TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐẶC BIỆT 


TRUNG QUỐC: 
BÀN VỀ THUYÉẾT 
Bñ ĐỊI DIỆN 


THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM 


TRUNG QUỐC: 
BÀN VỀ THUYẾT 
BA ĐẠI DIỆN 


BIÊN SOẠN: NGUYÊN VĂN LẬP 


HÀ NỘI THÁNG GIÊNG 2002 


LỮI BIÚ! THIỆU 


Ms: vấn đề lớn đang nồi lên hiện nay trong đời sống chính 
trị Trune Quốc được sự quan tầm mạnh mề của dư luận trong và 
ngoài Trung Quốc là tứ tưởng "Ba đại diện" của Tổng Bí thư 
Đăng Cộng Sản Trung Quốc và chủ trương kết nạp, các chủ 
doanh nghiệp tư nhân vào Đăng Cộng sản. Đây là vấn đề rất 
mới. có những tác động to lớn và không thể lường hết đến tôn 
chỉ. mục đích. cương lĩnh. đường lối và chính sách của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc. Vấn đề nay đang sây ra những cuộc tranh 
luận sôi nỏi thậm chí gay gất trong nội bộ Đẳng, bên trong đất 
nước T rui1g Quốc và giữa các học giả nehiên cứu vẻ Trung Quốc 
trên khi tp thế giới, Phải chăng đây lì sự thay đối quan trọng về 
mặt lý luận. một bước ngoặt trong lịch sử 8O năm Đảng Cộng 
sản Trung Quốc. khi Đăng đang đứng trước nhiều thách thức mới 
trong tình hình có nhiều thay đổi ở trOng nước vĩ tiên trường 
quốc tế. và do v ay Đăng cần phải có một cơ sở lý luận mới nhằm 
chỉ đạo công cuộc xây dựng đất nước? Phải chăng bài phát biêu 

của Tổng lí thư Ciane Trạch Đản ngày I-7-200T Tà một tuyên 
ngôn chính trị của Đăng Cộng sản Trung Quốc khi bước sang thế 
kỷ mới. như lời một nhà lý luận chính trị của Trung Quốc. có lợi 
cho việc củng cổ địa vị cảm quyền của Đăng Cộng sản Trung 
Quốc. có lợi cho việc củng có địa vị cầm quyền của Đăng Cộng 
san Trung Quốc. và sẽ là phương châm chỉ đạo của Trung Quốc 
trong cải cách mở cửa và tiếp tục phát triển nên kinh tế và xã hội 
trong thế kỷ XXI? Hay tư tưởng "Ba đại diện" và chủ trương cho 
đoanh nghiệp tư nhân gia nhập Đảng về căn bản sẽ làm thay đổi 
tính chất của Đăng. làm cho Đăng Công sản biển chất. ví phạm 
học thuyết về xây dựng Đảng của chủ nghĩa Mác Lênin. biến 
Đăng Công sạn thành một thứ đảng dân chủ. một thứ đảng cằm 
quyên ở Trung Quấc? 

Chúng tôi xin được tập hợp những bài phát biêu của các nhà 
lãnh đạo Trung Quốc. nhữ ừng văn kiện chính thức của Đăng, 


những bài viết về phân tích của các nhà lý luận và học giả Trung 
Quốc cùng giới thiệu nghiên cứu về Trung Quốc ở nước ngoài, 
những bài bình luận của báo chí Trung Quốc và các nước xung 
quanh vấn đề nảy. và có gắng sắp xếp lại thèo một trình tự từ 
những khía cạnh tiếp cận khác nhau nhãm giúp bạn đọc có được 
một cái nhìn tướng đối Khái quát về vấn đề hết sức tế nhị này, 


Xin trần trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 


NỘI DUNG 


I. * Diễn văn của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc 
Giang Trạch Dân tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đang 
Có ong sản Trung Quốc, 11-7-2001. 

* Thông cáo của Hội nghị toàn thẻ tần thứ 6 Ban chấp 
hành trung tơng khóa 15 Đảng Cộng sản Trung Quốc. 


II. Quá trình hình thành thuyết Ba đại diện - một số động 
thái liên quan. 

- Về thuyết Ba đại diện của Giang Trạch Đân 

= Một xố động thái liên quan 


HH. Trung Quốc: Những tiếng nói khác nhau về Ba đại 
điện 

- "Ba đại điện” với xắng tạo lý luận 

- Đăng Cộng sản Trung Quốc với tăng cường xây dựng đẳng 
theo "Ba đại điện”. 

- Hiểu thế nào về "Ba đại diện” 

- Dư luận vẻ lu đi Bái đại diện 


IV. Thế giới với thuyết Ba đại diện 

- Những người công sản ở vào thời điểm trớ trêu 

- Các nhà tư bản Trung Quốc sia nhập Đảng 

- Theo bước chân Mao 

- Các nhà tư tưởng cộng sản đang tìm cách dọn đường cho các 
nhà tư bản. 

- Giới thiệu Đảng cầm quyền Trung Quốc 

- Hồ bạ lần chúc mừng Đảng 

- Trung Quốc: Vừa là Đảng viên vừa là thương giá 

- Trung Quốc: Kết nạp đẳng các nhà kinh doanh 


V, Đảng Cộng sản Trưng Quốc với 50 năm lãnh đạo 


3 


DIỄN VĂN CỦA TÔNG BÍ THƯ ĐANB ÔNG SẴN TRUNG quốc 
§IANG TRẠCH DÂN TẠI LÊ KÝ NIÊM 80 NĂM 
NGÀY THANH LẬP ñST0 - NBÄY 1/7/2001 


Thưa các đồng chí! 

Thưa các bạn! 

Hôm này. chúng ta long trọng họp mặt tại đây. cùng nhân dân 
vác đân tộc ca nước chúc mừng ĐC STO tròn 80 tuôi. cùng nhân 
dân yêu chuộng hòa bình. mưu cầu tiễn bộ trên toàn thể giới nhìn 
về tưởng lại phát triển xắn lạn của Trung Quốc và thế giới. 80 
năm trước. khi DCSTQ ra đời chỉ có hơn 50 đẳng viên, trước mặt 
là cả một Trung Quốc cũ với đây gian truần. Ngày nay, sau 80 
năm, Dăng tà đã trở thành một đẳng lớn cảm quyền được hơn 50 
năm và đã có hơn 64 triệu đảng viên. nhân đân Trung Quốc đã 
có một Tổ quốc XHCƠN phôn vinh. Sự thay đối to lớn này là một 
kỳ tích lịch sử ưong sự phát triển của dân tộc Trung Hoa, 

Nhìn lại chặng đường phần đấu của Đảng và nhân dân trong 
thế Kỷ trước. chúng ta cảm thấy vỏ cùng tự hào và kiêu hãnh. 
Hướng tới con đường vĩ đại của Đăng và nhân dân trong thế kỷ 
mới. chúng ta tràn đầy niềm tin và sức mạnh tất thắng. 

PHẪN I: THÀNH TÍCH PHÁN ĐẦU VÀ KINH NGHIỆM 
CƠ BẢN CỦA ĐCSTG 80 NĂM QUA. 

Nhân dân không ngừng mở ra con đường tiến lên trong sự vận 
động của mâu thuẫn xã hội, Nhân dân cũng liên tục tìm tồi, chỉ 
ra và phát triển chân lý chỉ đạo bản thân tiến lên. trong thực tiễn 
và so sánh hoạt động của lịch sử. S0 năm trước, ĐCSTQ đã được 
thành lập trong cuộc đấu tranh hùng trắng của nhân dân các dân 
tộc Trung Quốc chống để quốc và phong Kiến. trong phong trào 
cách Hàng sục nỗi củ: a ðiai cấp vô sản thế giới. Đây là kết quả tất 
yếu của sự phát triển của các mâu thuẫn xã hội Trung Quốc cận 
đại và cuộc đấu tranh ngày càng sâu của nhân dân. 


4 


Sau nấm T840. do sự xâm nhập của các cường quốc phướng 
Tây. Trung Quốc dần dần biến thành xã hội nửa thuộc địa. nửa 
phong Kiến. nhân dân Trung Quốc chịu hai tầng áp bức của để 
quốc và phong kiến. Nguy cơ dân tộc và nguy cơ xã hội trằm 
trọng chưa từng có. Bắt đầu từ Chiến tranh Thuốc phiên. trai qua 
Phong trào Thái Bình Thiên Quốc, biến pháp Mậu Tuất. Phong 
trào Nghĩa Hòa Đoàn. nhân đân Trung Quốc đã tiến hành cuộc 
đấu tranh bất khuất. vô số các nhân sĩ đã lặn lội Im tôi con 
đường cứu nước cứu dân. Những cuộc đấu tranh và ủm tòi này 
đều đã thúc đây bước tiến của Trung Quốc trong từng điều kiện 
lịch sử nhất định. song đều lần lượt thất bại, Cách mạng Tân Hợi 
do Tôn Trung Sơn lãnh đạo đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên 
chế thống trị Trung Quốc hàng mấy nghin năm, có ý nghĩa to lớn 
đối với xự tiến bộ của Tr ung Quốc. song cũng Không làm thuy 
đổi được tính chất xã hội nửa thực dân. nửa phong kiến và vận 
mệnh bị thám của nhân dân Trung Quốc. 

Thực tế cho thấy. phong trào tự cường và chủ nghĩa cải lượng 
không đụng chạm đến nền móng phong kiến. chiến tranh nông 
dân kiểu cũ. cách mạng dân chủ do phái cách mạng của giai cấp 
tư sản lãnh đạo. cũng như các phương án mô phỏng chủ nghĩa tư 
bản phương Tây đều không hoàn thành được sứ mệnh cứu nước 
của dân tộc và nhiệm vụ lịch sử chống để quốc. chống phong 
kiến. TT ung Quốc móng đợi lực lượng xã hội mới tìm ra lý luận 
tiên tiến. để mở ra con đường cứu nước cứu dân. 

Đúng lúc đó. năm [917 và năm 1919. đã xảy ra hai sự kiện 
lớn. là Cách mạng thắng 10 Nga và Phong trào Ngũ Tứ của 
Trung Quốc. Tiếng pháo vang dội của Cách mạng thắng 10 đã 
đem đến cho Trung Quốc lý luận tiên tiễn của chủ nghĩa Mác - 
Lênin. Bắt đầu từ Phong trào Ngũ Tứ. giai cấp công nhân Trung 
Quốc đã nổi lên như một lực lượng xã hội tiên tiền. đồng thời 
một lớp trí thức tiên tiễn giương cao ngọn cờ dân chủ và khoa 
học, mở ra con đường truyền bá tư tưởng mới, lý luận mới vào 
Trung Quốc. Năm 192], ĐCSTQ đã kịp ra đời trong tiến trình 


5 


kết hợp giữa chủ nghĩa Mắc - Lênin với phong trào công nhân 
[runa Quốc. Từ đó. lịch sử đã đặt lên vài ĐC STQ sứ mệnh vi 
đại lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng chống để quốc và chống 
phong kiến, giành độc lập dân tộc và giải phóng nhân dân, thực 
hiện chấn hưng Trung Hoa. Cảnh mạng Trung Quốc bước vào 
giải đoạn phát triển mới. 

Từ Chiến tranh Thuốc phiện đến ĐCSTQ thành lập. từ Khi 
ĐCSTQ thành lặp đến nay, Trung Quốc đã trải qua hai lần 80 
năm với những dòng lịch sử Khác nhau. Trong 8Ø năm trước, bọn 
thông trị phong kiến nhục nước mất quyền, chiến tranh loạn lạc 
triền miễn. đất nước nghèo hèn. nhân dân lầm than cơ cực. Trong 
8Ø năm sau đó, nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của 
DĐCSTQ. đoàn kết và tế chức lại, vượt qua mọi cửa ai Khó khăn. 
đấu tranh cách mạng liên tiếp giành tháng lợi. Sau khi nước 
Trung Hoa mới được thành lập. kinh tế xã hội phát triển nhanh, 
đất nước ngaAy một giàu có. địa vị xã hội. đời sông vật chất cũng 
như trình độ giáo dục. văn hóa của nhân dân được năng cao rõ 
rệt. Qua so sành 8Ó năm trước và 8Ö năm sau đó. nhân dân Trung 
Quốc và mọi lực. lượng yêu nước cửa dân tộc Trung Húa đều 
nhận thức sâu sắc rằng. Trung Quốc có thể thực hiện bước 
chuyên biến lịch sử vĩ đại từ tình trạng bí tham nhất hướng tới 
tiền đỏ xân lạn, là do có ĐCSTQ lãnh đạo. Không có ĐCS thì 
không có Trung Quốc mới. Có DCS, bộ mặt của Trung Quốc đã 
được đôi mới, Đó là Kết luận cơ bản nhất, quan trọng nhất mà 
nhân dân Trung Quốc rút ra được từ quá trình lịch xử đấu tranh 
lâu dài. 

Những năm thắng hào hùng với những thành tích rực rỡ mà 
ĐCSTQ lãnh đạo nhân dân phân đấu suốt §Ø năm, như một bức 
tranh miều ta khí thế sục sôi. hùng hồn mà lộng lầy muôn màu 
hiện ra trước mặt TỌI người. 

[- Chúng tì đã hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân chủ mới, 
thực hiện độc lập dân tộc và giải phóng dân tộc. Trải qua chiến 
tranh Bắc phạt. chiến tranh cách mạng ruộng đặt. chiến tranh 


6 


chống Nhật và chiến tranh giải phóng. đánh bại sự xâm lược của 
quân phiệt Nhật. lật đỗ ách thông trị của Quốc dân đang phản 
động, lập nên nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nhân dân 
Trung Quốc từ đó đã vùng đứng lên. sự phát triên của dân tộc 
Trung Hoa từ đó đã mở ra kỷ nguyên lịch sử mới. 

2- Chúng ta đã thiết lập chế độ XHƠN. thực hiện bước thay 
đôi xã hội rộng rãi nhất, sâu sắc nhất trong lịch sử Trung Quốc. 
Chúng ta đã thực hiện chuyền đói sắng tạo từ chủ nghĩa dân chủ 
mới sang CNXH. xác lập toàn điện chế độ cơ bản của chủ nghĩa 

xã hội, làm cho một nước lớn phương đông chiếm 1⁄4 dân số thể 
giới hước vào xi hội XHCN. Đó là bước nhảy to lớn trong cách 
mạng xã hội và tiến bộ lịch sử của Trung Quốc. cũng là sự ủng 
hộ và thúc đây to lớn sự nghiệp XHCN trên thế giới. 

3- Chúng ta đã mở ra sự nghiệp xây dựng CNXH mạng màu 
sắc Trung Quốc. mở ra con đường đúng đăn đề phục hưng dân 
tộc Trung Hoa, Lấy điểm mốc là Hội nghị TW khóa 11 ĐCSTQ. 
chúng ta đã bước vào thời kỳ mới phát triển sự nghiệp XHCN. 
Trên cơ sở xây dựng CNXH lâu dài. chúng ta tổng kết kinh 
nghiệm lịch sử trong nước và thế giới, trải qua gian khế tìm tòi, 
thực hiện chính sách mới cải cách mở cửa. đã xác lập lý luận cơ 
bản. đường lối cơ bản và cương lĩnh cơ bản của Đảng tong giai 
đoạn đầu của CNXH. Trong ủnh hình CNXH trên thế giới có 
những trắc trở nghiêm trọng. tình hình trong và ngoài nước biến 
động khôn lường. ĐCSTQ vẫn vững vàng. không hè lay động. 
CNXH vẫn tràn đầy sức sống ở Trung Quốc. 

4- Chúng ta đã thiết lập chính quyền nhà nước chuyên chính 
dân chủ nhân dân. nhân dân Trung Quốc đã năm vững vận mệnh 
của mình. Trung Quốc là thột nước có nền văn hóa lâu đời với 
hơn 5.000 năm lịch sử. nhưng chỉ sau khi ĐCSTQ năm quyền, 
nhân dân mới thực xự trở thành chủ nhân của đất nước, xã hội và 
vận mệnh của mình. Đây chính là sự thay đổi căn bản đĩa vị 
chính trị xã hội của nhân dân Trưng Quốc. Trung Quốc đã thực 


7 


hiện bước nhảy vọt vĩ đại từ nên chính trị chuyên chế phong kiến 
mấy nghĩn năm sang nên chính trị dân chủ nhân dẫn. 

- Chúng ta đã thiết lập hệ thống kinh tế quốc dân độc lập và 
lu hoàn chỉnh. thực lực kinh tế và sức mạnh tông hợp quốc g gia 
được tăng cường rõ rệt. Chỉ trong khoảng thời gian hơn nửa thế 
ký, chúng ta Không những đã làm thay đôi bộ mặt lạc hậu nghèo 
nàn của [rung Quốc củ, mà còn thiết lập hệ thống công nghiệp 
hiện đại với đủ các ngành nghề. Từ khi Trung Quốc mới thành 
lập tới nay. tổng giá trị sản lượng trong nước tăng 57 lần. Thực 
lực kinh tế, thực lực quốc phòng và thực lực khoa học kỹ thuật 
của chúng ta đã được tăng cường rõ rệt. nhiều phương điện trên 
các lĩnh vực công nghiệp. nông nghiệp. ‹ quốc phòng và khoa học 
kỹ thuật đã đứng vào hàng tiên tiên thế giới. Hơn L3 ty dân 
Trung Quốc không chỉ giải quyết được vấn đề no ấm mà về tổng 
thể đã đạt được mức sống trung bình khá. 

6- Chúng ta không ngừng phát triên văn hóa XHCN, đời sống 
tính thần của nhân dân cả nước 1 ngày càng phong phú. Chúng ta 
kiên trì vị trí chỉ đạo của chủ nghĩa Mác. dùng chủ nghĩa yêu 
nước. tỉnh thần tập thể. chủ nghĩa xã hội giáo dục nhãn dân, ra 
sức thúc đây x xây dựng văn mình tỉnh thần XHCN. Chúng ta kiên 
trì phát huy nền văn hóa ưu tú của các dân tộc trong cả nước, 
tích cực thu hút thành quả tiên tiến của nền văn minh các nước. 
thúc dây văn hóa XHCN ngày càng phỏn vinh. Tổ chất tư tưởng 
đạo đức và tố chất văn hóa khoa học giáo dục của nhân dân cả 
nước không ngừng nâng cao, thể hiện bộ mặt tỉnh thần mới của 
dân tộc Trung Hoa trước toàn thế giỚi. 

7- Chúng ta đã kêt thúc triệt đề cục diện phân tắn, rời rạc của 
Trung Quốc cũ. thực hiện thống nhất cao độ đất nước và đoàn 
kết chặt chế các dân tộc. Chúng ta đã loại bỏ các điều ước bất 
bình đăng tà các cường quốc phương Tây áp đặt và mọi đặc 
quyền của chủ nghĩa để quốc ở Trung Quốc. Cục điện cát cứ 
kiểu phong kiến đã biến mất và sẽ mài không thê quay trở lại đất 
nước Trung Quốc. 56 dân tộc cùng nhịp thở, cùng vận mệnh. 


8 


đồng lòng hình thành quan hệ dân tộc XHCN bình đẳng. đoàn 
Rết. giúp đỡ lẫn nhau. Các chính đẳng, các đoàn. thể nhân dân 
đoàn kết một lòng. đòng cam cộng khổ. Toàn thể những người 
lao động XICN, những người yêu nước bảo vệ CNXH và những 
người yêu ¡ nước bảo vệ thống nhất tÔ quốc đã kết thành mặt trận 
thống nhất yêu nước rộng rãi nhất vì sự thông nhất và phỏn vinh 
của Tô quốc. Hồng Công và Ma Cao đã thắng lợi trở về Đại lục. 
thực hiện niêm mong ước của toàn dân tộc. Giao lưu giữa đồng 
bào hai bờ có biến Đài Loan không ngừng tăng cường, việc giải 
quy ết driệt đề vấn đề Đài Loan, hoàn thành sự nghiệp thống nhất 
tô quốc nhất định sẽ được thực hiện. 

8- Chúng ta đã xây dựng một quân đội nhân dân dưới sự lãnh 
đạo tuyệt đối của ĐCS. thiết lập nền quốc phòng vững chấc. 
Chúng ta đã mở ra con đường cách mạng nông thôn bao vậy 
thành thị, vũ trang giành chính quyền, lấy quân đội nhân dân làm 
nòng cốt. đựa vào nhân dân, vũ trang nhân dân. đồng thời dùng 
lý luận và cương lĩnh của Đẳng giáo dục đồng đảo cần bộ và 
chiến sĩ. trải qua chiến tranh cách mạng lâu dài, đã đánh bại kẻ 
thù trong và ngoài nước có ưu thế trang bị và võ cùng tàn ác. 
Quân Giải phóng Nhân dân luôn kiên trì tôn chỉ toàn tâm toàn ý 
phục vụ nhân dân. phát huy vai trò to lớn trong cúng cố quốc 
phòng, chống xâm lược. bảo vệ chế độ XHCN và công cuộc lao 
động hòa bình của nhân dân. tham gia xây dựng đất HƯỚC 
XHCN. Công cuộc xây dựng quốc phòng của Trung Quốc không 
ngừng được tăng cường: việc xây dựng quân đội cách mạng hóa. 
hiện đại hóa và chính quy hóa không ngừng được thúc đây. Quân 
- Giải phóng Nhân dân do ĐCSTQ lãnh đạo là chỗ dựa kiên cường 
của nên chuyên chính dân chủ nhân dân. là bức tường thép bảo 
về tô quốc và là lực lượng quan trọng xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

0- Chúng ta kiên trì chính sách ngoại giao hòa bình, độc lập. 
tự chủ. có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cao cả hòa 
bình và phất triển trên thế giới. Chúng ta đã kết thúc tận gốc lịch 
xử ngoại giao nhục nhã của Trung Quốc từ thời cận đại, bảo vệ 


9 


có hiệu quả an nình. chủ quyền quốc gia và tôn nghiệm dân Lộc. 
Chúng ta tích cực dễ xướng và bảo vệ năm nguyên tắc cùng tồn 
tại hòa bình, Kiên quyết phản đối chủ nghĩa bá quyền và chính trị 
cường quyền lấy mạnh chèn ép yếu: kiên trì nguyên tắc: ủng hộ 
công bằng: tỏ rõ chính nghĩa: nỗ lực bảo vệ lợi ¡ch chính đắng 
của đông đảo các nước đang phát triển. thúc đây thiết lập trật tự 
chính tị. kinh tế quốc tế mới công băng. hợp lý. Địa vị và ảnh 
hưởng quốc tế của Trung Quốc XHCN ngày càng tăng. 

Thực tế đã chứng minh đây đủ. ĐCSTQ xứng đáng là một 
chính đẳng mácxit ví đại. quanh vinh và đúng đăn. xứng đắng là 
lực lượng nòng cốt lãnh đạo nhân dân Trung Quốc không ngừng 
mở mang sự nghiệp mới. Thành tựu to lớn trong công cuộc cách 
mạng. xây dựng và cải cách của Trung Quốc là kết quả phấn đấu 
chung của nhân đân các dân tộc cả nước. là kết quả nö lực không 
tiệt rnỏi của lớp lớp những nhân sĩ Trung Quốc kế tiếp nhau. 
cũng là kết quả công hiến vô tư của các thế hệ đảng viên Đảng 
Công sản Trung Quốc. 

Chúng ta tưởng nhớ sâu nặng các nhà cách mạng lão thành 
của giải cấp võ sản đã quá cố như Mao Trạch Đồng. Chu Ấn Lai. 
Lưu Thiếu Kỳ. Chu Đức. Đặng Tiểu Bình. Tràn Vân... những 
người đã có cống hiển lớn lao cho sự nghiệp cách mạng. xây 
dựng và cải cách của Trung Quốc, cho việc thành lập, củng cô 
và phát triển ĐCSTQ. Chúng ta tưởng nhớ sâu sắc các bậc tiên 
liệt cách mạng đã anh dũng hy sinh cho việc sáng lập, bảo. VỆ và 

xây dựng Trung Quốc mới, tưởng nhớ sâu sắc các bậc tiền bói 
thời cân đại đã phần đấu cho độc lập. giải phóng của dân tộc 
Trung Hoa. Công lao to lớn của họ vì sự nghiệp xây dựng tô 
quốc còn ghi mãi trong sử sách. 

Nhân dân là những người sáng tạo lịch sử chân chính. Töi 
thay mặt TW ĐCSTQ gửi lời chào trân trọng tới đông đảo công 
nhân. nông dân, trí thức trong cả nước, tới các đẳng phái dân 
chủ. các đoàn thê nhân dân, các nhân sỹ yêu nước. tới Quân Giai 
phóng nhân dẫn. lực lượng Cảnh sát vũ trang, và lực lượng Công 


10 


an vũ trang Trung Quốc! Tôi gửi lời thăm hỏi thân thiết tới đồng 
bào Khu hành chính đặc biệt Hồng Công. đồng bào Khu hành 
chính đặc biệt Ma Cao và đồng bào Đài Loan cũng như đông đảo 
kiêu hào! Tôi chân thành cảm ơn nhân dân và bạn bè cậc nước 
có quan hệ hữu nghị với chúng ta, quan tâm và ủng hộ sự nghiệp 
cách mạng, xây dựng và cải cách của Trung Quốc! 

80 năm của ĐCS TQ là §0 năm không ngừng tìm tòi chân lý. 
mở mang sắng tạo trong sự kết hợp giữa chủ aghïa Mác-Lênin 
với thực tiễn Trung Quốc: là 80 năm không ngừng phân đâu gian 
khỏ. tự lực tự cường vì giải phóng dân tộc, đất nước giàu mạnh 

và hạnh phúc của nhân dân: là 80 năm không ngừng vượt qua 
thứ thách. phát triển hùng mạnh để hoàn thành sứ mệnh lịch sử 
giao phó. 

10- Thực tiễn 80 năm đã dạy bảo chúng ta. phải luôn kiên trì 
kết hợp những nguyên lý cơ bạn của chủ nghĩa Mác với thực tế 
cụ thể của Trung Quốc. kiên trì sự chỉ đạo của lý luận khoa học. 
kiên định đi theo con đường của mình, 

Đây là kinh nghiệm cơ bản nhất tổng kết từ lịch sử của 
ĐCSTQ. Chủ nghĩa Mắc là vũ khí tư tưởng mạnh mẽ để chúng ta 
nhận thức và cải tạo thế giới, là kim chỉ nam cho mọi hành động 
cách mạng. xây dựng và cải cách của Trung Quốc. Chủ nghĩa 
Mác không phải giáo điều. chỉ có vận dụng chính xác vào thực 
tiên và không ngừng phát triển trong thực tiên mới có được sức 
sống mãnh liệt. Tập thế lãnh đạo thế hệ thứ nhất do đồng chí 
Mao Trạch Đồng làm hạt nhân và tập thể lãnh đạo thế hệ thứ hai 
do đồng chí Đặng Tiểu Bình làm hạt nhân đã dẫn dắt ĐCSTQ 
kiên trì kết hợp chặU chẽ nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác-Lênin với thực tế cụ thế của Trung Quốc. hình thành tư 
tưởng Mao Trạch Đông. lý luận Đặng Tiểu Bình. Hai thành quả 
lý luận lớn này chính là chủ nghĩa Mác đã được Trung Quốc 
hóa, vừa thể hiện nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 
vừa bao hàm tư tưởng ưu tú của dân tộc Trung Hoa và kinh 
nghiệm thực tiền của người cộng sản Trung Quốc. Chính vì có 


11 


»ự chỉ đạo của chủ nghĩa Mác-L.ênin. tư tưởng Mao Trạch Đông 
và lý luận Đặng Tiêu Bình. ĐCS rQ mới có thể đẫn đất nhân dân 
chiến thăng mọi khó khăn gian khỏ, liên tiẾp g giành thắng lợi. Lý 
luận Đặng Tiểu Bình là kết tỉnh vĩ đại kinh nghiệm thực tiễn của 
Đảng và nhân dân với trí tuệ tập thể, là sự kế thừa tốt nhất và sự 
phát triển sắng tạo tư tưởng Mao Trạch Đông trong điều kiện 
lịch sử mới, đã có những công hiến lớn lao mở ra cục điện mới 
trong sự nghiệp XHCN của Trung Quốc. Các đồng chí trong 
toàn đẳng giương cao ngọn cờ vĩ đại lý luận Đặng Tiểu Bình. 
tiếp tục nghiên cứu tình hình mới, giải quyết vấn để mới và đang 
thúc đẩy sự nghiệp vĩ đại xây dựng CNXH mang màu sắc Trung 
Quốc một cách sáng tạo toàn diện. Trong thời kỳ lịch sử mới. 
việc kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng ao Trạch Đông, 
mấu chốt là phải kiên trì dùng lý luận Đặng Tiểu Bình để quan 
sát thế giới ngày nay và quan sát Trung Quốc ngầy nay. không 
ngừng tông kết kinh nghiệm thực tiễn, không ngừng đưa ra khái 
quất lý luận mới, Không ngừng mở mang đi lên. 

JT- Thực tiễn 80 năm dạy bảo chúng ta. phải luôn dựa vào 
quần chúng nhân dân. thành tâm thành ý mưu cầu lợi ích cho 
nhân dân. thu hút sức mạnh tiến lên từ trong quần chúng nhân 
đân. Luôn duy trì quan hệ máu thịt với quần chúng nhân dân là 
bảo đảm cơ bản đề ĐCSTQ chiến thắng mọi khó khăn, nguy 
hiểm. liên tiếp giành được những thành công trong sự nghiệp. 
Trong bất kỳ lúc nào, bất kỳ hoàn cảnh nào. không thê thay đối 
lập trưởng cùng chung nhịp thở. cùng chung vận mệnh với quần 
chúng nhân dân, không thể quên tồn chỉ toàn tâm toàn ý phục vụ 
nhân dân. không thể đánh mất quan điểm duy vật vững tin quần 
chúng là anh hùng chân chính, Phải luôn coi thể hiện lợi ích và ý 
chí của quần chúng nhân dân là xuất phát điểm và mục đích 
trong mọi công tác của chúng ta, luôn lấy việc dựa vào trí tuệ và 
sức mạnh của quần chúng nhân dân làm đường lỗi công tác cơ 
bản đề chúng ta thúc dảy sự nghiệp của mình. 


12 


12- Thực tiễn 80 năm dạy bảo chúng ta. phải luôn tự giác tăng 
cường và cải tiễn công tác xây dựng Đảng, không ngừng tăng 
cường sức sắng tạo. sức nội tụ và sức chiến đấu của Đảng. giữ 
cho Đảng mãi mãi đồi dào sức sống. 

Làm tốt công việc của Trung Quốc, mẫu chết là ở Đảng ta, 
Cần kết hợp sự phất triển của tình hình, xoay quanh nhiệm vụ 
trung tâm của Đảng, không ngừng tăng cường xây dựng Đảng. 
Phải biết tổng kết kinh nghiệm. kiên trì chân lý. sửa chữa sai 
lầm. khiểm tốn thận trọng. Cân đũng cảm nhìn thăng vào những 
vấn đề còn tôn tại trong đội ngũ cần hộ đẳng viên, dựa vào tập 
thê đang viên và quần chúng nhân dân để giải quyết. L, Đỏ chính là 
điểm căn bản đề duy trì sức sống và sức mạnh của Đảng. Chúng 
ta cần tiếp tục xoay quanh vấn đề cơ bản là xây đựng một đẳng 
như thể nào và xây dựng đẳng như thế nào trong điều kiện lịch 
sử mới. giải quyết thêm một bước hai nhiệm vụ lớn có tính lịch 
sử là nâng cao năng lực cầm quyền và trình độ lãnh đạo của 
Đẳng. nâng cao khả năng chống thoái hóa. biến chất và ngăn 
chặn rủi ro. thúc đây toàn diện công trình vĩ đại mới xây dựng 
bi "x 

Tông kết chặng đường phân đầu và kinh nghiệm cơ bản của 
8Ø năm. hướng tới nhiệm vụ to lớn và tiền đồ xán lạn trong thế 
kỷ mới, Đảng ta phải tiếp tục đứng trên tuyến đầu của thời đại. 
dẫn dất nhân dân thắng lợi tiễn lên, chung quy là phải luôn đại 
diện cho yêu cầu phát triển sức sẵn xuất tiên tiên của Trung 
Quốc. đại điện cho phương hướng đi lên của văn hóa tiên tiến 
Trung Quốc, đại điện cho lợi ích căn bản của đồng đảo quần 
chúng nhân dân Trung Quốc. 


PHẦN II: NHẬN THỨC ĐÚNG ĐẮN VÀ QUÁN TRIỆT TOÀN DIỆN 
YÊU CÂU CỦA "BA ĐẠI DIỆN" 


Trong thế kỷ mới, việc tiếp tục thúc đây xây dựng hiện đại 
hóa, hoàn thành sự nghiệp lớn thống nhất Trung Quốc, bảo vệ 


13 


hòa bình thế giới và thúc đây phát triển chung là nhiệm vụ lịch 
xử trọng đại đặt lên vai Đăng ta. Đứng trước những thay đổi sâu 
sắc của tình hình trong và ngoài nước. Đảng ta cần theo sắt trào 
lưu tiễn bộ của thế giới. đoàn kết và dẫn đất nhân dân các dân 
tộc cả nước nấm bắt cơ hội, đón nhận thách thức. hoàn thành 
thăng lợi ba nhiệm vụ lịch sử lớn, phải kiên định quân triệt thực 
hiện yêu cầu của "Ba đại diện”. Yêu câu của "Ba đại diện” là cái 
góc để | ấp đảng, là nền móng đề càm quyền và là nguồn sức 
mạnh của chúng ta, cũng là yêu cầu cơ bản thúc dây toàn điện sự 
nghiệp xây dựng dẳng, không ngừng thúc đây sang tạo lý luận, 
sảng tạo chế độ và sắng tạo khoa học Kỹ thuật, Không ngừng 
giành được những thăng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc trong thế kỷ mới. 

]- Đảng ta cần luôn đại điện cho nhu cầu phát triển ỨC sản 
xuất tiên tiễn của Trung Quốc. có nghĩa là cần nỗ lực đề lý luận, 
đường lối. cương lĩnh. phương châm. chính sách và mọi công 
việc của Đẳng phù hợp với quy luật phât triển của sức sản xuất, 
thê hiện yêu cầu không ngừng thúc đây giải phóng và phát triển 
XỨC sản xuât xã hội. đạc biệt cần thể hiện yêu câu thúc dây SỨC 

sản xuất tiên tiến phát triển. thông qua nhát triển sức sản xuất 
Không ngừng nâng cao mức sống của quân chúng nhân dân. 

Sức sản xuất là nhân tố sôi động và cách mạng nhất. là lực 
lượng cuối cùng quyết định sự phát triển của xã hội. Mãu thuần 
giữa quan hệ sản xuất với SỨC sản XuẤT, giữa cơ sở kinh tế với 
kiến trúc thượng tầng đã cầu thành mâu thuẫn cơ bản trong xã 
hồi. Sự vận động của mâu thuẫn cơ bản này đang quyết định 
những thay đổi của tính chất xã hội và phương hướng phát triển 
kinh tế, chính trị. văn hóa xã hội. Sự Khác nhau cơ bản của chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản chính là sự khác nhau giữa 
quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng của chúng. Chế đó 
XHCƠN được thiết lận và không ngừng hoàn thiện đã mở ra con 
đường rộng lớn cho việc giải phóng và phát triển sức sản xuất xã 
hội nước ta. Bất kế quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tàng 


14 


như thế nào đều phải phát triển theo sự phát triển của sức sản 
xuất. Nếu chứng không thích ứng mà trở thành vật cần, đối với sự 
phái triển của sức sản xuất và tiễn bộ xã hội, thì tất yếu sẽ có sự 
điều chỉnh và thay đồi. 

Việc nhạy cảm nắm bắt xu thế và yêu cầu phát triên SỨC sủn 
xuất xã hội của nước ta, kiên trì lấy xây dựng kinh tế làm trung 
tâm, thông qua chế định và thực thi đường lối. phương, châm, 
chính sách đúng đăn, áp dụng các bước công Việc thiết thực, 
không ngừng thúc đây sự phất triển của sức sản xuất tiên tiến, đó 
chính là sự thể hiện và yêu cầu cơ bản luôn đứng ở tuyến đầu 
thời đại và giữ vững tính tiên tiến của Đăng ta. 

Với tư cách đội tiên phong của giai cấp công nhân, Đăng ta 
khi thành lập đã đại điện cho sức sản xuất tiên tiến của Trung 
Quốc bước lên vũ dài lịch sử. Cuộc cách mạng dân chủ mới do 
Đảng ta lãnh đạo. mục đích là xóa bỏ đặc quyền của chủ nghĩa 
để quốc trên đất Tr ung Quốc, tiêu diệt sự bóc lột và áp bức của 
giải cấp địa chủ và tư bản quan liều, thay đổi quan hệ sản xuất 
phong kiến mại bản cũng như thay đổi kiến trúc thượng tầng 
chính trị thối nát được thiết lập trên cơ sở kinh tế lúc đó, xác lập 
kiến trúc thượng tầng chính trị mới lấy chuyên chính dân chủ 
nhân dân làm hạt nhân, giải phóng tận gốc rẻ sức sản xuất bị trói 
buộc. Sau khi Tr ting Quốc mới thành lập, chúng ta đã tiễn hành 
cải tạo XHCN đối với nông g nghiệp. thủ công nghiệp và công 
thương nghiệp tư bản chủ nghĩa, nhăm xác lập quan hệ sản xuất 
XHCN, đồng thời trên cơ sở kinh tế đó. hoàn thiện hơn nữa kiến 
trúc thượng tầng XHCN để tiếp tục giải phóng và phát triển SỨC 
sản xuất. Từ Hội nghị TW 3 khóa l1 đến nay. chúng ta đã tiến 
hành cải cách mở cửa, điều chỉnh và cải cách bộ phân không 
thích ứng với yêu cầu phát triển sức sản xuất trong quan hệ sản 
xuất XHCN. điều chỉnh và cải cách bộ phận không thích ứng với 
cơ sở kinh tế trong kiến trúc thượng tầng XHCN, cũng là đề giải 
phóng và phát triển hơn nữa sức sản xuất. Hơn 20 năm qua, 
chúng ta mạnh dạn tìm tỏi. mạnh đạn trong thực tiễn, không 


15 


ngừng thúc đây cải cách thể chế kinh tế, cải cách thể chế chính 
trị và cải cách trên các mặt khác, đã giải phóng và phát triển ở 
mức độ cực lớn sức sản xuất xã hội của Trung Quốc, thúc đây 
những thay đối to lớn trong phát triển kinh tế và tiên bộ xã hội. 

Nhiệm vụ căn bản của CNXH là phát triển sức sản xuất. tăng 
cường sức mạnh tổng hợp quốc gia của nhà nước XHCN, làm 
cho đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, không ngừng 
thẻ hiện đặc điểm CNXH ưu việt hơn chủ nghĩa tư bản. Trong 
các giai đoạn lịch Sử của xã hội XHCN đều phải căn cứ vào yêu 
cầu phát triển. kinh tế xã hội. kịp thời thông qua cải cách không 
ngừng thúc đây chế độ XHCN tự hoàn thiện và phát triển, như 
vậy mới có thê làm cho chế độ XHCN tràn đầy sức sống. Các 
đồng chí trong toàn đẳng cần xây dựng vững chắc quan điểm cơ 
bản và tính tự giác của cải cách và phát triên XHCN. 

Sự phát tiên của xã hội loài người chính là tiễn trình lịch sử 
mà sức sản xuất tiên tiến không ngừng thay thế sức sản xuất lạc 
hậu. Hiện đại hóa XHCN phải được thiết lập trên cơ sở sức sản 
xuất phát triển. Chúng ta phấn đấu đề thực hiện hiện đại hóa, 
điều căn bản nhất là phải thông qua cải cách và phát triển làm 
cho Trung Quốc hình thành sức sẵn xuất phát triển. Các đồng chí 
trong toàn đảng dù ở cương vì nào cũng đều phải thường xuyền 
kiểm tra và đồng kết công tắc của mình xem có phù hợp với yêu” 
cầu phát triển của sức sản xuất tiên tiến hay không. nêu phủ hợp 
thì kiên trì, không phù hợp thì tích cực sửa chữa. Như vậy mới 
thê hiện được đầy đủ tính tiên tiến và tỉnh thần thời đại của 
người cộng sản. 

Con người là lực lượng có tính quyết định của sức sản xuất, 
Giai cấp công nhân Trung Quốc bao gôm cả tầng lớp trí thức là 
lực lượng cơ bản thúc đây sức sản xuất tiên tiến của Trung Quốc 
phát triển. Giai cấp nông dân và quân chúng lao động khác đuàn 
kết chặt chẽ với giai cập công nhân là lực lượng quan trọng thúc 
đây sức sản xuất xã hội của Trung Quốc "phát triên. Không 
ngừng nâng cao tố chất tư tưởng đạo đức và tố chất văn hóa khoa 


16 


học của công nhân, nông dân. trí thức và quần chúng lao động 
khác, không naừng nâng cao kỹ năng lao động và tài năng sáng 
tạo của họ, phát huy đầy đủ tính tích cực, chủ động và sắng tạo 
của họ luôn là nhiệm vụ quan trọng số một mà Đảng ta đại diện 
cho yêu cầu phát triển sức sản xuất tiên tiến của Trung Quốc 
phải thực hiện. 

Khoa học kỹ thuật là sức sẵn xuất số một, hơn thể còn là biểu 
hiện tập trung và tiêu chí chủ yếu của sức sẵn xuất tiên tiến. Sự 
phát triển nhảy vọt của khoa học kỹ thuật thúc đây mạnh mẽ sức 
sản xuất của thế giới và sự phát triển kinh tế xã hội của loài 
người. Sự phát triển của KHKT tr ong tương lai sẽ còn có những 
bước nhảy vọt lớn mới. Chúng ta cần nhạy cảm nắm bắt xu thế 
khách quan này, luôn chú ý kết hợp chặt chẽ giữa phát huy tính 
ưu việt của chế độ XHƠN ở Trung Quốc với việc năm bắt, vận 
dụng và phát triển KHKT tiên tiến, ra sức thúc đây tiến bộ và 
Sáng tạo KHKT, không ngừng dùng KHKT tiên tiến cải tạo và 
nâng cao kinh tế quốc dân, nổ lực thực hiện bước nhảy vọt trong 
phát triển sức sản xuất của Trung Quốc. Đó là chức trách quan 
trọng mà Đăng ta đại diện cho yêu cầu phát triển sức sản xuất 
tiên tiến của Trung Quốc phải thực hiện. 

Công cuộc xây dựng hiện đại hóa XHCN của Trung Quốc đã 
có được thành tựu to lớn, song Trung Quốc vẫn đang ở vào giai 
đoạn đầu của CNXH, dân số đồng, cơ SỞ còn mồng, phát triển 
văn hóa kinh tế còn mất cân bằng, về tổng thể chưa thay đổi 
được tinh trạng SỨC sản xuất kém phát triển. Không ngừng giải 
phóng và phát triển sức sản xuất vẫn luôn là nhiệm vụ trung tâm 
lâu dài của chúng ta. Chúng ta phải bèn bỉ phát triển sức sản xuất 
tiên tiến. Đối với một SỐ phương thức: sản xuất lạc hậu không 
phù hợp Sức sản xuất tiên tiến và yêu cầu phát triển của thời đại 
còn tôn tại. thì không thê loại bỏ một cách giản đơn xa rời thực 
tế, cũng không thể đề nguyên hiện trạng, duy trì lạc hậu. mà phải 
xuất phát từ thực tế, tạo điều kiện để cải tạo, cải tiến và nâng 


17 


cao, thông qua nỗ lực lâu dài, từng bước làm cho chúng chuyền 
biến phù hợp với phương thức sản xuất tiên tiến. 

Dưới sự dẫn dắt của lý luận cơ bản, đường lối cơ bản, cương 
lĩnh cơ bản của Đảng, chúng ta cần tiếp tục kiên trì và hoàn thiện 
chế độ kinh tế cơ bản lấy chế độ công hữu làm chủ thể, kinh tế 
nhiều chế độ sở hữu cùng phát triên, kiên trì và hoàn thiện thể 
chế kinh tế thị trường XHCN. kiên trì và hoàn thiện nhiều 
phương thức phân phối lấy phân phối theo lao động làm chủ thể, 
kiên trì và hoàn thiện mở cửa với bên ngoài; kiên trì và hoàn „ 
thiện chuyên chính đân chủ nhân dân do giai cấp công nhân lãnh 
đạo. trên cơ sở liên minh công nông: kiên trì và hoàn thiện chế 
độ Đại hội đại biểu nhân dân, chế độ đa đẳng hợp tác dưới sự 
lãnh đạo của ĐCS. hiệp thương chính trị và chế độ tự trị ở khu 
vực đân tộc ít người, thúc đây một cách tích cực và chắc chắn cải 
cách thẻ chế chính trị, mở rộng hơn nữa dân chủ XHCN, quản lý 
đất nước theo pháp luật, xây dựng nhà nước pháp trị xã hội chủ 
nghĩa. Thông qua kiên trì những nỗ lực không mệt mỏi, không 
ngừng hoàn thiện quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng 
XHCN. không ngừng mở ra con đường rộng lớn hơn cho giải 
phóng và phát triển sức sẵn xuất. 

2- Đảng ta phải luôn đại điện cho phương hướng tiến lên của 
nền văn hóa tiên tiến Trưng Quốc. có nghĩa là đòi hỏi lý luận. 
đường lối, phương châm, chính sách và mọi công tác của đảng 
phải cố găng thể hiện sự phát triển nền văn hóa XHCN khoa học, 
dân tộc và dại chúng hướng tới hiện đại hóa, hướng ra thế giỚI. 
hướng về tương lai, thúc đây việc không ngừng nâng cao tố chất 
tự tưởng đạo đức và tố chất văn hóa khoa học của dân tộc, cung 
cấp động lực tỉnh thần và sự ủng hộ về trí lực cho phát tr iên kinh 
tế và tiễn bộ xã hội của nước ta. 

Xã hội XHCN là xã hội phát triển toàn diện, tiến bộ toàn 
diện. Sự nghiệp hiện đại hóa XHCN là sự nghiệp văn mình vật 
chất và văn minh tỉnh thần bổ sung cho nhau và phát triển đồng 
bộ. Các đồng chí trong toàn đẳng phải năm được quan hệ biện 


18 


chứng trong xây dựng hai nền văn mình này, trong khi thúc đấy 
xây dựng văn minh vật chất, phải nỗ lực thúc đây xây dựng văn 
mình tình thần xHCN. Ỡ Trung Quốc ngày nay, phát triển văn 
hóa tiên tiến là phát triển văn hóa XHCN rang màu sắc Trung 
Quốc. xây dựng văn minh tinh thần xHCN. 

Nắm chắc xu thế và yêu cầu phát triển của văn hóa tiên tiến 
Trung Quốc, kiên trì sự chỉ đạo của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Mao Trạch Đông và lý luận Đặng Tiểu Bình, xuất phát từ 
thực tiền xây dựng CNXH mang màu sắc Trung Quốc. chú ý đến 
mũi nhọn phát triển văn hóa khoa học thế giới, không ngừng 
phát triển văn hóa XHCN lành mạnh. phong phú đa dạng, 
phong cách Trung Quốc và mang màu sắc Trung Quốc, đập ứng 
nhu câu văn hóa tính thần ngày một tăng của quân chúng nhân 
đân, dẫn dắt đông đảo quần chúng nhân dân vũ trang đúng đ đắn 
và không ngừng nầng cao về tư tưởng và tỉnh thần. Đây cũng 
chính là thể hiện cơ bản và yêu cầu cơ bản Đảng ta luôn đứng ở 
tuyến đầu thời đại và giữ vững tính tiên tiến. 

Kiên tri phương hướng văn hóa như thế nào. thúc đây xây 
dựng văn hóa như thế nào là ngọn cờ tư tưởng và tỉnh thần của 
một chính đẳng. 80 năm qua, Đảng ta giương cao ngọn cờ tiến 
lên của văn hóa tiên tiễn Trung Quốc, nỗ lực xây dựng và tuyên 
truyền văn hóa mới phản ánh yều cầu của cách mạng, xây dựn 
và cải cách, gột sạch văn hóa cũ thối nát suy tàn do xã hội cũ đề 
lại và nước ngoài thâm thấu vào, giải phóng và khích lệ mạnh 
mẽ tư tưởng, tính thần của đông đảo cán bộ, quần chúng, hình 
thành tư tưởng chỉ đạo chính xác và lý tưởng chung thu hút nhân 
tầm, thống nhất ý chí trong toàn đảng, toàn đân. 

Nhiệm vụ căn bản phát triển văn hóa XHCN là đào tạo các 
thế hệ công dân có lý tưởng, đạo đức. văn hóa và kỷ luật. Cần 
kiên trì dùng lý luận khoa học đề vũ trang mọi người, dùng dư 
luận chính xác để hướng dẫn mọi người, dùng tỉnh thần cao 
thượng để vun đắp con người, dùng những tác phẩm ưu tú để cô 
vũ mội người. Kiên trì và củng cô vị trí chỉ đạo của chủ nghĩa 


19 


Mác, giúp đỡ mọi người xây dựng thế giới quan, nhân sinh quan 

và giá trị quan đúng đấn, kiên định niềm tin vào chủ nghĩa Mắc 
và CNXH, tăng thêm lòng tin vào cải cách mở cửa và xây dựng 
hiện đại hóa, cảng thêm tin tưởng Đẳng và Chính phủ. tăng 
cường ý thức tự lập, cạnh tranh, ý thức hiệu suất, ý thức dân chủ 
pháp chế và tính thần sáng tạo mới. Kiên trì thực hiện chiến lược 
giáo dục khoa học chấn hưng đất nước, phổ cập giáo dục hơn 
nữa, nâng cao chất lượng giáo dục và trình độ giáo dục trong 
toàn xã hội, ra sức phát triển sự nghiệp văn hóa khoa học. Tăng 
cưỡng tuyên truyền giáo dục tri thức khoa học, phương pháp 
khoa học, tư tưởng khoa học và tỉnh thần khoa học. Ca ngợi tư 
tưởng chỉ đạo của văn hóa XHCN., kiên trì phục vụ nhân dân, 
phục vụ CNXH, thực hiện trăm hoa đua nở, trầm nhà đua tiếng 
là phương chảm quan trọng: phải quán triệt trong phát triển văn 
hóa tiên tiến. Cần nỗ lực nắm bắt và phát triên các phương tiện 
truyền thông hiện đại, tích cực thúc đầy tr uyên bá văn hóa tiên 
tiến. 

Tăng cường xây dựng tư tưởng đạo đức XHCN là nội dung 
quan trọng và khâu trung tâm của phát triển văn hóa tiên tiến. 
Phải nhận thức được răng, nếu chỉ chú trọng lợi ích vật chất, chỉ 
quan tâm đến tiền bạc, không bàn đến lý tưởng, không giữ gin 
đạo đức, mọi người sẽ mất đi mục tiêu phần đấu chung. mất ởi 
quy phạm hành động đúng đắn. Phải kết hợp giữa dùng pháp 
luật quản lý đất nước với quản lý đất nước bằng đạo đức, xây 
dựng cơ sở tư tưởng đạo đức cao cả để xã hội duy trì trật tự tốt 
đẹp và phong cách cao thượng. Phải đề xướng tư tưởng yêu 
nước, tỉnh thần tập thể và CNXH trong toàn xã hội, phản đối và 
ngăn chặn tư tưởng thối nát như sùng bái tiền bạc, hưởng lạc và 
chủ nghĩa cá nhân cực đoan, tăng cường lòng tự tôn dân tộc, 
niềm tin, niềm tự hào cho nhân dân cả nước, khích lệ họ phán 

đấu không mệt mỏi để chấn hưng Trung Hoa. 

Tại nước ta, văn hóa XHƠN đã ở vị trí chủ đạo. Song do 
nguyên nhân lịch sử và hiện thực, trong xã hội vẫn tôn tại một số 


20 


văn hóa lạc hậu với các sắc thái như mê tín, ngu muội, đồi trụy, 
dung tục, thậm chí còn tôn tại một số văn hóa thối nát xói mòn 
thế giới tỉnh thần của mọi người, làm hại sự nghiệp XHCN. Cần 
thông qua hoàn thiện các chính sách và chế độ, tăng cường giáo 
dục và quân lý, thay đồi phong tục tập quán, nô lực cải tạo văn 
hóa lạc hậu, nỗ lực đề phòng và ngăn chặn sự xâm nhập của văn 
Hóa thối nát và các quan điểm tư tưởng sai lầm đối với mọi 
người, từng bước thu hẹp và cắt bỏ mảnh đất mà chúng có thể 
sinh sôi này nở. 

Phát triên văn hóa XHCN phải kế thừa và phát huy mọi văn 
hóa ưu tú, phải thể hiện đầy đủ tỉnh thần thời đại và tinh thần 
sắng tạo, cân có tầm nhìn thế giới, tăng cường SỨC cảm hóa. 
Chúng ta phải ch cực kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa 
ưu tú của dân tộc Trung Hoa, truyền thống văn hóa cách mạng 
của Đảng và nhân dân được hình thành từ phong trào Ngũ Tứ 
đến nay cùng mọi thành quả văn mình tiên tiên do xã hội loài 
người sáng tạo ra. Lịch sử Trung Quốc mấy nghìn năm đã để lại 
di sản văn hóa phong phú, chúng ta phải chất lọc tỉnh hoa, gạt bỏ 
cặn bã, kết hợp với tỉnh thần thời đại để kế thừa và phát triển, 
làm được việc lấy cái xưa phục vụ hồm nay. Đồng thời phải kết 
hợp thực tiến mới với yêu cầu của thời đại, kết hợp nhu câu đời 
sông văn hóa tỉnh thần của quân chúng nhân dân. tích cực sáng 
tạo văn hóa, nỗ lực làm phồn vinh văn hóa tiên tiến, thu hút hàng 
triệu nhân dân dưới ngọn cờ vĩ đại của văn hóa XHƠN mang 
mầu sắc Trung Quốc. 

3- Đảng ta phải luôn đại điện cho lợi ích căn bản của đông 
đảo nhân dân Trung Quốc, có nghĩa là lý luận, đường lối. cương 
lĩnh. phương châm, chính sách và mọi công, tác của Đảng phải 
kiên trì coi lợi ích cơ bản của nhân dân là xuất phát điểm và mục 
tiều, phát huy đầy đủ tính tích cực, chủ động và sáng tạo của 
quản chúng nhân dân. trên cơ sở xã hội không ngừng phát triển 
tiên bộ, làm cho quần chúng nhân dân liên tục thu được lợi ích 
kinh tế, chính trị và văn hóa thiết thực. 


21 


Toàn tâm toàn ý phục vụ nhãn dân, vì nước lập đảng, vì dân 
cảm quyền là sự khác biệt cơ bản giữa DCS với các chính đẳng 
của giai cấp bóc lột, Bất kể lúc nào chúng ta cũng đều phải kiên 
trì tính thống nhất giữa tôn trọng quy luật phát triển của xã hội 
với tôn trọng địa vị chủ thể lịch sử của nhân dân, kiên trì tính 
thống nhất giữa phần đấu cho lý tưởng cao cả với mưu cầu lợi 
ích cho động đảo nhân dân, kiên trì tính thống nhất giữa hoàn 
thành mọi công việc của Đăng với thực hiện lợi ích của nhân 
dân. 

80 năm qua. mọi phấn đấu của Đảng ta chung quy đều vì lợi 
ích của đông đảo nhân dân. Trong những năm chiến tranh cách 
mạng. Đảng kêu gọi các đồng chí trong toàn đẳng không sợ hy 
sinh, lớp lớp nói tiếp anh dùng đ đấu tranh vì thắng lợi của cách 
mạng. Sau khi Trung Quốc mới thành lập, Đẳng căn dặn các 
đồng chí trong toàn đẳng khiêm tốn thận trọng. cảnh 8IÁc với tự 
kiêu tự mãn, luôn duy trì tỉnh thần cách mạng gian khổ phấn 
đấu. Trong thời kỳ lịch sử mới, Đẳng yêu cầu các đồng chí trong 
toàn đẳng phải vượt qua được những thử thách của cải cách mở 
cửa và cầm quyền, đần dắt quần chúng nhân dân không ngừng 
nỗ lực công tác đẻ thực hiện biện đại hóa XHCN. Tất cả, đều 
nhằm thực hiện tốt, bảo vệ tốt và phát triển tốt lợi ích của đông 

đảo nhân dân nhất. luôn bảo đảm duy trì mối liên hệ máu thịt 
giữa Đảng với quần chúng nhân đân. 

Lợi ích tổng thê của quần chúng nhân dân đều được hình 
thành bởi các lợi ích cụ thể. Mọi biện pháp chính sách và công 
việc của chúng ta đều phải phản ánh chính xác và có lợi cho giải 
quyết thỏa đáng các môi quan hệ lợi ích. đều phải xem xét thận 
trọng và chú ý đến lợi ích của quần chúng trên các phương diện 
khác nhau và thuộc các tầng lớp khác nhau. Nhưng, điều quan 
trọng nhất là trước hết phải xem xét và đáp ứng nhu cầu lợi ích 
của số đông nhất. điều này luôn liên quan tới toàn cục cầm 
quyền của Đảng. liên (quan tới toàn cục phát triển kinh tế, chính 
trị và văn hóa của đất nước. liên quan đến toàn cục đoàn kết 


22 


nhần dân các dân tộc cả nước và ôn định xã hội. Lợi ích của sỐ 

đông nhất là nhân tố cần thiết quan trọng nhất và có tính quyết 

định nhất. Đây là quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác, các cơ 

quan lãnh đạo và cán bộ lãnh đạo các cấp phải nhận thức đầy đủ 
và tích cực thực hiện. 

Đảng ta luôn kiên trì đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. 
Ngoài lợi ích của đồng đảo nhân dân, Đẳng không còn lợi ích 
đặc biệt nào của riêng mình. Mọi công việc của Đẳng phải lấy 
lợi ích căn bản của đông đảo nhân đân làm tiêu chuẩn CảO nhất. 
Các đồng chí trong toàn Đảng phải luôn kiên đrì quan điểm căn 
bản tất cả vì quần chúng, tát cả dựa vào quần chúng, kiên trĩ 
đường lối quần chúng g của Đảng, đi sâu xuông quân chúng, bám 
sát CƠ SỞ, lắng nghe tiếng nói quần chúng, phần ảnh ý nguyện 
quần chúng, tập trung trí tuệ quân chúng, làm cho mọi quyết 
sách và công việc phù hợp với thực tế và yêu cầu của quân 
chúng. Mọi cán bộ đẳng viên phải thực sự đại diện cho quân 
chúng năm tốt quyền lực. sử dụng tốt quyền lực. nhưng không 
được phép dùng quyền lực để mưu cầu lợi riêng „ quyết không 
được phép hình thành tập, đoàn lợi ích. Trong quá trình từng 
bước thực hiện nhân dân cả nước cùng giàu mạnh, cần bộ đẳng 
viên phải giải quyết đúng đắn quan hệ giữa giàu trước với giầu 
sau, giữa cá nhân giàu có với cùng nhau giàu có. Mọi đảng viên 
và cán bộ lãnh đạo phải lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái 
vui của thiên hạ, gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau, trước tiên 
phải giúp đỡ và ủng hộ quần chúng giàu lên, chứ không thể chỉ 
suy nghĩ xem mình giàu lên như thế nào, càng không thê lợi 
dụng quyền lực có trong tay để mưu cầu lợi ích Không chính 
đáng. Cần bộ lãnh đạo các cấp phải luôn quan tâm đến SỰ an 
nguy và no đối của quần chúng nhân đân, quan tâm nỗi khô của 
quản chúng, nỗ lực làm việc thực, việc tốt vì quần chúng. Cơ 
quan lãnh đạo và cần bộ lãnh đạo các cấp phải đặc biệt quan tâm 
đến một số quần chúng tạm thời gặp phải khó khăn trong việc 
làm và đời sống, đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự quan 


23 


trọng, trọng điểm xem xét và giải quyết, thiết thực sắp xếp việc 
làm và đời sống cho họ. Chỉ có thiết thực làm tốt công Việc quan 
tâm quần chúng, phục vụ quần chúng, chúng ta mới có thể luôn 
duy trì được môi liên hệ mắấu thịt với quần chúng nhân dân, mới 
có thẻ luôn giành thắng lợi. 

4- Đại điện yêu cầu phât triển của sức sản xuất tiên tiến Trung 
Quốc, đại điện phương hướng ởi lên của văn hóa tiên tiến Trung 
Quốc, đại điện lợi ích căn bản của đông đảo nhân dân Trung 
Quốc nhất, là một thể thống nhất, liên quan và thúc đây lẫn 
nhau. Phát triển sức sản xuất tiến tiến là điều kiện cơ sở để phát 
triển văn hóa tiên tiến và thực hiện lợi ích căn bản của đông đảo 
nhân dân nhất. Quần chúng nhân dân là chủ thể sắng tạo sức sẵn 
xuất tiễn tiến và văn hóa tiên tiến, cũng là lực lượng căn bản 
thực hiện lợi ích căn bản của bản thân. Không ngừng phát triển 
sức sản xuất tiên tiến và văn hóa tiên tiến, chung quy đều là để 
đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa vật chất ngày tăng của quần 
chúng nhân dân, không ngừng thực hiện lợi ích căn bản của đông 
đảo nhân dân nhất. 

Yêu cầu "ba đại diện" là yêu cầu cơ bản để Đảng ta giữ vững 
tính tiên tiến, luôn trở thành hạt nhân lãnh đạo kiên cường xây 
dựng CNXH mang màu sắc Trung Quốc. Nó nhất trí với việc 
kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý 
luận Đặng Tiểu Bình. nhất trí với việc giữ vững tính chất của 
Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân và tôn chỉ toàn 
tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Các đồng chí trong toàn đẳng nhất 
định phải kiên trì lấy việc thực hiện toàn diện yêu cầu "ba đại 
điện", thống nhất với các công tác xây dựng Đảng, thống nhất 
với cả quá trình Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành cải cách mở 
cửa và xây dựng hiện đại hóa XHCN. 


24 


PHẦN II: DỰA THEO YÊU CẦU "BA ĐẠI DIỆN" TĂNG CƯỜNG VÀ 
CẢI TIỀN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 

Ở một nước đang phát triển lớn với nhiều dân tộc như nước ta, 
muốn tẬẺ trung sức mạnh của hơn 1,2 tỷ dân, tiến lên theo mục 
tiêu hiện đại hóa XHCN, cần phải có sự lãnh đạo kiên cường của 
ĐCSTQ. Nếu không, sẽ trở nên phân tân rời rạc, không những 
không thực hiện được hiện đại hóa, mà tất sẽ rơi vào vực thắm 
hỗn loạn. Đây là kết luận rút ra từ lịch sử phát triển của Trung 
Quốc từ thời cận đại đến nay, cũng là kết luận rút ra từ sự phân 
tích bài học kinh nghiệm phát triển của nhiều nước. 

Muốn kiên trì sự lãnh đạo của Đẳng, phải cải thiện sự lãnh 
đạo của Đảng. Phải quán triệt lý luận và đường lối cơ bản của 
Đảng, dựa theo yêu câu “ba đại diện”, táng cường và cải tiến 
công tác xây dựng đẳng một cách sâu sắc và toàn diện, làm cho 
Đăng ta luôn đứng ở tuyến đầu của thời đại trong tiến trình lịch 
sử với nhiều biến đổi sâu sắc của tình hình thế giới, luôn trở 
thành nòng cốt của nhân dân cả nước trong tiến trình lịch sử đối 
phó với mọi thử thách rủi ro ở trong và ngoài nước, luôn trở 
thành hạt nhân lãnh đạo kiên cường trong tiên trình lịch sử xây 
dựng CNXH mang màu sắc Trung Quốc. 

Trải qua 80 nắm phát triên, đội ngũ đẳng viên của chúng ta, 
địa vị và môi trường của Đảng, nhiệm vụ mà Đẳng gánh vác đều 
có những thay đổi lớn. Đảng ta đã từ một đảng lãnh đạo nhân 
dân phấn đấu để giành chính quyền trong cả nước, trở thành một 
đẳng lãnh đạo nhân dân nắm chính quyền tròng cả nước và cầm 
quyên lâu dài; từ một đảng lãnh đạo xây dựng đất nước trong 
trạng thái bị bên ngoài bao vây, trở thành một đẳng lãnh đạo xây 
dựng đất nước trong điều kiện cải cách mở cửa toàn diện. Số 
lượng đảng viên mới tăng nhiều, đội ngũ cán bộ không ngừng 
được thay thế, một loạt cán bộ trẻ bước lên cương vị lãnh đạo. 
Điều này đã đem đến sức sống mới cho sự phát triển của Đảng, 
song cũng đặt ra những thách thức mới. 


25 


Các đồng chí đrong toàn Đảng cần kiên trì xuất phát từ thực tế 
mới, với tỉnh thần cải cách để nghiên cứu và giải quyết những 
vấn đề hiện thực và lý luận lớn gặp phải trong xây dựng đẳng. 
làm cho Đẳng luôn duy trì được tính tiên tiến và trong sạch, tràn 
đầy sức sắng tạo, sức hội tụ và sức chiến đấu. 

{- Quán triệt yêu cầu của "ba đại diện", chúng ta phải kiên trì 
đường lỗi tư tưởng g giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị, ra sức 
phất huy tỉnh thần chân thực, dũng cảm đổi mới thúc đầy một 
cách sáng tạo mọi công việc của Đảng và Nhà nước, không 
ngừng làm phong phú và phát triển chủ nghĩa Mắc trong thực 
tiễn. 

Chủ nghĩa Mác là tư tưởng chỉ đạo cơ bản trong sự nghiệp lập 
đẳng và dựng nước của chúng ta, là cơ SỞ lý luận chung đề các 
đân tộc cả nước đoàn kết phần đấu. Bất kỳ lúc nào cũng phải 
kiên trì nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác, nếu không sự 
nghiệp của chúng ta sẽ mất phương hướng và sẽ đi đến thất bại 
do không có cơ sở lý luận đúng đắn và linh hỗn tư tưởng. Đó 
chính là lý do tại sao chúng ta phải luôn kiên trì nguyên lý cơ 
bản của Chủ nghĩa Mác. Chủ nghĩa Mác luôn có phâm chất lý 
luận thời đại. Nếu bất chấp những thay đối của điều kiện lịch sử 
và tình hình thực tế, cứng nhắc vận dụng một số luận đoán cá 
biệt và cương lĩnh hành động cụ thể mà các tác piả kinh điển của 
chủ nghĩa Mác đưa ra đề đối phó với tình hình cụ thể rong điều 
kiện lịch sử nhất định, thì chúng ta sẽ không thể tiến lên một 

cách thuận lợi thậm chí mắc sai lầm do tư tưởng xa rời thực tế. 
Đó chính là lý do tại sao chúng ta luôn phản đối dùng thái độ 
giáo điều để xem xét lý luận mắc xít. Trong một số thời kỳ lịch 
sử, Đảng ta từng mắc sai lầm, thậm chí bị tốn thất nghiêm trọng, 
nguyền nhân căn bản là tư tưởng chỉ đạo lúc đó xa rời thực tê 
Trung Quốc. Việc Đảng ta có thể dựa vào chính mình và SỨC 
mạnh của nhân đân để sửa chữa sai lầm, chiến thắng mọi khó 
khăn, tiếp tục thắng lợi tiến lên, nguyên nhân căn bản là đã khôi 
phục và kiên trì quấn triệt đường lỗi tư tưởng giải phóng tư tưởng 


26 


và thực sự cầu thị. Bài học kinh nghiệm trên phương diện này đã 
được Đăng tả tổng kết có hệ thống đrong "Nghị quyết về một số 
vấn đề lịch sứ” và "Nghị quyêt về Kiột số vấn đề lịch sử của 
Đảng kề từ khi thành lập nước đến nay", mọi người cần phải ghi 
nhớ kỹ. Các đồng chí trong toàn đảng phải kiên trì nguyên lý 
khoa học và tỉnh thần khoa học của chủ nghĩa Mắc, giỏi năm bắt 
những thay đỗi của: tình hình khách quan, biết tổng kết kinh 
nghiệm mới của quản chúng nhân dân trong thực tiên. không 
ngừng làm phong phú và phát, triển lý luận mác xít. 

Mác, Anghen, Lê-nin và đồng chí Mao Trạch Đông, đồng chí 
Đặng Tiểu Bình đã tạo ra cho chúng ta hình mẫu sáng ngời về lý 
luận kết hợp thực tiễn và sáng tạo lý luận. Mác, Ănghen nghiên 
cứu rộng rãi tài liệu tư tưởng của người xưa, tiếp thu có phê phán 
thành quả tư tưởng của người xưa để hình thành học thuyết vượt 
cả người xưa, xây dựng hệ thống tư tưởng khoa học cho phong 
trào giải phóng của giai cấp võ sản và toàn nhân loại. Lê-nin đã 
vạch rõ quy luật phát triển mất cân bằng về kinh tế, chính trị của 
chủ nghĩa tư bản, chỉ rõ cách mạng XHCN có thể thành công 
trước ở một hoặc nhiều nước và Lê-nin đã lãnh đạo Cách mạng 
tháng Mười Nga giành thắng lợi. Đồng chí Mao Trạch Đông đã 
kết hợp nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác với thực tế cụ thể 
của cách mạng Trung Quốc, sáng lập lý luận cách mạng dân chủ 
mới, chỉ đạo cách mạng Trung Quốc giành thắng lợi và lãnh đạo 
nhân dẫn Trung Quốc bước lên con đường XHCN. Đồng chí 
Đặng Tiểu Bình đã tông kết kinh nghiệm và bài học phất triển 
của CNXH trong và ngoài. nước, đưa ra lý luận xây dựng CNXH 
mang màu sắc Trung Quốc, đưa sự nghiệp XHCN của nước ta 
bước vào thời kỳ mới phát triển mạnh mẽ. 

Lịch sử phát triển của chủ nghĩa Mác đã chứng minh đầy đủ: 
Giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị là lực lượng hùng mạnh dẫn 
dắt xã hội đi lên. Thực tiễn xã hôi không ngừng phát. triển, nhận 
thức tư tưởng của chúng ta cũng phải không ngừng tiến lên, phải 
mạnh dạn và biết cách căn cứ vào yêu cầu của thực tiễn để sáng 


LÀI 


tạo. Cần kiên trì thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm 
chân lý, dưới sự chỉ đạo của lý luận cơ bản của Đăng, tất cả xuất 
phát từ thực tế, tự giác giải phóng nhận thức tư tưởng ra khỏi 
quan niệm, cách làm và thể chế không còn phù hợp với thời 
cuộc, giải phóng ra khỏi sự lý giải theo kiểu giáo điều và sai lầm 
đối với chủ nghĩa Mác, giải phóng từ gông cùm của chủ nghĩa 
n quan và siêu hình. Kiên trì thái độ khoa học, mạnh đạn tìm 

„ làm cho tư tưởng và hành động của chúng ta càng phù hợp 
với thực tế khách: quan, càng phù hợp với tình hình đất nước 
trong giai đoạn đầu của CNXH và yêu cầu phát triển của thời 
đại. 

Đăng ta có lịch SỬ phần đấu 80 năm, có thực tiễn vĩ đại sáng 
lập và phát triển tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu 
Bình, có kinh nghiệm lịch sử hai mặt đúng và sai trong sự nghiệp 
phát triển XHCN ở trong và ngoài nước. Chỉ cần chúng ta đứng 
ở tuyến đầu của thời đại, xuất phát từ thực tiễn mới, nắm bắt đặc 
điểm của thời đại, vận dụng lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác để 
nghiên cứu các vấn đề lớn trong hiện thực, không ngừng đi sâu 
nhận thức quy luật ĐCS cầm quyền, quy luật xây dựng CNXH. 
quy luật phát triển của xã hội loài người, không ngừng thu hút tất 
cả những kinh nghiệm mới, tư tưởng mới, thành quả mới mang 
tính khoa học, thì chúng ta có thể có những đóng góp mới làm 
phong phú và phát triển thêm chủ nghĩa Mác. 

2- Quán triệt yêu cầu của "ba đại điện", chúng ta phải kiên trì 
tính chất Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, luôn 
giữ tính tiên tiến của Đẳng. đồng thời phải căn cứ vào thực tế 
phát triển “kinh tế và tiền bộ xã hội, không ngừng tăng cường cơ 
SỞ giai cấp và mở rộng cơ sở quân chúng của Đảng, không 
ngừng nãng cao ảnh hưởng xã hội của Đẳng. 

Giai câp công nhân nước ta là sản phẩm phát triển xã hội của 
nước ra từ thời cận đại đến nay, đặc biệt là sự phát triển của sản 
xuất lớn xã hội hóa, có các phẩm chất như tính tô chức, ký luật 
nghiêm khắc, tính kiên định và tính triệt để cách mạng. Đăng ta 


28 


ngay từ ngày thành lập đã xác'định minh là chính đẳng của giai 

cập công nhân Trung Quốc, luôn kiên trì tính chất đội tiên phong 
của giai cấp công nhân, đặt nền móng giai cấp vững chắc cho 
bảo đảm duy trì tính tiên tiến của Đi: 

Cùng với sự phát triển của cải cách mở cửa và hiện đại hóa, 
đội ngũ. giai cấp công nhân của Trung Quốc không ngừng lớn 
mạnh, tố chất tư tưởng đạo đức và tố chất văn hóa khoa học ngày 
càng nâng cao, tính tiên tiến của giai cấp công nhân cũng đang 
phát triển, cơ sở giai cấp của Đảng không ngừng được tăng 
cường. Tầng lớp trí thức với tư cách là một bộ phận của giai câp 
công nhân, đã tăng cường mạnh mẽ tố chất văn hóa khoa học kỹ 
thuật cho giải cấp công nhân. Do chúng ta thực hiện chế độ kinh 
tế cơ bản lấy chế độ công hữu làm chủ thể, các thành phần kinh 
tế với nhiều chế độ sở hữu khác nhau củng phât triển, phát triền 
kinh tế thị trường XHCN, thực hiện điều chính chiến lược cơ cấu 
kinh tế, cương vị công tác của một số quần chúng công nhân nảy 
sinh những thay đổi. Điều này không thê làm thay đôi được địa 
VỊ giai cấp. công nhân nước ta, và nhìn về lâu dài còn có lợi cho 
nâng cao tố chất tổng thể, phát huy ưu thế tổng thể của giai cấp 
công nhân. Giai cấp công nhân Trung Quốc luôn là lực lượng cơ 
bản thúc đây sức sản xuất tiên tiến của Trung Quốc phát triển. 
Đảng ta phải luôn kiên trì tính chất đội tiên phong của giai cấp 
công nhân, luôn toàn tâm toàn ý dựa vào giai cấp công nhân. 

Nhìn nhận một chính đẳng liệu có tiên tiến hay không, có 
phải là đội tiên phong của giai cấp công nhân hay không, chủ 
yếu cần xem lý luận và cương lĩnh của đẳng đó có phải là chủ 
nghĩa Mác hay không, có đại điện cho phương hướng đúng đắn 
phát triển xã hội hay không, có đại diện cho lợi ích căn bản của 
đồng đảo nhân dân hay không. Đẳng ta là sản phẩm của sự kết 
hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân Trung 
Quốc. Giai cấp công nhân hình thành là điều kiện căn bản đề 
thành lập Đẳng. Thời kỳ cách mạng dân chủ, do đặc điểm xã hội 
Trung Quốc lúc đó, tuyệt đại đa số đẳng viên của Đẳng ta xuất 


29 


thân từ nông dân và các thành phần lao động khác, cũng có 
nhiều trí thức, và cả những đảng viên là các nhà cách mạng 
thuộc các tầng lớp phi lao động. Nhưng lý luận và cương lĩnh 
của Đảng 1 ta là chủ nghĩa Mác, đại diện cho phương hướng đúng 
đắn phát triển xã hội Trung Quốc, Đẳng ta hết sức coi trọng xây 
dựng Đảng về tư tưởng, kiên trì dùng lý luận mácxít giáo dục và 
vũ trang toàn thể đẳng viên, không chỉ yêu cầu đảng viên vào 
đẳng về tÔ chức, mà còn yêu câu đẳng viên trước tiền vào đẳng 
về tư tưởng, chỉ đạo họ phần đấu thực hiện cương lĩnh và nhiệm 
vụ của Đảng, do đó giữ vững được tính chất Đẳng là đội tiên 
phong của giai cấp công nhân. 

Từ khi cải cách mở cửa tới nay, CƠ cấu các tầng lớp xã hội 
nước ta đã nảy sinh những thay đôi mới, xuất hiện các tầng lớp 
xã hội như những người sáng nghiệp và nhân viên kỹ thuật thuộc 
doanh nghiệp khoa học kỹ thuật tư nhân, nhân viên quản lý kỹ 
thuật thuộc xí nghiệp liên doanh, hộ cá thể, chủ doanh nghiệp tư 
nhần, nhân viên làm việc trong các tổ chức môi giới, nhân viên 
hành nghề tự do... Khá nhiều người lưu động thường xuyên giữa 
các chế độ sở hữu khác nhau, ngành nghề khác nhau. khu vực 
khác nhau, nghề nghiệp và thân phận của mọi người thường 
xuyên biến động. Những biến động này sẽ còn tiếp diễn. Dưới sự 
chỉ dẫn của đường lỗi, phương châm, chính sách của Đảng, đông 

đảo nhân viên trong các tầng lớp xã hội mới này thông qua lao 
động và công tác nghiêm chỉnh, thông qua kinh doanh hợp pháp, 
đã có những đóng góp cho phát triển sức sản xuất xã hội XHCN 
và các sự nghiệp khác. Họ đoàn kết với công nhân, nông dân, trí 
thức, cán bộ và chiến sĩ Quân Giải phóng, họ cũng là những 
người xây dựng sự nghiệp XHCN mang màu sắc Trung Quốc. 

Sự nghiệp xây dựng CNXH mang màu sắc Trung Quốc vĩ đại 
và gian nan, đòi hỏi các phần tử ưu tú trung thành với tổ quốc và 
CNXH trên mọi phương diện của xã hội, dùng hành động thực tế 
của mình dẫn dắt quân chúng cùng tiến lên. Có tự giác phấn đấu 
thực hiện đường lối và cương lĩnh của Đảng, và có phù hợp điều 


30 


kiện đẳng viên hay không là tiêu chuân chủ yếu để kết nạp đẳng 
viên mới. Đảng viên xuất thân từ công nhân, nõnp dân. trí thức, 
quân nhân, cần bộ là bộ phận cấu thành và lực: lượng nòng cốt cơ 
bản nhất của đội ngũ dàng, đồng thời cũng cần thu hút vào đội 
ngũ đẳng những phần tử ưu tú đến từ các tảng lớp khác trong xã 
hội thừa nhận cương lĩnh và điều lệ Đảng. tự giác phẫn đấu cho 
đường lối và cương lĩnh của Đảng. trải qua thử thách lâu đài, phù 
hợp điều kiện đảng viên và thông qua rèn luyện trong đẳng, 
không ngừng nâng cao giác ngộ tư tưởng chính trị của đông đão 
đăng viên, từ đó không ngừng tăng cường ảnh hưởng và sức hội 
tụ của Đẳng ta trong toàn xã hội. 

Lý luận của các tác gia kinh điển của chủ nghĩa Mác về lao 
động và giá trị lao động trong xã hội tư bản chủ nghĩa đã vạch rõ 
đặc điểm vận hành và mâu thuần cơ bản của phương thức sản 
xuất tư bản chủ nghĩa hồi đó. Ngày nay. chúng ta phát triển kinh 
tế thị trường XHCN có sự khác nhau rất lớn về tình hình mà 
người sáng lập chủ nghĩa Mắc từng gặp phải và nghiên cứu. 
Chúng ta phải kết hợp thực tế mới. đi sâu nghiên cứu và nhận 
thức đối với lý luận về lao động và giá trị lao động trong xã hội 
XHCN. Thực hiện giàu có và hạnh phúc cho nhân dân là mục 
đích căn bản trong công cuộc xây dựng CNXH của chúng tá. 
Cùng với sự phát triển kinh tế. mức sống của đông đảo quần 
chúng nhân dân không ngừng được nâng cao, tài sản của cá nhân 
cũng dần tăng thêm. Trong tình hình đó. không thể đơn giản coi 
có tài sản hay không, có bao nhiêu tài sản làm tiêu chuẩn để 
phán đoán mọi người là tiên tiến hay lạc hậu về chính trị, mà chủ 
yêu phải nhìn vào tình hình tư tưởng chính trị và biểu hiện thực 
tế của họ, nhìn xem tài sản của họ do đâu mà có và chỉ phối sử 
dụng tài sản đó như thế nào, xem những cống hiến băng lao 
động của chính bản thân họ cho sự nghiệp xây dựng CNXH 
mang màu sắc Trung Quốc. 

3- Quán triệt yêu câu "ba đại diện", chúng ta cần kiên trì chế 
độ tập trung đân chủ. thiết lập kiện toàn thể chế lãnh đạo và cơ 


31 


chế làm việc khoa học, phát huy đầy đủ dân chủ trong đẳng, kiên 
quyết bảo vệ sự tập trung thống nhất của Đảng, duy trì và không 
ngừng tăng cường SỨC sống của Đảng. Chế độ dân chủ tập trung 
là chế độ tổ chức và chế độ lãnh đạo căn bản của Đảng ta. 
Chúng ta kiên trì và hoàn thiện yêu cầu và mục tiêu cơ bản của 
chế độ tập trung dân chủ là phải nễ lực tạo nên trong toàn đẳng 
cục diện chính trị vừa có tập trung vừa có dân chủ, vừa có kỷ 
luật vừa có tự do, vừa thống nhất ý chí vừa có sự thoải mái tâm 
tình cá nhân. sinh động hoạt bắt. 

Phát triển dân chủ trong đảng, phát huy đầy đủ tính tích cực, 
tính chủ động, tính sắng tạo của đông đảo đẳng viên và tổ chức 
đẳng các cấp là bảo đảm quan trọng để sự nghiệp của Đẳng hưng 
thịnh và phât triển. Phải thiết thực bảo đảm quyền lợi dân chủ 
của đảng viên, mở rộng các hình thức dân chủ trong đẳng. tăng 
cường sự hiểu biết và. tham gia các công việc trong đẳng của 
đẳng viên. Phàm các vấn đề lớn trong công tác tổ chức đảng đều 
phải tập trung tổ chức đông đảo đẳng viên thảo luận, lắng ghe 
đầy đủ các ý kiến. Thông qua thiết lập cơ chế có hiệu quả, bảo 
đảm ý kiến của đẳng viên cơ sổ và tô chức đẳng cấp dưới đều 
được kịp thời phản ánh tới tổ chức đẳng cấp trên, Tổ chức đẳng 
cấp trên phải lắng nghe đầy đủ ý kiến của đẳng viên và tổ chức 
đẳng cấp dưới, tập trung trí tuệ nhiều người sẽ có ý kiến hay, 
không ngừng thúc đây khoa học hóa và dân chủ hóa quyết sách. 
Theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, tập trung dân chủ, cá nhân 
góp ý và hội nghị quyết định, hoàn thiện hơn nữa cơ chế quyết 
sách và nghị sự trong nội bộ đảng ủy, phát huy tốt val trò hội 
nghị toàn thể ban chấp hành, kiện toàn trình tự quyết sách của 
thường vụ đảng ủy. Phàm các quyết sách lớn đều phải do tập thể 
đảng ủy thảo luận, không cho phép cá nhân nói là xong. Hcàn 
thiện hơn nữa chế độ phân công cá nhân phụ trách dưới sự lãnh 
đạo của tập thê. nâng cao hiệu quả công tác. Tập thẻ lãnh đạo, cá 
nhân phụ trách. không được lệch về bên nào. Thông qua phát 


32 


triển dân chủ rong đẳng, tích cực thúc đấy phát triển dân chủ 
Irong nhân dân. 

Cần theo nguyên tắc nắm vững toàn cục, phối hợp các bên, 
tăng cường và hoàn thiện hơn nữa cơ chế lãnh đạo của Đảng, cải 
tiến phương thức lãnh đạo và phương thức cảm quyền của Đảng, 
vừa bảo đảm vai trò hạt nhân lãnh đạo của đảng ủy, vừa phát huy 
đầy đủ vai trò chức năng của Quốc Hội, Chính phủ, Hội nghị 
chính trị hiệp thương cũng như đoàn thể nhân dân và các phương 
diện khác. Đảng ủy cần thông qua cơ chế khoa học hóa, quy 
phạm hóa, chế độ hóa, tăng cường lãnh đạo đối với. Quốc Hội, 
Chính phủ. Hội nghị chính trị hiệp thương, đoàn thể nhân dân. 
Tổ chức đẳng trong các cơ quan trên và cần bộ đẳng viên đảm 
nhận chức vụ lãnh đạo, phải kiên quyết quán triệt đường lối 
phương châm chính sách của Đẳng và quyêt sách của đẳng ủy 
trong khi dựa theo pháp luật tiễn hành công tắc trong phạm vi 
chức trách. Cán bộ lãnh đạo các cấp đều phải kiên quyết quần 
triệt phương châm lớn và bố trí công tác của TW. 

Các đồng chí trong toàn đảng đều phải tăng cường ý thức tập 
trung dân chủ, nghiêm chỉnh chấp hành nguyên tặc tập trung dân 
chủ. nâng cao bản lĩnh quán triệt chế độ tập trung dân chủ, cố 
găng nắm vững nghệ thuật lãnh đạo, phương thức lãnh đạo và 
phương pháp lãnh đạo thích ứng yêu cầu của tình hình mới, 
nhiệm vụ mới, thống nhất hữu cơ giữa kiên trì sự lãnh đạo của 
Đảng với phát huy dân chủ nhân dân, nghiêm khắc làm việc theo 
pháp luật và tôn trọng quy luật khách quan. Xây dựng chế độ 
càng phải mang tính căn bản hơn, tính toàn cục, ôn định và lâu 
dài hơn. Phải hoàn thiện hơn nữa mọi chế độ của cơ chế tập 
trung dân chủ, hoàn thiện hơn nữa chế độ lãnh đạo và cơ chế làm 
việc của Đảng, từ hệ thống chế độ bảo đảm thực hiện đúng đắn 
cơ chế tập trung dân chủ. Kiên quyết ngăn chặn ảnh hưởng của 
mô hình chính trị phương Tây như chế độ đa đảng và tam quyền 
phân lập. Kiên quyết khắc phục hiện tượng cá nhân độc đoán 


33 


chuyên quyền và y ều mềm lỏng lẻo đi ngược lại nguyên tặc tập 
trung đân chủ. 

Do thực hiện cải cách mở cửa và phát triển kinh tế thị trường 
xã hội chủ nghĩa, thành phần kinh tế xã hội, hình thức tổ chức, 
phương thức việc làm, quan hệ lợi ích và phương thức phẫn phối 
ở nước ta ngày càng đa dạng hóa. Nếu chúng ta không tỉnh táo 

về tư tưởng, không chú ý trong công tắc thì rất dễ phân tán. Bảo 
vệ tập trung thống nhất trong Đảng và Nhà nước, bảo vệ uy 
quyền của TW là cực kỳ quan trọng. Tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu 
phấn đấu, phương châm lớn và chế độ pháp luật của Đẳng và 
Nhà nước cũng như bố trí các công tác quan trọng phải thống 
nhất. các địa phương, bạn ngành và đơn vị quyết không được tự 
làm theo ý minh. Tổ chức cơ sở đẳng là cơ sở toàn bộ công tác 
và sức chiến đấu của toàn đẳng, cần thích ứng với yêu cầu của 
tình hình mới. nhiệm vụ mới, không ngừng tăng cường và cải 
tiến xây dựng tô chức đẳng cơ sở. 

4- Quản triệt yêu cầu "ba đại diện”. chúng ta phải quân triệt 
toàn diện phương chầm cách mạng hóa, trẻ hóa. trị thức hóa, 
chuyên môn hóa và nguyên tắc tài đức song toàn của đội ngũ cán 
bộ. đi sâu cải cách chế độ nhân sự. nỗ lực xây dựng đội ngũ cần 
bộ tố chất cao. đủ khả năng gánh vác trọng trách, vượt qua mọi 
thử thách. 

Sau khi đã xác định đường lối chính trị thì cán bộ là nhân tố 
quyết định. Đào tạo nhân tài lãnh đạo coi trọng chính trị. hiểu 
biết toàn cục, giỏi lãnh đạo đẳng và quân lý đất nước là cực kỳ 
quan trọng. Sự nghiệp XHCN của Trung Quốc liệu có thê tiế 
tục được củng cô và phất triển không, Trung Quốc liệu cõ thê 
hùng mạnh không lùi bước trong tán tranh quốc tế gay gặt hay 
không, điều mẫu chốt là xem chúng ta liệu có thể liên tục đảo 
tạo và xây dựng được lớp nhân tài lãnh đạo tÕ chất cao hay 
không. 

Cần kiên trì nguyên tắc đăng quản lý cán bộ, cải tiễn phương 
pháp quản lý cần hộ. đây nhanh tốc độ cải cách chế độ nhân sự, 


34 


nỗ lực thúc đây khoa học hóa, dân chủ hóa và chế độ hóa công 
tác cán bộ. Kiên trì mở rộng dân chủ trong công tác cần. bộ, thực 
hiện quyền được biết tình hình, quyền tham dự, quyền tuyên 
chọn và quyền giấm sát của quần chúng trong tuyển chọn, đề bạt 
cân bộ. Kiên trì nguyên tắc công khai. bình đăng, cạnh tranh và 
ưu tiên tài năng, tích cực thực hiện biện pháp công khai tuyên 
chọn và thi đua công tắc, thúc đây cán bộ phân đấu công tác, có 
thê lên, có thể xuống. Tăng cường giám sất đối với công tác 
tuyển chọn đề bạt cần bộ, hoàn thiện chế độ và phương pháp sát 
hạch cán bộ. Kiên quyết ngăn chặn và sửa chữa những sai lầm 
trong việc dùng người. 

Tăng cường đào tạo cần bộ trẻ là nhiệm vụ chiến lược bảo 
đảm cho Đảng và Nhà nước ổn định lâu dài. Muốn đảm đương 
được trọng trách lãnh đạo, cần bộ trẻ phải nỗ lực nâng cao trình 
độ lý luận mácxít và trình độ tu dưỡng tư tưởng, không ngừng 
tăng cường bản lĩnh phục vụ nhân dân, thành thục tronp việc từ 
chính trị phân đoán đúng đắn tình hình và nắm bắt toàn cục, biết 
triển khai công tác trong điều kiện phức tạp. Dăng ủy các cấp 
cần ủng hộ. khuyến khích và bế trí cắn bộ trẻ đến công tác trọng 
môi trường gian khổ và tuyến đầu các cuộc đấu tranh lớn để rèn 
luyện thử thách. 

Thời đại đang tiền I ên, sự nghiệp đang phát triển, nhụ cầu của 
Đẳng và Nhà nước về nhân tài trên các phương diện tất sẽ ngày 
càng lớn. Cần nhanh chóng làm tốt công tác đào tạo, thu hút và 
sử dụng nhâần tài, thúc đây hình thành không khí tôn trọng tri 
thức, tôn trọng nhân tài, thúc dây nhãn tài ưu tú khi cân là có 
trong toàn đẳng và toàn xã hội. Cần bộ lãnh đạo cần có con mắt 
tỉnh đời nhận rõ và biết sử dụng người tài. yêu mến nhân tài, và 
có phương pháp quy tụ nhân tài, biết người để bế trí Công việc. 
chiêu hiền nạp sĩ. Phải dùng lý tưởng cao cả và tỉnh thân cao 
thượng dẫn đất và khích lệ nhân tài các mặt lập công vì đất nước 
và nhân đân, đồng thời phải quan tâm. tin tưởng họ. cố gắng tạo 
cho họ điều kiện công tác tốt. Nhanh chóng thiết lập cơ chế phân 


35 


phối thu nhập có lợi để giữ chân nhân tài và khuyến khích họ trổ 
hết tài năng: từ chế độ bảo đảm nhân tài nhận được thù lao xứng 
đáng với lao động và cống hiến của họ. Thông qua các mặt công 
tác, nỗ lực mở ra cục điện nhân tài xuất hiện hàng loạt. 

5- Quần triệt yêu cầu "ba đại diện", chúng ta phải kiên trì 
nguyên tắc đẳng quản lý đẳng và phương châm nghiêm khắc 
trong đảng, tổ chức đẳng các cấp phải đòi hỏi nghiêm khắc, giáo 
dục nghiêm túc, quản lý nghiêm ngặt và giám sắt chặt chế cán 
bộ đảng viên. kiên quyết khắc phục hiện tượng tiêu cực xấu xa 
tôn tại trong Đảng. 

Việc đảng phải quản lý đẳng, nghiêm khắc trong đẳng là bảo 
đảm quan trọng duy trì tính tiên tiến và tính trong sạch của 
Đẳng, củng cố địa vị Đảng cầm quyền. Quần lý đất nước trước 
tiên phải quản lý trong đảng, quản lý đảng phải nghiêm khắc. 
Phải nhận thức sâu sắc và học hỏi bài học mất chính quyền của 
một số ĐCS trên thế giới mặc đù đã cằm quyền cả một thời gian 
đài. Thời gian cầm quyền càng dài càng phải chú ý xây dựng bản 
thân, càng phải có những yêu cầu nghiêm ngặt đối với cán bộ 
đẳng viên. 

Nghiêm khắc trong đẳng phải được quán. triệt toàn điện trong 
việc xây dựng đảng về tư tưởng, chính trị, tô chức và tác phong. 
thiết thực thể hiện đến từng khâu trong giáo đục, quản lý, giám 
sát đối với tổ chức đẳng các cấp cũng như đông đảo đẳng viên và 
cán bộ. Tổ chức đảng các cấp và từng đẳng viên đều phải làm 
việc nghiêm khắc theo điều lệ đẳng và quy định trong đẳng, tuân 
thủ nghiêm ngặt kỷ luật đảng. Cán bộ lãnh đạo các cấp đều phải 
tự trọng, tự tỉnh ngộ, tự cảnh giác. tự khích lệ, luôn chú ý coi 
trọng học tập, coi trọng chính trị và tác phong quang minh chính 
đại. Phải thường xuyên sử dụng vũ khí phê bình và tự phê oinh, 
triển khai đấu tranh tự tưởng tích cực, kiên trì chân lý, sửa chữa 
sai lầm. Tổ chức đẳng các cấp đều phải nỗ lực tăng cường khả 
năng giải quyết mâu thuẫn của bản thân, dũng cảm nhìn thắng và 


36 


giải quyết những vẫn đề còn tồn tại, quyết không lảng tránh và 
che dậy. 

Tác phong của đẳng liên quan đến hình tượng của đẳng, liên 
quan sự ủng hộ hoặc phản đối của mọi người, liên quan đến sinh 
mệnh của đảng, Phải tăng cường toàn diện việc xây dựng tác 
phong tư tưởng, tác phong học tập, tác phong công túc, tắc 
phong lãnh đạo của Đảng và tác phong sinh hoạt của cán bộ. 
Phải kết hợp với thực tế mới, nỗ lực phát huy tác phong tốt đẹp 
của Đảng là lý luận gắn liền với thực tế, liên hệ chặt chẽ với 
quần chúng ; phê bình và tự phê bình, đồng thời cần tổng kết kinh 
nghiệm thực tiền mới, cổ găng xây dựng tác phong mới. Phải 
kiên quyết khắc phục mọi tác phong xấu không phù hợp yêu cầu 
phất triền của sự nghiệp của đẳng, không phù hợp lợi ích của 
nhãn dân. Hiện nay, đặc biệt cần chú ý khắc phục tình trạng tư 
tưởng thiếu trí tiến thủ, không cố gắng làm việc, khắc phục mọi 
hiện tượng xa rời quần chúng nghiêm trọng , Kiên quyết phản đối 
bệnh hình thức và tệ quan liêu. Cán bộ các cấp phải luôn coi 
trọng thực tế, chú trọng hiệu quả thực chất và triên khai công tác 
một cách sáng tạo, nghĩ những điều quần chúng nghĩ, lo những 
việc quần chúng lo, trung thành mưu câu lợi ích cho quần chúng. 
Toàn Đảng nhất định phải từ tầm cao sinh tồn của Đảng và Nhà 
nước, nhận thức đầy đủ ý nghĩa to lớn của công tác chống tham 
những đề xướng liêm khiết, tiến hành đến cùng cuộc đấu tranh 
chống tham nhũng và công tắc xây dựng đảng tác phong liêm 
chính của đẳng. Cần nhận thức sâu sắc tính lâu đài, gian khổ và 
phức tạp của công tác chống tham nhũng, vừa phải xây dựng tư 
tưởng chiến đấu lâu dài vừa phải năm vững công tác hiện nay, 
Kiên trì phương châm quản lý tông hợp và toàn diện, về mặt tư 
tưởng phải xây dựng vững chắc bức tường thành phòng chống 
tham nhũng và biến chất. đồng thời thông qua sáng tạo cơ chế, 
nỗ lực xóa bỏ mọi điều kiện và môi trường hiện tượng. tham 
nhũng tổn tại và sinh sôi, tăng cường đề phòng và giải quyết vấn 
đẻ tham nhũng ngay từ gốc. Quyền lực trong tay chúng ta đều do 


37 


nhân dân trao cho, cần bộ các cấp đều là đầy tớ của nhân dân, 
phải chịu sự giám sát của pháp luật và nhân dân. Phải thông qua 
tăng cường giám sát trong đẳng. giám sât của pháp luật và giám 
sắt của quản chúng, thiết lập và kiện toàn cơ chế ràng buộc và cơ 
chế giám sát thi hành quyền lực theo pháp luật. Mấu chết là phải 
tng cường giám sát đối với cán bộ lãnh đạo, bảo đảm họ vận 
dụng đúng quyền lực có trong tay. Toàn thể đẳng viên, đặc biệt 
là cán bộ lãnh đạo đều phải luôn trong sạch liêm khiết, vững 
vàng vượt qua được thử thách của cải cách mở cửa và cầm 
quyền, vượt qua được thử thách của quyền lực, tiền bạc và sắc 
đẹp. quyết không được phép dùng quyền lực mưu lợi cá nhân, ăn 
hối lộ phá vỡ kỷ cương. Tổ chức đẳng và cần bộ lãnh đạo các 
cấp đều phải đi đầu trong chống tham nhũng. Đối với bất kỳ 
hành vi và phần tử tham nhũng nào đều phải xử lý đến cùng, 
quyết Không lợ là và lỏng tay. Trong Đảng không cho phép có 
nơi nương thân của những phần tử tham những. Chúng ta nhất 
định phải lấy thành quả thực tế trong xây dựng tác phong liêm 
chính trong Đẳng đề tạo niềm tin với nhân dân. 

Tóm lại. đứng trước nhiệm vụ lịch sử to lớn mà chúng ta phải 
sánh vác, đối mặt với ảnh hưởng của các nhân tố phức tạp trong 
và ngoài nước cùng những thử thách hiểm nguy, Đảng muốn 
luôn trở thành đội tiên phong của giai cấp công nhân Trung 
Quốc. đồng thời trở thành đại biểu trung thành của yêu cầu phát 
triển sức sản xuất tiên tiến Trung Quốc, phương hướng tiến lên 
của văn hóa tiên tiến Trung Quốc và lợi ích căn bản của đông 
đảo nhân dân Trung Quốc, trở thành hạt nhân lãnh đạo sự nghiệp 

xây dựng CNXH mang màu sắc Trung Quốc, Đảng ta phải 
không ngừng tăng cường và cải tiến xây dựng đảng, nỗ lực tôi 


luyện toàn thể đảng viên trở thành những người cộng sản kiên 
định. 


38 


PHẦN IV: TIẾP TỤC PHẦN ĐẤU THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI CƠ BẢN 
VÀ NHIỆM VỤ LỊCH SỬ CỦA ĐẢNG. 

Nước ta đã bước vào giai đoạn phát triển mới xây dựng toàn 
điện.xã hội có mức sống trung bình khá, đẩy nhanh thực hiện 
hiện đại hóa XHCN. Các đồng chí trong toàn đẳng phải luôn 
tăng cường ý thức sống trong yên ồn nghĩ lúc gian nan, không 
kiêu ngạo, tiếp tục thúc đây toàn diện cải cách mở cửa và xây 
dựng hiện đại hóa, hăng hái làm việc để cơ bản thực hiện hiện 
đại hóa XHCN vào giữa thế kỷ này, 

Cương lĩnh của một chính đẳng là ngọn cờ. Trong từng giải 
đoạn lịch sử cách mạng, xây dựng và cải cách, Đảng ta vừa có 
cương lĩnh cơ bản của môi giai đoạn lịch sử tức cương lĩnh thấp 
nhất, vừa có cương lĩnh cao nhất xác định mục tiêu phần đấu lâu 
dài. Chúng ta là những người thống nhất giữa cương lĩnh thấp 
nhất với cương lĩnh cao nhất. 

Chúng ta vững tin vào nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác: 
Xã hội loài người tất yếu sẽ đi đến chủ nghĩa cộng sản (CNCS). 
CNGS chỉ có thê thực hiện trên cơ sở xã hội XHƠN hoàn thiện 
và phát triển cao. Xã hội CNCS sẽ là xã hội của cải vật chất cực 
kỳ phong phú. thế giới tỉnh thần của nhân dân được nâng lên rất 
cao, mỗi người đều tự do phát triển toàn diện. Phải thấy rằng 
thực hiện CNCS là một quá trình lịch sử rất dài. Trước đây, nhận 
thức của chúng ta đối với vấn đề này khá nông cạn và giản đơn. 
Trải qua thực tiễn nhiều năm, ngày nay nhận thức của chúng ta 
về vấn đề này đã toàn diện và sâu sắc hơn nhiều, Chúng ta có thể 
đưa ra dự báo khoa học về phương hướng phát triển của xã hội 
trong tương lai, song tình hình cụ thể trong tương lai phát triển 
như thế nào, phải do thực tiễn tương lai trả lời. Chúng ta phải 
kiên trì hướng đi đúng đắn, song cũng không thể và không cân 
thiết phải có những ý tưởng và miêu tả cụ thể đối với tương lai 

xa vời. Bài học kinh nghiệm của quá khứ đã chứng minh đầy đủ 


39 


rằng làm như vậy rất dễ rơi vào không tưởng. Mọi người đều 
phải nhận thức sâu sắc đạo lý này. 

Các đồng chí trong toàn đảng phải vun đấp lý tưởng cao đẹp 
của CNCS, kiên định niềm tún, dùng tư tưởng đạo đức cao 
thượng để yêu cầu và thúc giục bản thân phải phấn đấu không 
mệt mỏi nhằm thực hiện một cách thực chất cương lĩnh cơ bản 
của Đảng trong giai đoạn hiện tại, thiết thực làm tốt mọi công 
việc của giai đoạn này. Quên mất lý tưởng cao đẹp mà chỉ nghĩ 
đến trước mất sẽ mất phương hướng đi lên; tách rời công việc 
hiện thực để nói suông về lý tưởng cao đẹp sẽ xa rời thực tế. 

Nước ta đang và sẽ còn ở vào giải đoạn đầu của CNXH trong 
một thời gian dài. Giai đoạn đầu của CNXH là giai đoạn khởi 
đầu của cả quá trình lịch sử lâu dài xây dựng CNXH mang màu 
sắc Trung Quốc. Cùng với kinh tế phát triển và xã hội tiến bộ 
toàn diện, sau này khi đã có đủ điều kiện, công cuộc xây dựng 
CNXH của Trung Quốc sẽ bước vào giai đoạn phát triển cao 
hơn. Các đồng chí trong toàn đảng phải. kiên định bản của Đảng 
trong giai đoạn đầu của CNXH, luôn lấy xây dựng kinh tế làm 
trung tâm, kiên trì 4 nguyên tắc cơ bản, kiên trì cải cách mở cửa, 
phấn đấu thực hiện cương lĩnh cơ bản của Đẳng trong giai đoạn 
hiện nay, Không ngừng đưa sự nghiệp xây dựng CNXH mang 
màu sắc Trung Quốc tiên lên. 

Các đồng chí trong toàn đẳng và nhân dân cả nước phải dựa 
theo yêu cầu kinh đề, chính trị. văn hóa của CNXH mang màu 
sắc Trung Quốc, nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển trong thời 
kỷ” 'kế hoạch 5 năm thứ 10”, kiên trì lấy phát triển làm chủ đề, 
lây điều chỉnh kết cấu làm tuyến chính, lấy cải cách mở cửa và 
tiến bộ khoa học kỹ thuật làm động lực, lấy nâng cao mức sống 
của nhân dân làm xuất phát điểm cơ bản, không ngừng thúc đây 
phát triển kinh tế và tiên bộ xã hội. Phải luôn chú ý giải quyết 
tốt mối quan hệ giữa cải cách, phát triển và ồn định, nhận thức 
và giải quyết đúng đắn mâu thuần trong nội bộ nhân dân, thường 
xuyên giữ vững ôn định và đoàn kết trong xã hội. 


40 


Mọi sự nghiệp trong xây dựng CNXH mang màu sắc Trung 
Quốc, mọi công việc chúng ta làm, phải chú ý nhu cầu đời sống 
vật chất văn hóa thực tế của nhân dân, đồng thời phải chú ý nâng 
cao phẩm chất của người dân, cũng chính là phải nỗ lực thúc đây 
sự phát triển toàn diện của con người. Đó là yêu cầu bản chất 
của chủ nghĩa Mác về xây dựng xã hội mới XHCN. Chúng ta 
phải trên cơ SỞ phát triển văn minh vật chất và văn minh tỉnh 
thần XHCN để không ngừng thúc dây sự phát triển toàn diện của 
con người. 

Phải nhanh chóng làm cho nhân dân cả nước đều có cuộc 
sống trung binh khá và không ngừng nâng lên mức cao hơn. 
Kiên trì quán triệt chính sách dân giàu của đẳng, trên cơ sở kinh 
tế phát triển, nỗ lực tăng thêm thu nhập của người dân thành thị 
và nông thôn, không ngừng cải thiện điều kiện ăn, mặc, ở, đi lại 
và làm việc của mọi người, hoàn thiện hệ thống bảo hiểm xã hội, 
cải tiến điều kiện chữa bệnh, y tế, nâng cao chất lượng cuộc 
sống. Thông qua việc một số người, một số khu vực giàu lên 
trước, giàu trước kéo theo giàu sau, từng bước thực hiện toàn thể 
nhân dẫn cùng giàu. CÓ. 

Phải phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan và tĩnh thần 
sáng tạo vĩ đại của quần chúng nhân dân, bảo đảm quần chúng 
nhân dân quản lý tốt công việc của mình, thực hiện nguyện vọng 
và lợi ích của mình. Tiếp tục thúc dây cải cách thê chế chính trị, 
phát triển nền chính trị dân chủ XHCN, kiện toàn pháp chế 
XHCN. bảo đảm cho nhân dân thực biện đầy đủ các quyền dân 
chủ bầu cử, dân chủ quyết sách, dân chủ quản lý và dân chủ 
giám sắt. 

Phải nỗ lực nâng cao tố chất tư tưởng đạo đức và tố chất văn 
hóa khoa học của toàn dân tộc, phát triên toàn diện đời sống tư 
tưởng và tỉnh thần của mọi người. Tăng cường công tác tư tưởng 
chính trị có sức thuyết phục, phát triên sự nghiệp giáo dục khoa 
học kỹ thuật, phôn vinh văn hóa XHCN, làm cho mọi người đều 
có cơ hội được giáo dục và quyên lợi hưởng thụ đầy đủ thành 


41 


quả văn hóa, làm cho thế giới tỉnh thần của mọi người càng đầy 
đủ. đời sống văn hoá càng thêm phong phú nhiêu sắc màu. 

Phải thúc đây phối. hợp điều hòa giữa con người với tự nhiên. 
làm cho mọi người sông và làm việc trong môi trường sinh thái 
tươi đẹp. Kiên trì thực hiện chiến lược phát triên liên tục, giải 
quyết đúng đắn mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với dân số, 
tài nguyên và môi trường, cải thiện môi trường sinh thái và làm 
đẹp môi trường sống ø, cải thiện công trình công cộng và công 
trinh phúc lợi xã hội. Nổ lực mở ra con đường phât triển văn 
mình sản xuất phát triển, đời sống giàu có, môi trường trong 
sạch. 

Thúc đây sự phát triển toàn diện của Con người, cùng với phát 
triển kinh tế, văn hóa và cải thiện đời sống vật chất, văn hóa của 
nhân dẫn, là tiền đề và cơ sở của nhau. Con người càng phất 
triển toàn diện, càng tạo ra nhiều của cải vật chất văn hóa cho xã 
hội, đời sống của nhân dân sẽ càng, được cải thiện. và điều kiện 
văn hóa vật chất càng đầy đủ thì càng có khả năng thúc đây sự 
phát triển toàn diện của con người. Sức sản xuất xã hội và trình 
độ phát triển kinh tế, văn hóa là quá trinh lịch Sử được nâng cao 
từng bước và không có giới hạn. trình độ phát triển toàn diện của 
con người cũng là quá trình lịch sử được nâng cao từng bước và 
không có giới hạn. Hai quá. trình lịch sử này cần kết hợp VỚI 
nhau, thúc đây nhau phát triển. Trong tình hình mới, dễ bảo vệ 
an ninh đất nước, bảo vệ tổ quốc thống nhất, trên cơ sở phát triển 
kinh tế, chúng ta phải tiếp tục tích cực thúc đây hiện đại hóa 
quốc phòng và quân đội, không ngừng tấng cường thực lực quốc 
phòng. Phải kiên trì nguyên tắc căn bản về Sự lãnh đạo tuyệt đối 
của Đảng đối với quân đội. dựa theo yêu cầu tổng thể "chính trị 
đạt yêu cầu, quân sự vững vàng, tác phong tốt đẹp, kỷ luật 
nghiêm minh, bảo đảm đủ sức mạnh”, lấy phương châm chiến 
lược quân sự thời kỳ mới làm chuẩn mực, chú trọng nâng cao 
chất lượng, dựa vào khoa học kỹ thuật tăng cường sức mạnh 
quân sự, quản lý quân đội theo pháp luật, nỗ lực xây dựng Quân 


42 


Giải phóng Nhân dân thành một quân đội cách mạng hiện đại 
hóa, chính quy hóa hùng mạnh. Phải tăng cường xây dựng lực 
lượng quốc phòng dự bị, phát triển công nghiệp khoa học kỹ 
thuật quốc phòng, hoàn thiện cơ chế động viên quốc phòng. Phải 
không ngừng củng cố và tăng cường khối đoàn kết giữa quân đội 
với chính quyền và nhân dân. 

Thưa các đồng chí và các bạn! 

Từ ngày thành lập đến nay, ĐCSTQ luôn lương Cao n?on cờ 
yêu nước vĩ đại, đã phần đấu không mệt mỏi để chấn hưng dân 
tộc và thống nhất đất nước. Sau khi Trung Quốc mới thành lập, 
nhiều thế hệ đẳng viên của Đẳng đã có những nỗ lực không mệt 
mỏi nhằm hoàn toàn thống nhất Tổ quốc. Theo phương châm 
"hòa bình thống nhất, một nước hai chế độ", chúng ta đã giải 
quyết thành công vấn đề Hồng Công và Ma Cao đo lịch sử dễ 
lại, đang nỗ lực để sớm giải quyết vấn đề Đài Loan, hoàn thành 
sự nghiệp lớn thống nhất Tổ quốc. Quyết không cho phép thay 
đổi địa vị của Đài Loan là một bộ phận của Trung Quốc. Lập 
trường bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước của 
những người cộng sản Trung Quốc là kiên định vững vàng. 
Chúng ta có thiện chí tối đa nỗ lực thực hiện hòa bình thống 
nhất, song không thể cam kết từ bỏ việc sử dụng vũ lực. Chúng 
ta hoàn toàn có khả năng ngăn chặn bất kỳ mưu đồ chia cất nào 
của những kẻ chủ trương "Đài Loan độc lập". Kết thúc cục diện 
chia cất giữa Đại lục với Đài Loan, hoàn toàn thống nhất Tổ 
quốc là sứ mệnh không thể thoái thác của những người cộng sản 
Trung Quốc. Tôi kêu gọi: Đồng bào hai bờ co biển Đài Loan và 
kiều bào hải ngoại đoàn kết lại, chống chia rẽ, tiếp tục phần đấu 
thúc đây quan hệ hai bờ phát triển và tiến trình hòa bình thống 
nhất Tổ quốc. Hoàn thành sự nghiệp lớn thống nhất Tổ quốc lù 
ước vọng của muôn nhà. là dòng thác lịch sử không một kẻ nào, 
không thế lực nào ngăn cần nỗi. 

Thưa các đồng chí và các bạn! 


43 


Thế giới cần hòa bình, nhân đân muốn hợp tác. đất nước phải 
phát triển. xã hội cầu tiến bộ là trào lưu thời đại. Thế kỷ trước, 
nhân loại đã trải qua sự tàn phá của hai cuộc Chiến tranh Thế 
giới, cũng đã trải qua những khó khăn của đối đầu trong Chiến 
tranh Lạnh, và đã phải trả giá rất. đắt. Nhân dân Trung Quốc và 
nhân dân các nước đều không muốn thấy bất kỳ một khu vực nào 
trên thế giới còn nổ ra chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh và 
động loạn mới, không muốn thấy bất kỳ một quốc gia hoặc tập 
đoàn quốc: gia nào thực hiện bá quyên và cường quyền mới. 
không muốn thấy khoảng cách phát triển và sự chênh lệch giàu 
nghèo giữa Nam và Bắc iếp tục mở rộng. Nhân dân Trung Quốc 
và nhân dân các nước đều mong muốn thế giới hoà bình lâu dài, 
được sống trong ồn định và an ninh, mong muốn thiết lập trật tự 
quốc tế mới công bằng, hợp lý, thực hiện dân chủ hóa quan hệ 
quốc tế. thúc đây cùng phát triển, cùng phôn vinh, củng tạo nên 
một tương lai tốt đẹp cho nhân loại. 

Hòa bình và phất triển là chủ đè của thời đại. Thế giới đa cực 
hoá và kinh tế toàn cầu hoá vẫn đang phát triển trong khó khăn, 
tiến bộ KHKT thay đổi từng ngày, cạnh tranh sức mạnh tổng hợp 
quốc 81a ngày càng gay gắt, tổ hợp sức mạnh và phân phối lợi 
ích thế giới đang có những biến đôi sâu sắc mới. Hai chủ đề lớn 
hòa bình và phát triên đến nay vẫn chưa giải quyết xong, thiên 
hạ vẫn. rất _không thái bình. Hòa bình và phát triển bổ sung và 
thúc dây lẫn nhau. Thế giới hòa bình là điều kiện tiền đề thúc 
đây các nước cùng phát triển, sự phát triển chung của các nước là 
CƠ SỞ quan trọng bảo đảm duy trì hòa bình thế giới. Cốt lõi của 
hòa bình và phát triển là vân đề Nam - Bắc. Nếu các nước phát 
triển theo nguyên tắc bình đẳng, công bằng, cùng có lợi và ưu 
đãi nhau. thiết thực ủng hộ và giúp đỡ đông đảo các nước đang 
phât triển phát triển kinh tế văn hóa, làm cho những nước này 
nhanh chóng thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu, thì đã có 


CƠ SỞ quan trọng để giải quyết vấn đề hòa bình và phát triển trên 
thế gIỚI. 


44 


ĐCSTQ và nhân dân Trung Quốc luôn cùng với nhân dân yêu 
chuộng hoà bình và tự do trên toàn thế giới thúc đầy sự nghiệp 
cao cả hòa bình và phát triển. Chúng ta luôn luôn đứng về phía 
chính nghĩa, cùng nhân dân các nước và mọi lực lượng tiến bộ xã 
hội trên thế giới đoàn kết, phấn đấu, trong cuộc chiến tranh vĩ 
đại chống phát xít của thế giới, trong sự nghiệp thiêng liêng 
giành độc lập và giải phóng dân tộc của nhân đân châu Á, châu 
Phi và châu Mỹ- latinh, cũng như trong những nỗ lực không mệt 
môi thúc đây thiết lập trật tự quốc tế mới công bằng và hợp lý.. 

Trong thế ký mới, ĐCSTQ và Chính phủ Trung Quốc nguyện 
sát cánh cùng tât cả các nước và nhân dân yêu chuộng hòa bình, 
mong muốn phát triên. hướng tới tiến bộ trên thế giới, tranh thủ 
thực hiện môi trường hoà bình quốc tế lâu đài, cùng thúc đây 
bánh xe lịch sử tiến tới mục tiêu ngời sắng. 

Tôn chỉ chính sách đối ngoại của Trung Quốc là bảo vệ hòa 
bình thế giới, thúc đây cùng phát triền. Chúng ta kiên trì theo 
đuổi chính sách ngoại giao hòa bình, độc lập tự chủ, trên cơ SỞ 5 
nguyên tắc cùng tổn tại hòa bình, giao lưu hữu nghị, bình đẳng 
đối xử và hợp tác cùng có lợi với tất cả các nước trên thế gIỚI, 
thúc đây sự nghiệp tiền bộ của nhân loại không ngừng đi lên. 
Trên cơ sở nguyên tắc độc lập tự chủ, hoàn toàn bình đăng, tôn 
trọng lẫn nhau, không can thiệp công việc nội bộ của nhau, 
ĐCSTQ sẽ giao lưu rộng rãi và tăng cường hợp tác với các chính 
đẳng, các tô chức chính trị trên thê giới, thúc đây tình hữu nghị 
giữa nhân dân và mối quan hệ giữa nhà nước phát triển. 

Chúng ta luôn luôn chủ trương các nước cân tuân theo tôn chỉ 
và các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ), cùng 
các nguyền tắc cơ bản đã được công nhận trong quan hệ quốc tê, 
công việc của mỗi nước phải do chính phủ và nhân dân nước đó 
quyết định, công việc trên thế giới phải do chính phủ và nhân 
dân các nước bàn bạc bình đẳng, phản. đối mọi hình thức bá 
quyền và chính trị cường quyên. Cộng đồng quốc tế cần xác lập 
quan niệm an ninh mới lấy cùng tin cậy, cùng có lợi, binh đăng 


4ã 


và hợp tác làm hạt nhân, nỗ lực tạo ra môi trường quốc tế hòi 
bình, ôn định lâu đài và đáng tin cậy. Các nước cần tăng cường 
giao lưu và hợp tác kinh tê, kỹ thuật, từng bước làm thay đổi trật 
tự kinh tế quốc tế bất công băng và bất hợp lý, làm cho kinh tế 
toàn cầu hóa đạt được :nục đích cùng thắng lợi và cùng tôn tại. 
Thể giới phong phú muôn màu, muôn vẻ. Tính đa dạng của 
nền văn minh các nước là đặc trưng cơ bản của xã hội loài người, 
cũng lũ động lực tiến bộ của văn mình nhân loại. Cần tôn trọng 
văn hóa truyền thống, chế độ xã hội và mô hình phất triển của 
các nước, thừa nhận hiện thực đa dạng của thế giới. Các chế độ 
xã hội và các nền văn minh trên thế giới phải cùng chung sống 
lầu dài. bổ sung lần nhau trong so sánh và cạnh tranh, cùng phát 
triển trong cầu đồng tồn dị. Chúng tá sẽ tiếp tục cùng nhân đân 


các nước nỗ lực đề xây dựng một thế giới hòa bình lâu đài và 
phồn vinh rộng-rãi. 


Thưa các đồng chí và các bạn! 

Trong vòng 100 năm từ giữa thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20. 
mọi sự phấn đấu của nhân dân Trung Quốc đều nhằm thực hiện 
độc Ì ập của tổ quốc và giải phóng cho dân tộc, kết thúc tận gốc 
lịch sử nhục nhã của dân tộc. Chúng ta đã hoàn thành sự nghiệp 
lịch sử vĩ đại này. Trong khoảng thời gian 100 năm từ giữa thế 
kỷ 20 đến giữa thế kỷ 21 tới, mọi phấn đấu của nhân dân Trung 
Quốc là để thực hiện Tổ quốc giàu mạnh, nhân dân giàu có và sự 
phục hưng vĩ đại của dân tộc. Sự nghiệp lịch sử vĩ đại này, đẳng 
chúng ta đã lãnh đạo nhân dân phấn đầu được 5Ö năm, có được 
những tiễn triển to lớn, trải qua 50 phân đấu tiếp theo, cũng nhất 
định sẽ hoàn thành thăng lợi. 

Thanh niên các dân tộc trong cả nước đại diện cho tương lai 
của tổ quốc và dân tộc chúng ta. đại diện cho mong muốn sự 
nghiệp của chúng ta thịnh vượng và phát triển. Sự nghiệp hiện 
đại hóa XHCN hùng vĩ phải do thanh niên xây dựng, sự phục 
hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa sẽ được thực hiện trong tay 
các bạn. Đảng và nhân dân gửi gắm hi vọng tha thiết vào các 


46 


bạn. Hi vọng các bạn yêu tô quốc, yêu nhân dân, ý chí VƯƠn Cao. 
tấm lòng rộng mỞ, phát huy đây đủ tài năng, trí tuệ và thê hiện 
giá trị cuộc sống của mình trên vũ đài rộng lớn cải cách mở cửa 
và xây dựng hiện đại hoá, nỗ lực lập nên những thành tích không 
hồ thẹn với thời đại và nhân dân. 

Tất cả những thành tựu mà chúng ta giành được đã đi vào sử 
sách. Chặng đường phía trước vẫn còn rất dài. Nhận thức chân lý 
là một quá trình không ngừng tiến lên. cải tạo thế giới cũng là 
một quá trình không ngừng đi lên. Chúng ta phải luôn vươn tới 
chân lý. phấn đấu cho chân lý. Bất kỳ lúc nào và trong hoàn 
cảnh nào. các đồng chí trong toàn đẳng đều quyết không được tự 
trói buộc mình. quyết không sợ khó khăn, phải đoàn kết chặt chế 

nhân dân các dân tộc trong cả nước, xây dựng Tổ quốc vĩ đại của 
chúng ta trở thành một đất nước hiện đại hóa XHCN giàu mạnh 
dãn chủ và văn minh, tranh thú có những đóng góp mới to lớn 
hơn cho nhân loại! 

Tổ quốc vị đạt muốn năm! 

Nhân dẫn Trung Quốc vĩ đại muôn năm! 

Đảng Cộng sản Trung Quốc vĩ đại muôn năm! 


4ï 


THÔNG Ä0 CỦA HỘI NGHỊ TUẦN THÊ LẦN THỨ 6 BAN CHẬP 
HẢNH TRUNG UữNG KHOÁ 15 ĐẢNG bÔNB SẢN TRUNG QUỐC 


Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương khóa 
J5 của Đăng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành ở Bắc Kinh từ 
234-36/9/2001. 

Tham dự hội nghị lần này có 190 ủy viên trung ương. ]39 ủy 
viên dự khuyết. Cúc ủy viên Ủy ban kiêm tra kỷ luật trung ương 
và những đông chí phụ trách có liên quan cũng tham dự hội 
nghỉ. 

Hội nghị do Bộ chính trị Ban chấp hành trung ương chủ trì. 
Tổng bí thự Ban chấp hành trung ương Giang Trạch Dân đọc 
điển văn quan trọng. : 

Hội nghị đánh giá cao diễn văn của đòng chí Giang Trạch 
Dân tại lễ kỷ niêm 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung 
Quốc. Nhất trí cho rằng diễn văn đã đánh giá một cách toàn điện 

và tổng kết một cách có hệ thống quá trình vinh quang và những 
kinh nghiệm cơ bản trong 80 năm qua của đảng ta, tập tr 1g vào 
vấn đề cơ bản xây dựng một đẳng như thế nào và làm thế nào để 

Xây dựng đẳng trong điều kiện lịch sử mới, trình bầy một cách 
sâu sắc nội dung khoa học của tư tưởng quan trọng “ba đại diện”. 
nêu rõ hơn nữa nhiệm vụ lịch sử và mục tiêu phần đấu của đẳng 
trong thế ký mới. là một văn kiện có tính cương lĩnh của Chủ 
nghĩa Mắc, có ý nghĩa to lớn và sâu sắc đối với việc làm tốt hơn 
nửa các công tác của Đảng và nhà nước. 

Hội nghị phản tích toàn diện tỉnh hình mới và nhiệm vụ mới 
của Đảng trong thế kỷ mới. cho rằng hội nghị lần này tập trung 
nghiền cứu xây dựng tác phong của đăng là đúng lúc và cần 
thiết. Hội nghị xem xét thông qua “Quyêt định của trung ương 
Đảng về việc Lăng cường và cải tiến xây dựng tác phong của 
đẳng”. l 

Hội nghị nêu rõ Trung Quốc đã bước vào giai đoạn phát triên 
mới xây dựng toàn diện xã hội trung lưu. nhanh chóng thúc dây 
hiện đại hóa Xã hội chủ nghĩa môi trường trong và ngoài nước 


48 


của Đảng và tình hình đối ngũ của đảng đều nảy sinh thay dối to 
lớn. Đảng muốn đoàn kết và lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong 
cả nƯỚC. tiếp tục thúc đây xây dựng hiện đại hóa, hoàn thành 
thông nhất tô quốc. báo vệ hòa bình thế siới và thúc đây phát 
triển chung thị cần phải luôn luôn đại diện cho nhu cầu phát 
triền của sức sản xuất tiên tiền của Trung Quốc. đại điện cho 
phương hướng tiến lên của nền văn hóa tiên tiến của Trung 
Quốc, đại diện cho lợi ích cơ bản của quảng đại nhân dân Trung 
Quốc: tập trung vào hai đề tài lớn có tính lịch sử là nâng cao 
trình độ lãnh đạo và trình độ chấp chính của Đảng và nâng cao 
khả năng chồng tham những biến chất và chống rủi ro thúc đây 
toàn điện công trình mới vĩ đại xây dựng Đăng. 

Xây dựng tác phong là hộ phận cầu thành quan trọng của xây 
dựng đảng. Đăng tà vốn coi trọng cao độ xây dựng tác phong, 
trong thực. tiên cách mạng và xây dựng lâu dài. đã hình thành và 
kiên trì việc phát huy tác phong tốt đẹp lý luận kết hợp thực tế. 
liên hệ chặt chế với quản chúng. phê bình và tự phê hình. Từ hội 
nghị trung ương 3 khóa ïÌ đến nay, đảng tà đã xác lập lại đường 
lỗi tư tưởng thực xự cầu thị, giải phóng tự tưởng, bộ mặt tỉnh 
thân của đang đã đôi mới. Da số đảng viên tích cực lao Vào sự 
nghiệp vĩ đại xây dựng Xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung 
Quốc. trên cơ xở phát huy truyền thống tối đẹp của đảng, năm 
vững tỉnh hình đất nước. hướng ra thể giới. quyết tâm cải cách. 
cỗ găng phát triển. phát huy dân chủ. dựa vào pháp luật làm 
Việc, mang lại sức sông mới cho xảy dựng tác phong. Những 
thành tựu to lớn mà nước tạ giành được trong cài cách mở cửa và 

xây dựng hiện đại hóa là không thể tách rời việc đa SÔ đẳng viên 
đã phát huy tác dụng tiên phong tương mẫu phản đấu quên mình 
công hiễn võ tư trong xự nghiệp. của Đảng và nhân dân. 

Hội nghị nêu rõ tác phong của đáng chấp chính liên quan đến 
hình tượng của đảng. liên quan đến lòng người ủng hộ hay phản 
đối. liên quan đến xinh tử tồn vong của đảng và nhà nước. Hiện 
nay tác phong của Đăng nhìn chung là tỐI. nhưng cùng tôn tại 
một xố vẫn đề cằn phải giải quyết. Các đồng chí trong toàn đảng 


4Ð 


sống trong vên ồn phải nghĩ lúc gian nan, tăng cường ý thức lo 
toan, nhận thức đầy đủ việc tăng cường và cải tiến xây dựng tác 
phong của đăng là nhu cầu bức thiết để quán rriệt toàn điện lý 
luận cơ bản, đường lối cơ bản. cương lĩnh cơ bản của đẳng và 
thực hiện tư tưởng quan trọng “ba đại diện”, là nhú cầu tất yêu đề 
mở ra cục điện mới cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hoá, là 
sự đảm bảo quan trọng để đảng mãi mãi thăng lợi. Toàn đẳng 
phải kiên trì chú trọng học tập. chú trọng chính trị. đồng thời 
với việc thúc dầy xây dựng tư tưởng. xây dựng tô chức của đảng, 
đặt việc tăng cường và cải tiến xây dựng tác phong của đẳng lên 
vị trí nôi hật hơn, thiết thực năm chắc năm tốt. 

Hỏi nghị nhấn mạnh trong giải đoạn phât triển mới, tư tưởng 
chỉ đạo và yêu œ cầu chung đối với v lệc tăng cường và cải tiến xây 
dựng tác phong của đảng là: kiên trì sự chỉ đạo của Chủ nghĩa 
Mác-Lênin. tư tưởng Mao Trạch Đồng, lý luận Đặng Tiểu bình: 
dựa theo tư tưởng quan trọng "ba đại diện”, xoay quanh đại cục 

xây dựng kinh tế và cải cách phát triển ồn định. kiên trì đẳng 
phải quản lý đẳng một cách chặt chẽ: lấy việc tăng cường hơn 
nữa môi liên hệ mật thiết giữa đẳng vất quần chúng nhân dân 
làm hạt nhân. lấy việc duy trì tính tiên tiễn. tính thuần khiết của 
đẳng và tăng cường tính sáng tạo, tính hội tụ. tính chiến đấu của 

đẳng làm mục tiểu, phát huy truyền thống tốt đẹp. tăng cường 
giáo dục tư tưởng. thúc đây xây dựng chế độ. giải quyết những 
vấn đề nổi bật. cố uấng đưa việc xây dựng tác phong của đẳng 
lên mức độ mới. 

Việc xây dựng tắc phong của đảng vừa là nhiệm vụ lâu đầi và 
gian khổ. vừa là công tác hiện thực và cấp bách. Cân phải kết 
hợp giữa nhụ cầu tông thê với mục tiểu có tính giai đoạn. Trong 
giải đoạn hiện nay và su này phải nắm trọng điểm. tập trung 
giải quyết những vấn đề nỏi bật về tác phong tư tưởng. tắc phong 
học tập, tác phong công tác, tác phong lãnh đạo. tác phong sinh 
hoạt của cân bộ trong đảng. Nhiệm vụ chủ yếu là: kiên trì giải 
phóng tư tưởng. thực sự câu thị. phản đối bám lấy tập tục cũ. 
không có chí tiễn thủ : kiên trì lý luận kết hợp thực tiễn, phản 


50 


đối sao chép cứng nhắc máy móc: kiên trì liên hệ chặt chẽ với 
quần chúng. phải: đối Chủ nghĩa hình thức. Chủ nghĩa quan liêu: 
kiền trị nguyên tắc tập trung dân chủ, phản đối độc đoán chuyên 
quyền. mềm yêu phân tân: kiên trì kỷ luật của đảng, phản đối 
Chủ nghĩa tự do; kiên trì trong sạch liêm chính. phản đối lấy 
quyền mưu lợi riêng; kiên trì phần đấu gian khổ. phản đối Chủ 
nghĩa hưởng lạc: kiên trì sử dụng người tài. phản đối việc sử 
dụng người không đúng: toàn đảng phải thực hiện công tác với 
hiệu quả cao, quán triệt thực hiện toàn điện ”8 Kiên trì, 8$ phản 
đối". khiến tác phong của đảng có sự tiễn bộ mỚI rõ TỆ, khiến 
quan hệ giữa đảng với quần chúng, cần bộ với quần chúng có sự 
cải thiện mới rõ rệt, khiến quảng đại quần chúng thấy được hiệu 
quả thực sự. tăng cường niềm tin, 

Hội nghị nêu rõ muốn tăng cường và cải tiến việc xây dựng 
tác phong của đẳng cần phải đặt việc xây dựng tác phong tư 
tưởng lên vị trí hàng đầu. Đường lối tư tưởng và tác phong tư 
tưởng kiên trì giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị là yêu cầu cơ 
bản đề đẳng thuận theo trào lưu tiến bộ của thời đại. giữ mãi tính 
tiên tiễn. Thế giới đang thay đổi. công cuộc cái cách và xây dựng 
nước ta đang. tiến lên, thực tiễn vĩ đại của quần chúng nhân dân 
đang phát triển. Toàn đảng cần xuất phát từ thực tế giai đoạn đầu 
của Chủ nghĩa xã hội của nước ta. xuất phát từ tình hình quốc tế 
luôn thay đổi phát triển, dựa theo câu nói "thực tiễn là tiêu chuẩn 
duy nhất để kiểm nghiệm chân lý”, kiên trì dùng "ba cái có lợt" 
đề phán đoán các mặt công tác dữ h hay sai, tự giác giải phóng 
nhận thức tư tưởng ra khỏi sự trói buộc của những quan niệm. 
cách làm và thể chế không còn hợp thời. giải phóng ra khỏi xự 
giải thích giáo điều và sai lầm đối với Chủ nghĩa Mắc, giải 
phóng ra khỏi xiềng xích của Chủ nghĩa chủ quan và Chủ nghĩa 
siêu hình, Không ngừng thúc đây sáng tạo lý luận. sáng tạo chế 
độ và sắng tạo khoa học kỹ thuật, có găng khai thác những cái 
mới trong sự phát triển. lý luận của Chủ nghĩa Mác. mở ra cục 
điện mới cho sự phát tr lên sự nghiệp của đảng và nhà nưƯỚc. 

Vấn đề hạt nhân của việc tăng cường và cải tiễn việc xây 


ð1 


dựng tác phong của đang là duy trì mối liên hệ mật thiết với 
quản chúng nhân dân. Mỗi nguy hiểm lớn nhất đối với đang 
chấp chính của Chủ nghĩa Mác chính là thoát ly quân chúng. 
Quản chúng nhần dân la nguồn gốc SỨC mạnh và thắng lợi của 
đang. Mất đi sự ủnh hộ và giúp đỡ của quần chúng nhân dân thì 
không thể nói gì đến sự nghiệp và công túc của đảng. Đảng 
muốn v ượt qua thứ thách chấp chính lâu dài. cải cách mở cửa và 
phát triển Kinh tế thị trường Xã hội chủ nghĩa thì cần phải luôn 
luôn quấn triệt đường lỗi quân chúng của đảng. liên hệ mật thiết 
VỚI quân chúng. Cán bộ các cấp phải năm được tình hình của 
dẫn. hiểu được ý dân. tập trung trí tuệ của dân. trần trọng sức 
mạnh của dân, luôn quan tâm đến nồi SƯỚIg khổ an nguy của 
quản chúng. thành tâm thành ý mưu cầu lợi ích cho quản chúng 
nhân dân. Vận dụng đúng đân vũ khí phê bình và tự phê bình, 
tiên hành đấu tranh với hành vi không phù hợp với ý nguyện và 
lợi ích của nhân dân. Phải làm việc vì dân, người thực việc thực. 
Kiên trì nói đúng. báo cáo thực, tránh phô trương tô vẻ. 

Gian khô phần đấu là truyền thống tốt đẹp của đẳng. là sức 
niạnh tỉnh thần to lớn để đoàn kết đẳng và lãnh đạo nhân đân 
thực hiện đất nước giàu mạnh. dân tộc chấn hưng. có ý nghĩa to 
lớn đối với VIỆC ngắn ngừa sự xâm thực của tư tưởng hú bại. duy 
tr chính quyền của đảng và nhà nước mãi mãi không biến chất. 
Toàn đảng phải phát huy tỉnh thần cách mạng không sợ gian 
khổ. phần đấu mạnh mẽ, quên mình vì việc chung. Cống hiển 
cho sự nghiệp: làm mọi việc đều phải tuân theo nguyên tắc cần 
kiệm liễm chính. gian khó sáng tạo: phản đối phô trương, xa xỈ, 
lãng phí. cân bộ đẳng viên phải xây dựng nhân sinh quản cách 
mạng, tăng cường bồi dưỡng tư tưởng đạo đức. xây dựng tác 
phong xinh hoạt lạnh mạnh. Nhìn nhận đúng đăn quyền. tực. địa 
vị và lợi ích bản thân: vì dàn mà năm vững và sử dụng tốt c quyên 
lực. làm người dày tớ tốt của dân. Tổ chức các cấp và cần bộ 
lãnh đạo của đảng cần phải đối mạnh mẽ sự tham những, kiên 
quyết xử lý những vụ án lợi dụng quyền lực mưu lợi riêng. 
nghiêm trị các phần tư tin những. 


52 


Hội nghị nhấn mạnh việc kiên trì sử dụng người tài là sự đảm 

bảo về mặt tổ chức cho việc tăng cường và cải tiến xây dựng tác 
phong của đẳng. Sử dụng người nào, không sử dụng người nào là 
điều có tác dụng chỉ đạo quan trọng đối với việc xây dựng tác 
phong của đảng. Cần phải quán triệt toàn điện phương châm 
cách mạng hóa. trẻ hóa. trì thức hóa, chuyên nghiệp hóa và 
nguyên tắc tài đức vẹn toàn, tăng nhanh bước cải cách chế độ 
nhân sự cân hộ, hoàn thiện chế độ, kiên toàn cơ chế. kiên trì việc 
dùng tác phong tốt đề tuyên người và tuyên người có tác phong 
tốt. 

Hội nghị nêu rõ việc tăng cường và cải tiến xây dựng tác 
phong của đẳng cần phục vụ đại cục. thúc đây tổng thê, yêu cầu 
nghiêm khắc, trị cả ngọn lần gốc. Kiên trì thứ nhất giáo dục, thứ 
hai chế độ ngăn ngửa và xử lý ngay. từ đầu mọi tác phong không 
nghiễm chỉnh. Tổ chức đẳng các cấp phải nắm vững thực hiện 
tinh thần ' quyết định”, đã có lệnh cảm thì lập tức phải ngừng: 
những cái gì có thê làm được thì phải làm ngay; Đòi hỏi tính 
toán từng bước giải quyết, sắng tạo điều kiện, tích cực thúc đây. 
Cần hộ lãnh đạo các cấp phải tự thân thể nghiệm, thoát ra khôi: 
tình trạng vùi đầu vào giây tờ hội họp, thoát ra khỏi tình trạng xã 
giao hình thức, đi sâu thực (Ế. đi sâu vào quần chúng, thiết thực 
giải quyết những vấn đề nổi bật còn tồn tại và Nhi khó khăn 
trong cuộc sống sản xuất của quần chúng nhân dân. Cơ quan 
lãnh: đạo, bạn lãnh đạo. cán bộ lãnh đạo phải nêu tác dụng gương 
mẫu trong xây dựng tác phong. Muốn yêu cầu toàn đảng làm 
được thì trung ương và cơ quan lãnh đạo các cấp trước hết phải 
làm được: muốn yêu cầu cầp dưới làm được thì trước hết cấp trên 
phải làm được. Phải kết hợp g xiữa việc quán triệt tỉnh thân "quyết 
định” với việc học tập quấn triệt tình thần diễn văn ”|/7" của 
đồng chí Ciang Trạch Dân. nắm vững thực hiện, lấy tác phong 
tốt đẹp của đảng đề dẫn dắt và thúc đây việc xây dựng tác phong 
chính quyền. tác phong làm việc, tác phong xã hội. 

Hội nghị cho răng hiện nay kinh tế nước ta phổn vinh. dân tộc 
đoàn kết. xã hội ổn định, đang ở vào thời kỳ quan trọng phất 


5ä 


triển toàn diện. Đẳng ta có lý luận khoa học, đường lối đúng đắn. 
có tác phong tốt đẹp và kinh nghiệm quý báu tích lũy trong 850 
năm phấn đấu, có nguyện vọng bức thiết và cổ găng chung. của 
toàn đẳng trong việc tăng cường và cải tiến xây dựng tác phong. 
có sự ủng hộ và tỉn tưởng của quân chúng nhân dân, vì thế chúng 
ta hoàn toàn có niềm tin có khả năng nâng cao việc xây dựng tác 
phong của đẳng lên mội mức độ mới. 

Hội nghị đã xem xét và thông qua "Nghị quyết triệu tập Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ 16 của Đăng”, xác định Đại hội l6 
của Đảng sẽ triệu tập tại Bắc Kinh trong nửa sau của năm 2002. 
Đại hội lần này là đại hội rất quan trọng tiến hành trong thế kỷ 
mới khi nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới xây dựng toàn 
diện xã hội trung lưu. tăng nhanh việc thúc đây, hiện đại hóa Xã 
hội chủ nghĩa, là một sự kiện lớn trong đời sông chính trị của 
toàn đảng và nhân dân các dân tộc trong cả nước. 

Hội nghị dựa theo quy định của điều lệ đẳng quyết định bồ 
sung đồng chí Thang Hồng Cao từ ủy viên dự khuyết trung ương 
lên ủy viên trung tương. „ 

Hội nghị xem xét thông qua "Báo cáo thâm tra của Uy bạn 
kiểm tra ký luật trung ương về vấn đề Thạch Triệu Bàn”, "Báo 
cáo thâm tra của Ủy ban kiểm tra ký luật trung ương: về vấn đè 
Lý Gia Đình". Hội nghị quyết định: tước bỏ chức ủy viên dự 
khuyết trung ương của Thạch Triệu Bân và Lý Gia Đình, khai trừ 
cả hai ra khỏi đẳng. 

Hội nghị kêu gọi toàn đẳng đoàn kết chặt chẽ xung quanh 
trung ương đảng đo đồng chí Giang Trạch Dân làm hạt nhân, 
giương cao ngọn cờ lý luận vĩ đại của Đặng Tiểu Bình, nghiêm 
chỉnh thực hiện tư tưởng quan trọng “ba đại điện”. với tình thần 
mới. tăn" cường ý chí tiên thủ, thiết thực làm việc. giành lấy 
thăng lợi lớn hơn trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội 
mang màu xặc Trung Quốc. chào đón việc triệu tập Đại hội dại 
biểu toàn quốc lần thứ 16 của Đảng /. 


54 


II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH THUYẾT BA ĐẠI DIỆN 
MộT S0 DŨNG THÁI LIÊN QUAN 
VỀ THUYẾT BA ĐẠI DIỆN CỦA GIANG TRẠCH DÂN 


I-Diễn biến quá trình hình thành thuyết "Ba đại diện" 

Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ)jhiện là đảng cộng sản 
lớn nhất thế giới hiện nay với hơn 64 triệu đẳng viên, Đảng hiện 
đang chấp chính. lãnh đạo nhân dân và đất nước tiến hành cải 
cách. mở cửa xây dựng hiện đại hóa mà Trung Quốc gọi là xây 
dựng chủ nghĩa xã hội mane màu sắc Trung Quốc. Tuy nhiên 
ĐCSTQ đúng đứng trước nhiều thách thức mới trong tình hình có 
nhiều thay đổi lớn trong và ngoài nước. Chính vì vậy mà 
ĐCSTQ cân có một cơ sở lý luận chỉ đạo cho công cuộc xây 
dựng đất nước trong nh hình mới. Thuyết "ba đại điện" đo 
Tổng bí thư (TBT) Giang Trạch Dân đưa ra thời gian qua đã 
được Trung Quốc coi là "cái “ốc xây dựng đảng, cổ sở của chấp 
chính. CỘI nguôn của sức mạnh" đề Trung Quốc nấm bất thời cơ, 
tiếp nhận thách thức và hoàn thành ba nhiệm vụ lịch sử là xây 
dựng hiện đại hóa, thống nhất tô quốc và bảo vệ hòa bình thể 
giới. thúc đây cùng nhau phát triên. Chính vì vậy việc đưa ra 
thuyết "Ba đại diện” trong lúc này có nguyên nhân trong và 
ngoài nước, khách quan và chủ quan. 

1-Thuyết “Đa đại diện "ra dời từ bao giư? 

Sau khi TBT ĐCSTQ Giang Trạch Dân đưa ra thuyết "ba chú 
trọng”"(chữ Hán Việt là "Tam giảng") bao gồm "Chú trọng học 
tập, chú trọng chính trị và chú trọng liêm khiết" nhằm uốn nắn 
lại tác phong không lành mạnh và những hiện tượng tiêu cực, 
nhất là nạn tham những đang hoành hành làm giảm uy tín của 
ĐCSTQ. Phong trào này được học tập rộng rải rong cần bộ. 
đẳng viên, nhưng kết quả vẫn không khả quan và nạn tham 
những vẫn tiếp tục lan rộng và hoành hành. 

Ngày 19/2/2000. TBT Giang Trạch Dân đã tới dự và có bài 


55 


phát biêu về "Ba đại diện” tại Hội nghị tông kết phong trào học 
tập "Ba chú trọng” ở huyện Cao Châu tỉnh Quảng Đông. Phát 
hiểu với các đại biểu trong Hội nghị này. Giang Trạch Dân nói 

:"Chúng ta phải luôn luôn giữ gin tính tiên phong của giai cấp 
công nhân, luôn luôn đại biêu cho lợi ích căn bản của đông đảo 
quân chúng nhân dân, luôn luôn đại biểu cho sức sản xuất tiên 
tiến." ' Đây có thể nói là sự mở đầu cho thuyết "Ba đại điện" của 
Giang Trạch Đân. Tuy nhiên khi đó hầu như không ai chú ý tới. 
Tờ “Nhân Dân Nhật Báo”-cơ quan ngôn luận của ĐCS Trung 
Quốc ngày 21/2/2000 khi đưa tin về chuyến thắm này của Giang 
Trạch Đân không hề có một chữ nào về "Ba đại diện". Ngày 
35/2/2000 khi khảo sát tỉnh Quảng Đông, TBT Giang: Trạch Dãn 
nói một cách đậm nét hơn. Ông nồI: "Đề giải quyết tốt tình hình 
Trung Quốc, điều quyết định then chốt là do đảng ta. Chỉ cần 
đang ta là đạt biêu trung thực của yêu: cầu phát triển sức sản xuất 

xã hội tiên tiến, của phương hướng tiến lên của nền văn hóa tiên 
tiền. của lợi ích căn bản của đông đảo quần chúng nhân dân 
Trung Quốc thì đẳng ta mãi mãi đứng vững. không bao giờ bị 
thất bại”, Ngày 26/2/2000. tờ "Nhân Dân Nhật Báo" mới bắt đầu 
đưa nồi bật về "Ba đại diện" trên của TBT Giang Trạch Dân. 

Sau đó liên tục trong ba ngày 5⁄3, 7/3 và 9/3/2000 tờ "Nhân 
Dân Nhật Báo” liên tiếp đăng ba bài bình luận trình bày về lý 
luận này của TBĩ Giang nhan đề "Luôn luôn đại diện cho như 
cầu phát triển sức sản xuất tiên tiền xã hội", "Luôn luôn đại diện 
cho phương hướng văn hóa tiên tiến” và "Luôn luôn đại diện cho 
lợi ích căn bản của đông đảo quản chúng nhãn dân”. Tới Tháng 

4/2000 thì các cơ quan tuyên truyền của Trưng Quốc tiếp tục 
tuyên truyền về thuyết "Ba đại diện”. 

Nhưng phải nói rằng thuyết "Ba đại diện" được TBT Giang 
Trạch Dân trình bày một cách hệ thống về mặt lý luận khi ông 
tiến hành khảo sát tỉnh Chiết Giang. Giang Tô và thành phố 
Thượng Hải từ 8/5 tới 15/5/2000. Ngày 14/5/2000 chủ trì cuộc 
họp về công tác xây dựng Đảng tại thành phố Thượng Hải. TBT 


56 


Giang Trạch Dân đã trình bày một cách hệ thống. rõ nét về "bạ 
đại điện”. Theo dư luận cho biết lúc này thuyết ' "Ba đại diện” của 
TBHT Giang Trạch Dân đã được cố vấn chính trị của ông là 
Vương Hộ Ninh. hiện là Trưởng bạn nghiên cứu đường lối cỉ hính 
sách trưng Ơng soạn thảo và trình bày một cách có hệ thống về 
mặt lý luận đẻ trở thành lý luận chung cho cả Thế hệ lãnh đạo 
thứ ba của ĐCSTQ. Bởi vì Thế hệ lãnh đạo thứ nhất có Tư tưởng 
Mao Trạch Đông là cơ sở lý luận chỉ đạo cho giải phóng dân tộc 
và tiến hành cách mạng dân chủ nhân dân. Thế hệ lãnh đạo thứ 
hai có "Lý luận Đặng Tiểu Bình" là cơ sở lý luận chỉ đạo cho 
công cuộc cải cách và mở cửa của Tr ung Quốc. Còn Thể hệ lãnh 
đạo thứ bà có thuy ết "Ba đại diện” làm cơ sở lý luận chỉ đạo cho 
công cuộc hoàn thành xây dựng hiện đại hóa và thống nhất đất 
nước trong tỉnh hình mới. 

Tiếp đó tới Hội nghị công tắc tư tưởng toàn quốc họp tại Bắc 
Kinh từ 28-29/6/2000. một Hội nahị chuyên đề đầu tiên về công 
tác chính trị tư tưởng của đảng từ trước tới nay, trong đó nhắn 
mạnh dùng “Ba đại điện” để uốn nắn tư tưởng lệch lạc và tăng 
cường công tác xây dựng Đăng trong tình hình mới. 

Hội nghị toàn thể trung ương 5Š họp tại Bắc Kinh từ 9/9 tới 
10/9/2000 với nội dung chủ yếu thảo luận về biện pháp chống 
tham những và thông qua "Kiến nghị về kế hoạch 5 năm thứ 10”, 
trong đó nhấn mạnh việc dùng thuyết "Ba đại biểu" trong công 
tác chồng tham những. nâng cao uy tín của Đảng và dùng thuyết 
“Ba đại diện” đề thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng. 

Có thể nói Hội nghị toàn thể trung ương 6 họp tại Bắc Kinh từ 
24/9 tới 36/9/2001 với nghị trình chủ yếu thảo luận công tác xây 
dựng Đảng và thông qua Nghị quyết nhan đề ' "Quyết định của 
trung ương Đảng về việc tăng cường và -cải tiễn xây dựng tác 
phong của Đang” đã thảo luận toàn diện về "Ba đại diện”. Đây là 
hội nghị chính thức xác định thuyết "Ba đại diện" của TBT 
Ciang Trạch Dân là lý luận của ĐCSTQ trong tình hình mới 
nhằm thông nhất tư tưởng của toàn đảng, là kim chỉ nam cho 


57 


công tác xây dựng và cải tiến tắc phong của Đảng thời gian tới. 
Đồng thời đây là cơ sở đề chuẩn bị ghi thành văn bản trong Điều 
lệ sửa đối của Đăng sẽ thông qua trong Đại hội 16 dự kiên họp 
vào mùa thu năm 2002. 

Thời gian tới đây Chủ nghĩa Mác. Tư tưởng Mao Trạch Đông, 
Lý luận Đặng Tiểu Bình và thuyết "Ba đại diện" của TBT Giang 
Trạch Dân sẽ trở thành một hệ thống lý luận để luận chứng. giải 
thích và quy phạm các đường lối chính sách của Đảng và nhà 
nước. nhất là công tắc xây dựng Đảng trong thời kỳ mới khi 
Trung Quốc hội nhập ngày càng nhiều vào thế giới bên ngoài. 

Đề quán triệt và thông nhất ý kiến trone toàn đảng tại Hội 

nghị toàn thể trung ương 6 Khóa 15, ngày 1/7/2001, nhân chúc 
mừng 80 năm ngày thành lập ĐCSTQ tô chức tại Bắc Kinh, TBT 
Giang Trạch Dân đã có bài diễn văn dài khoảng trên 23000 chữ 
Trung Quốc gồm 4 phần chính, trong đó ông đã đành tới hai 
phản là Phần II và Phần IH với tổng số trên 14000 chữ rung 
Quốc. chiếm khoảng 60% toàn bài diễn văn để trình bày về 
thuyết "Ba đại điện”. Phần. II nhan đề "Nhận thức đúng đắn và 
quản triệt toàn điện yêu cầu 'ba đại điện” với gần 6500 chữ. 
Phần III nhan đề ˆ "[ãng cường và cải tiễn công tác xây dựng 
Đăng theo yêu câu của `Ba đại diện” với gần 7500 chữ Trung 
Quốc trình bày những phương pháp tăng cường và cải tiến công 
tác xây dựng Đảng theo yêu cầu của thuyết "ba đại diện” và khái 
quát "Ba đại điện" thành "cái gốc xây dựng đẳng. cơ sở của chấp 
chính. cội nguồn của sức mạnh”. 

2-Nội dung của thuyết 'ìa đại diện ” 

Phát biểu của TBT Giang Trạch Dân trong Hội nghị công tác 
xây dựng Đảng _ An nÓ phố Thượng Hải ngày 14/5/2000. nói 
về "Ba đại diện” là: “I-ÐCSTO luôn luôn đại điện cho yêu cầu 
phát triển lực HỆ sản xuất tiến tiễn nhất của xã hội. 2-ÐCSTOQ 
luôn luôn đạt diện cho phương hướng xây dựng nền văn hóa tiên 
tiễn. 3-ÐCSTQ luôn luôn đại điện cho lợi ích căn bản của đông 
đảo quần chúng nhân dân”. 


58 


Phát biểu trong kỉ niệm chúc mừng 80 năm ngày thành lập 
ĐCSTQ ngày 1/7/2001 tại Bắc Kinh, TBT Giang Trạch Dân nêu 
nội dung của "Ba đại điện” như sau: Ï- Dảng chúng ta phải luôn 
luôn đại điện cho yêu cầu phát triển của lực lượng sản xuât tiên 
tiến Trung Quốc. 2 -Đảng chúng ta phải luôn luôn đại diện cho 
phương hướng tiến lên của nền văn hóa tiên tiến Trung Quốc. 
3- -Đăng chúng ta luôn luôn đại diện cho lợi ích căn bản của đồng 
đảo nhất nhân dân Trung Quốc. 

Giải thích ' 'Đại diện thứ nhất" về ĐCSTQ ' phải luôn luôn đại 
điện cho yêu cầu phât triển của lực lượng sản xuất tiên tiến 
Trung Quốc” . TRT Giang Trạch Dân nói: tức là về lý luận. 
đường lối, cương lĩnh. phương châm, chính sách và các mặt công 
tác của. Đăng phải cố găng phù hợp quy luật phát triển của sức 
sản xuất. thể hiện yêu cầu không ngừng thúc đây giải phóng và 
phát triển sức sản xuất xã hội. nhất là phải thể hiện yêu câu thúc 
đây Sự phát triển. sức sản xuất xã hội tiên tiến, thông qua phát 
triển sức sản xuất không ngừng nâng cao mức sống của quân 
chúng nhân dân. 

Giải thích "Đại diện thứ hai" về ĐCSTQ “phải luôn luôn đại 
điện cho phương hướng tiến lên của nền văn hóa tiên tiễn Trung 
Quốc", TBT Giang Trạch Dân nói: tức là về lý luận. đường lỗi. 
cương lĩnh, phương châm, chính sách và các mặt công tác của 
Đảng phải cô gắng thể hiện yêu cầu của nền văn hóa xã hội chủ 
nghĩa theo hướng hiện đại hóa, hướng ra thể giới, hướng tới 
tương lai, khoa học. dân tộc và đại chúng, thúc dây việc không 
ngừng nâng cao tổ chất tư tưởng đạo đức toàn dân tộc, là động 
lực tỉnh thần và sự ủng hộ trí tuệ cho sự phát triển kinh tế và tiễn 
bộ xã hội của nước ta. 

Giải thích "Đại điện thứ ba” về ĐCSTQ "luôn luôn đại diện 
cho lợi ích căn bản của đông đảo nhất nhân dần Trung Quốc" 
TBT Giang Trạch Dân nói: tức là về lý luận, đường lối. cương 
lĩnh, phương châm. chính sách và các mặt công tác của _Đăng 
phải kiên trì coi lợi ích căn bản của nhân dân làm điểm xuất phát 


59 


và điểm quy tụ. ph nát huy đầy đủ tính tích cực. tính chủ động. 
tính sâng tạo của quần chúng nhân dân. trên cơ sở không ngừng 
phát triển tiến bộ. làm cho quần chúng nhân dân không ngừng 
thu được lợi ích thực sự về kính tế, chính trị. văn hóa. 

HI-Bối cảnh và mục dích ra đời thuyết “Ba đại điện" 

Nếu so sánh thuyết "Ba đại điện" của TBT Giang Trạch Dân 
với những văn kiện của DCSTQ cũng như những phát biểu khác 
của lãnh đạo Trune Quốc. trước đó thì Không có sự khác biệt 
nhiều. như trong Nghị quyết Đại hội 15 ĐCSTQ viết: ĐCSTQ là 
đội tiên phong của piai cấp công nhân, là người đại biểu trung 
thành cho lợi ích của đồng đảo nhân dân các đân tộc Trung 
Quốc. là hạt nhân lãnh đạo của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội của Trung Quốc. Năm 1992, khi thị sát các tỉnh phía nam 
Trung Quốc, lãnh tụ Đăng Tiểu Bình cũng phát biểu về "Ba cái 
lợi” như sau : “Tiêu chuẩn để đánh giá cải cách là phải xem xét 
có. lợi cho phát triển sức sản xuất hay không: có lợi cho phất 
triển sức mạnh tổng hợp đất nước hay không: có lợi cho nâng 

cao đời sống của nhân dân hay không". Mặc dù "nền văn hóa 
tiên tiễn” được tách ra thành "một đại diện". nhưng nhìn chung 
nội dung và ỳ nghĩa không có gì mới mẻ so với những phất biểu 
trước đây của lãnh đạo Trung Quốc. Nhưng vì sao hiện này 
Trung Quốc lại tuyên truyền mạnh mẽ về thuyết ' "Ba đại diện” 

như vậy. Dư luận ở Trung Quốc và nước ngoài đều cho rằng do 
những yêu câu như sau: 

1-Yêu câu của tình hình trong nước 

-Tham những, uy tín của ĐCS bị giảm sút 

Cuối năm 2000. phát hiểu trong Hội nghị Ban kiêm tra Š) luật 
trung ương, Trưởng bạn Ủy Kiện Hành cho biết hàng năm số tiền 
tham những của cần bộ lãnh đạo lên tới 850 tỉ NDT. chiếm 10% 
GDP. Số tiền này vượt quá GDP trong hai năm của TỌ thập kỷ 
60. 

Số liêu thống kê của Trung Quốc cho biết trong 5 năm từ 
10/]1993-6/1997 có 731.000 vụ cần bộ lãnh đạo, đăng viên bị thi 


60 


hành kỉ luật về tội tham những, trong đó có 669.300 người bị xử 
lý, I2I. 300 bị khai trừ khỏi đẳng, 37.492 bị thi hành kí luật. 
Trong số này có 20.205 cần bộ lãnh đạo. đảng viên cấp huyện, 
I.673 cán bộ lãnh đạo, đẳng viên cấp tr ưởng, phó ty, 78 cán bộ 
lãnh đạo đẳng: viên cấp tnh và cấp Bộ. 

Số liệu thống kês của Trung Quốc cho biết năm 1998 có 
Xe 828 vụ án cần hộ lãnh đạo, đẳng viên tham ö, trong đó có 

9398 vụ án tham ö từ 50.000 NDT trở lên, lập án 35084 vụ với 
40162 cần bộ, đảng viên tham ô, khởi tố 22700 vụ với 26834 
người. gồm cấp tỉnh 3, cấp cục, ty 103 người. cấp huyện 1714 
1 gười. 

Bàn kiểm tra kỉ luật trung ương cho biết năm 1999 có trên 
{30.000 vụ án tham nhũng, trong đó có 4092 cán bộ lãnh đạo 
cạp huyện. 327 cần bộ lãnh đạo cấp địa khu (cấp hành chính trên 
huyện dưới tỉnh). [7 cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh. bộ. 

Từ năm 1998 tới năm 2000 lãnh đạo Trung Quốc tiến hành 
mạnh mẽ nhất, kiên quyết nhất cuộc đấu tranh chống tham 
những. Một loạt cần bộ lãnh đạo cấp cao bị truy tố và xét xử 
nghiêm khác, như: ủy viên Bộ chính trị, Bí thư thành ủy Bắc 
Kinh Trần Hy Đồng (xử cuối năm 1998), Phó chủ tịch Quốc hội 
khóa 9 Thành Khắc Kiệt, Phó tĩnh trưởng tỉnh Giang Tây Hỗ 
Trường Thanh. Phó Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng 

Tây Từ Bính Tùng. Phó Chủ tịch Hỏi đồng đại biểu Nhân dân 
tỉnh Quảng Đồng Vụ Phi. Phó Chủ tịch Hội đồng đại biểu Nhân 
dân tỉnh Hà Bắc Khương Điện Vũ, Phó Chủ tịch tỉnh Hồ Bắc 
Mạnh Khánh Bình, Thứ trưởng Bộ công An Lý Kỷ Châu. Cục 
trưởng Cục tình báo Bộ Tổng Tham Mưu Cơ Thắng Đức.. 

Mặc dù lãnh đạo Trung Quốc ráo riết tiễn hành chấn chi tác 
phong và xây dựng đảng, kiên quyết đấu tranh chống tham 
những theo “ba chú trọng” và cho thành lập Ban chỉ đạo chống 
tham những do Ôn Giá Bảo làm Trưởng Ban với các ủy viên la 
Cán. Hàn Thự Tân. Giả Xuân Vượng, Chu Tự Ngọc, nhưng vẫn 
không sao ngăn chặn được tình tr ạng tham những ngày càng lan 


61 


rộng và nghiêm trọng tại Trung Quốc. Tham những đã trở thành 
"quốc họa” và làm cho uy tín của ĐCSTQ giảm sút nghiêm trọng 
trong đân chúng. 

Tạp chí "Kính Báo" số 7/2000 cho biết trong Hội nghị Bộ 
chính trị họp đầu năm 2000, Giang Trạch Dân nói: ” Nếu như 
chúng ta không ngăn chặn được một cách có hiệu quả về tình 
trang nảy sinh và lan trần của tham nhũng hiện nay: thì chỉ cần 
vài năm nữa đẳng tạ đứng trước nguy cơ bị lật đề." Tạp chí 
"Quảng Giác Kính” số 10/2000 cho biết phát biểu trong Hội nghị 
cán bộ lãnh đạo, TBT Giang Trạch Dân nói tình trạng tham 
nhũng đã nghiêm trọng tới mức “đe dọa sự sống còn của đảng và 
nhà nước". Chính vĩ vậy phương châm chân chỉnh. củng cố xây 
dựng theo "Ba chú trọng" không còn tác dụng. vì vậy phải đưa ra 
biện phấp mới để chấn chỉnh lại tư tưởng chính trị cho đảng, làm 
tốt công tác xây dựng đảng. Chính trong bối cảnh này mà thuyết 
"Ba đại điện" của TBT Giang Trạch Dân đưa ra với mục đích 
chính là làm thế nào tiến hành tết hơn công tác chấn chính và 
xây dựng ĐCSTQ trong thời kỳ mới. 

- Chuẩn bị cơ sở lý luận cho Thế hệ lãnh đạo mới 

So với các kỳ đại hội trước. Đại hội I6 ĐCSTQ họp vào năm 
2002 có ý nghĩa hết sức quan trọng vì lần này quyên bính được 
chuyền g giao hầu như toàn bộ từ thế hệ lãnh đạo thứ 3 sang thế hệ 
lãnh đạo thứ 4 ĐCSTQ trong khi Trung Quốc đang hội nhập với 
thế giới bên ngoài. Theo kế hoạch hầu hết lãnh đạo lão thành 
đều "lui về tuyến sau” nhường toàn quyền lãnh đạo cho lớp trẻ. 
Nhưng hiện nay các lãnh đạo lão thành tô ra lo ngại đối với giác 
ngộ chính trị tư tưởng của thế hệ trẻ, nhất là tình trạng bị tác 
động bởi diễn biến hòa bình của Phương Tây đứng đầu là Mỹ, dễ 
làm cho lãnh đạo trẻ sa đà vào hưởng lạc, ăn chơi. đề bị mất gốc 

sau khi lên nắm quyền. Một bản điều tra của Ban kiêm tra kỉ luật 
Trung ương vừa qua cho thấy hơn 1000 vụ án cán bộ lãnh đạo, 
đảng viên tham những vừa qua thì tới trên 90% là rơi vào cần hộ 
lãnh đạo trẻ. Trong khi đó tình trạng "mua quan hắn tước” chạy 


62 


chọt để lên chức và tình trạng cần bộ đăng viên không chịu học 
tập tu dưỡng rèn luyên bản thân cũng như không quản lý tốt gia 
đình vợ con ngày càng trở nên phô biến và trăng trợn. 

Số liệu của Ban kiểm tra kỉ luật trung ương cho biết; T ¡nh tới 
thắng 3/99 có 7230 cán bộ lãnh đạo và chuyên môn lấy tiền công 
qui bỏ trốn ra nước ngoài mang theo số tiên tới 110 tỉ NDT, 2.I 
tỉ USD. Trong sẽ này phần lớn cần bộ lãnh đạo trẻ. Tình trạng 
cán hộ biến thủ công quï bỏ trỗn ra nước ngoài ngày càng gia 
tăng, như : năm 87 chỉ có trên 370 người với khoảng 210 triệu 
NDT. Năm 91 là 850 người với số tiền 1,2 tỉ NDT. Năm 95 có 
3900 người với số tiền 40 tỉ NDT. Năm 96 tới 4730 người với SỐ 
tiền 57 tỉ NDT. Năm 97 có 5840 người với số tiền 70 tỉ NDT, 

Tạp chí "Kính Báo" số 7/2000 ở Hồng Công cho biết trong 
Hội nghị Bộ chính trị họp đầu năm 2000. Giang Trạch Dân nói: 

"Vấn đề quan trọng không phải là ở chỗ chúng ta trao lại quyền 
lực cho họ (Thể hệ lãnh đạo Thứ 4) mà chúng ta trao lại cho họ 
một đẳng như thế nào. Xây dựng đẳng vững mạnh, nó liên quan 
tới việc đẳng ta sẽ xuất hiện với tư thế nào và bộ mặt ra sao 
trong Thế kỷ mới. liên quan tới tương lai và vận mệnh của đẳng 

và nhà nước ta. Chúng ta giải quyết tốt việc này thì những việc 
khác cũng đê dàng giải quyết." 

2- Yêu cầu của tình hình khách quan 

-Trung Quốc gia nhập WTO 

Ngày I5/11/1999, Hiệp định thương mại song phương 
Trung-Mỹ ký kết đã gạt bỏ một trong những trở ngại lớn nhất 
của Trung Quốc trên con đường gia nhập Tô chức thương mại 
thế giới (WTO). Tới nay, Trung Quốc về cơ bản đã hoàn thành 
các cuộc đàm phán song phương về gia nhập WTO và hước vào 
tiễn trình đàm phán đa phương cuối cùng. Việc gia nhập WTO 
của Trung Quốc đã hoàn tất. 

Khi trở thành thành viên WTO. lúc đó Trung Quốc phải thừa 
nhận và thực hiện các quy tắc do WTO định ra. phải tuần theo 
các quy tắc cạnh tranh quốc tế hiện hành, phải sửa đổi nhiều 


63 


chính sách và pháp quy phù hợp với WTO. Điều này sẽ có ảnh 
hưởng rất lớn tới các lĩnh vực của Trung Quốc như kinh tế, chính 
trị, văn hóa. Từ ý nghĩa này cho thấy, nều gia nhập WTO có thể 
tạo ra sự tân công nhất định đối với Trung Quốc, mà. đòn tấn 
công này chủ yếu giáng vào chính phủ và chính quyền-người 
định ra các pháp quy và quy tác hiện hành. (Trương Thử Quang, 
Triệu Nông. Tạp chí ` 'Chiến lược và quản lý"- 3/2001). 

Đây là thách thức lớn đối với địa vị lãnh đạo của ĐCSTQ sau 
khi gia nhập WTO. Làm thể nào duy trì được địa vị lãnh đạo của 
Đảng sau khi hội nhập với thế giới bền ngoài là điều mà lãnh 
đạo Trung Quốc trấn trở. Sau khi tiến hành cải cách mở cửa, 
kinh tế Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ thông qua thu hút 
vốn. kỹ thuật, phương pháp quản lý tiên uến, SỨC cạnh tranh tăng 
lên. Nhưng như lãnh đạo Trung Quốc nói có rất nhiều "cát bụi và 
tuôi muỗi cũng theo vào”. đòi hỏi Trung Quốc phải có "bộ lọc 
tốt". Đó chính là sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản. 

Hiện nay có khoảng 35.000 công ty xuyên quốc g gia mang tính 
toàn cầu với khoảng 170.000 công ty chỉ nhánh rải rác trên các 
nước. đây là lực lượng nòng cốt thực hiện toàn cầu hóa kinh tế 
hiện nay. Khi các công ty này tràn ngập vào thị trường cùng với 
cạnh tranh hàng hóa, chiếm lĩnh thị trường ở nước sở tại sẽ còn 
cạnh tranh mạnh rẽ chiếm lĩnh các trận địa khác như thông tin, 
văn hóa. lối sống, quan niệm giá trị... Lãnh đạo Trung Quốc đã 
lường trước được nguy cơ này, nên cần phải có cơ sở lý luận làm 
kim chỉ nam để duy trì vững chắc sự lãnh đạo của ĐCSTQ sau 
khi gia nhập WTO, Đây cũng là một bối cảnh mà TBT Giang 
Trạch Dân, người lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ đưa ra thuyết 

"Ba đại diện" để củng có, chân chỉnh công tác xây dựng Dáng 
sau khi Trung Quốc gia nhập WTO. Đây cũng là biện pháp mà 
thế hệ lãnh đạo lão thành chuẩn bị về mặt tư tưởng chính trị cho 
Thế hệ lãnh đạo thứ 4 bằng lý luận mới "Ba đại diện", hy vọng 
có thể chống lại có hiệu quả diễn biến hòa bình của các nước 
phương Tây đứng đầu là Mỹ. 


64 


-Chống lại ảnh hưởng và tác động sau khi Liên Xô-Đông Âu 
sụp đồ 
Sau khi Liên Xô-Đông Âu sụp đồ, cuộc tấn công của Phương 
Tây đứng đầu là Mỹ vào Trung Quốc càng mạnh mẽ. Làn sóng 
đòi tự do dân chủ, đa đẳng, đa nguyên, tự do tôn giáo nổi lên ở 
Trung Quốc, từ đó thách thức mạnh mẽ địa vị lãnh đạo của 
ĐCSTQ. 

Thời gian qua, tại Trung Quốc nồi lên Phong trào như Pháp 
Luân Công, Đẳng Dân Chủ cùng các tổ chức chống đối khác, 
nhất là tôn giáo và dân tộc. Tạp chí "Kính Báo" số 7/2000 cho 
biết: TBÌT Giang cùng lãnh đạo cấp cao trung ương rất tâm tư và 
Ìo ngại về những vấn dễ tiêu cực, thậm chí tới mức báo động tới 
ồn định chính trị xã hội và với ĐCS, như Pháp Luân Công, chỉ là 
một tổ chức tà giáo nhưng đã tranh giành được quần chúng nhân 
dân các tầng lớp, kể cả cần bộ đảng viên của đảng, thậm chí có 

cả cán hộ cấp Cao Ở trung ương tham sia vào Pháp Luân Công. 

Báo chí Trung Quốc cho biết "Đảng Dân Chủ Trung 
Quốc"-một đẳng được sự hỗ trợ của Phương Tây, chống đối 
mạnh mẽ sự lãnh đạo của ĐCSTQ đã tuyên bế thành lập ngày 
25/6/1998 và tới nay có tới 23 chỉ bộ với hơn 1000 đẳng viên 
trong cá nước. 

Các tổ chức phần động trên đã xúi giục quần chúng nhân dân 
tiến hành biểu tình chống lại chính quyên và sự lãnh đạo của 
ĐCSTQ. Số liệu của Trung Quốc cho biết: năm 1997 có 22.000 
vụ biều tình, năm 1998 có 72 .000 vụ. Mặc dù chính phủ Trung 
Quốc đã á áp dụng nhiều biện pháp như cải thiện dân chủ, cải cách 
chính sách thuế nông nghiệp cũng như giải quyết việc làm, đảm 
bảo mức sống cơ bản của nhân dân, nhưng số vụ biểu tình trong 
năm 1999 và 2000 vẫn không hề giảm bớt. Chính vì vậy, 
ĐCSTQ một mặt quyết định đi sâu cải cách, nhưng mặt khác 
phải ấp dụng một loạt biện pháp như “chống ô nhiễm chính trị", 

"chỉnh đẳng" : "chống tự do hóa tư sản" , "chống diễn biến hòa 
bình" để giáo dục cán bộ đẳng viên và Xin chúng nhân dân. 


65 


TBT Giang Trạch Dân đưa ra "Ba chú trọng” trước đó và hiện 
nay "Ba đại diện” cũng nhằm phục vụ cho mục đích này. 

III- Đánh giá về "'Ba đại diện" 

1- Ÿ Miễn trong nội hộ củng 

Sau khi thuyết "Ba đại điện" của TBT Giang Trạch Dân đưa 

ra, trong nội bộ ĐCSTQ có hai ý kiến khác nhau: I- Ý kiến thứ 
nhất cho rằng từ khi thành lập tới nay, tuy đẳng phạm không ít 
sai làm. nhưng thành tựu mà đẳng giành được vẫn là chủ yếu, 
nhất là công cuộc cải cách mở cửa 20 năm qua chứng tö phương 
châm, đường lối chính sách của đẳng là đúng đắn. Trên thực tế 
ĐCSTQ thực sự đã làm “ba đại diện”, vì vậy không cần nêu ra 
thuyết "Ba đại điện" như trên. Bởi vì, nếu đẳng đưa ra nhiều lý 
luận học thuyết sẽ làm rối loạn tư tưởng. Thậm chí có người còn 
cho răng lý luận này không phù hợp với lý luận của Đặng Tiểu 
Bình. 2- Ý kiến thứ hai cho rằng ĐCŠTQ cân phải nêu ra "Ba đại 
điện” như trên. vì chủ nghĩa Mắc từ khi ra đời tới nay có nhiều 
vấn đề thực tế nảy sinh mà không thể giải thích được. trong 
- tương lai sẽ còn gặp nhiều vấn đề khác nữa. Hiện nay đẳng đã 
gặp phải những vẫn đề liệu có thể ngăn chặn được nạn tham 
những đang hoành hành hay không? Liệu có thê tiến hành thành 
công cải cách thê chế chính trị hay không? Liệu đảng có lặp lại 
những sai lâm nghiêm trọng như trước đây hay không? Chính vì 
vậy đẳng cần phải có thuyết ° "Ba đại diện" để soi rọi cho bản 
thân và cho công tác thực tê thời gian tới, từ đó mới có thê duy 
trì được vai trò và địa vị lãnh đạo của đẳng. 

Tạp chí "Kính Báo" số 7/2000 có bài của tác giả Đường Văn 
Thành cho biết TBT Giang Trạch Dân cùng lãnh đạo cấp cao 
trung ương rất tâm tư và lo ngại vẽ những vấn đề tiêu cực. thậm 
chí tới mức báo động tới ồn định chính trị xã hội và với ĐCSTQ 
như Phấp Luân Công. TBT Giang Trạch Dân cho rằng cùng với 
việc ra lệnh dẹp bỏ Pháp Luân Công để tránh nguy cơ tô chức tà 
giáo này trở thành chính đẳng đủ mạnh tranh giành quyền lãnh 
đạo với ĐCS, thì phải nâng cao giác ngộ chính trị và tác phong 


66 


của Đẳng, phải có cơ sở lý luận thông nhất trong toàn đẳng. 

Thời gian đầu hai Ỹ kiến tranh luận trên còn khá gay gắt, 
nhưng tới nay qua tuyên tr uyên. giải thích về cơ bản trong nội bộ 
đẳng đều nhất trí cho răng cần phải có thuyết "Ba đại diện" làm 
kim chỉ nam cho hành động của Đảng thời gian tới. 

2-Đánh giá Chung của dự luận 

Phần lớn ý kiến trong và ngoài nước đều cho rằng việc đưa ra 
thuyết "Ba đại diện" của ĐCSTQ nhằm đối phó tình hình đối nội 
hơn là đối ngoại, nhất là nhằm mục đích chỉnh đốn tác phong 
của Đảng, cải tiễn và hoàn thiện hơn nữa công tác xây dựng 
Đẳng trước nguy cơ ĐCSTQ có thê bị mất quyền lãnh đạo. 

Cơ SỞ quần chúng của ĐCSTQ là liên minh công nông g gồm 
giai cấp công nhân và nông dân. Nhưng hiện nay nhiều tô chức 
cơ sở đẳng ở nồng thôn bị tê liệt hoặc tan rã trong khi công nhân 
thất nghiệp bị đây khỏi: xí nghiệp quốc doanh ngày càng nhiều. 
Nếu như đảng không nắm được công nhãn ở thành thị và không 
nắm được nông dân ở nông thôn thì đẳng sẽ tiêu vong vì đẳng đã 
mất cơ sở quần chúng. 

Thời ,Bian qua, nhiều xí nghiệp quốc doanh phá sản, công 
nhân mất việc làm, tổ chức cơ sở đẳng trong các xí nghiệp này, bị 
tàn rã. Trái lại xí nghiệp tư nhân ngày càng tăng và phát triển, 
đồng thời trở thành nơi tiếp nhận công nhân bị mất việc trong xí 
nghiệp quốc đoanh vào làm, nhưng tới nay các xí nghiệp tư nhân 
không có tô chức cơ sở đẳng, vì vậy đẳng đang bị teo đi và mất 
dần các tổ chức của mình cũng như quyên lãnh đạo ở cơ sở trong 
nhà máy và thành phố. Trong khi đó, ở nông thôn nông dân bỏ 
đồng ruộng đi kiếm việc làm ở thành thị, nên nhiều chỉ bộ đẳng 
không hoạt động được, có nơi bị tê liệt. Để giải quyết vấn đề mới 
nảy sinh là "sự đại điện của đẳng", đại biểu cho "giai cấp công 
nhân” như trước đây hay ' 'SỨc sản xuất tiên tiến" như hiện tiay, 
thì ĐCSTQ phải có lý luận để giải thích, 

Khi khảo sát tỉnh Chiết Giang, Giang Tô, Thượng Hải vào 
đầu tháng 5/2000, TBT Giang Trạch Dân thấy răng rất nhiều xí 


67 


nghiệp kỹ thuật cao là của doanh nghiệp tư nhân nhỏ, chứ không 
phải là của xí nghiệp quốc doanh quy mô lớn, tập trung đông đảo 
tông nhân. Những người làm việc trong xí nghiệp tư nhân này 
hầu hết là các phần tử trí thức có kiến thức và chuyên môn cao. 
Như vậy một câu hỏi đặt ra là những xí nghiệp này có phải là sức 
sản xuất tiên tiến hay không và sự đại điện của đẳng trong xí 
nghiệp này ra sao? Còn những xí nghiệp có trình độ sản xuất 
thấp. công nhân tập trung cao kiểu như quốc doanh hiện nay thì 
có phải là sức sản xuất tiên tiến hay không. còn đại biểu cho 
ĐCS hay không? Đây chính là những vấn đề mới nảy sinh mà 
đẳng phải có cơ sở lý luận giải thích. Bởi vậy, dư. luận chung đều 
cho răng việc đưa ra lý luận này nhằm giải quyết những vấn đề 
nảy sinh trong nội bộ Trung Quốc, là nhu cầu cho công tác xây 
dựng đẳng trong điều kiện xã hội mới hiện nay và cũng là một sự 
thay đổi lớn trong quan niệm lý luận và tư tưởng chính trị của 
ĐCS Trung Quốc. SỐ VỚI quan niệm truyền thông trước đây. Một 
khi cơ sở hạ tầng kinh tê thay đôi. kinh tế tư nhân được. thừa 
nhận và giữ địa vị đáng kế trong nền kinh tế quốc dân, thì về mặt 
chính trị cũng phải thừa nhận địa vị của các ông chủ xí nghiệp 
này cũng như việc xây dựng như thế nào tổ chức đáng trong xí 
nghiệp tư nhân. Từ đó cho thấy thời gian tới ĐCSTQ sẽ có nhiều 
thay đôi cả về bản chất cho thích hợp thì mới có thể duy trì được 
quyền lãnh đạo trong tình hình mới. 

Dư luận cho rằng thuyết ` 'Ba đại diện" của TBT Giang Trạch 
Dân thể hiện sự phát triển về lý luận của Thế hệ lãnh đạo thứ ba 
ĐCSTQ do ông làm hạt nhân. Việc tuyên truyền rằm rộ trong 
thời gian qua nhằm chuân bị dư luận để ghi thành văn bản trong 
Cương lĩnh của Đảng sắp họp Đạt hội I6 vào năm 2002. Tuy 
lãnh đạo lão thành thế hệ thứ 3 lui về tuyến sau, giao lại quyền 
bính cho thế hệ lãnh đạo thứ 4, nhưng thuyết "Ba đại điện" sẽ là 
cơ sở lý luận, là phương hướng cho thế hệ lãnh đạo thứ 4 và các 
thế hệ lãnh đạo tiếp theo của ĐCSTQ./. 


68 


CHỦ TỊCH GIANG TRACH DÂN THỦA NHẬN 
0Ú SỰ CHŨNG ĐŨI TRŨNG ĐĂNG 


Hai vấn đề hiện đang nổi lên trong đời sống chính trị Trung 
Quốc mà được dư luận trong và ngoài Trung Quốc quan tâm là 
tư tưởng "ba đại diện" của Tổng bí thư Giang Trạch Dân và chủ 
trương kết nạp các chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng Cộng 
Sản. Đây là vấn đẻ rất mới tác động to lớn tới tôn chỉ. mục đích, 
cương lĩnh, đường lối. phương châm chính sách của Đảng Cộng 
Sản Trung Quốc thời gian tới. Hai vấn đề này đã gây ra tranh 
luận lớn trong nội bộ Đẳng và gặp phải sự chống đối của nhiều 
đảng viên. nhất là các đảng viên lão thành, người từng giữ cương 
vị lãnh đạo của Đảng. 

Tạp chí "Kính Báo "-một tạp chí của Trung Quốc ở Hồng 
Công-trong số 11/2001 có bài của tác giả Đường Văn Thành cho 
biết trong Hội nghị toàn thê trung ương 6 khóa 15 ĐCS Trung 
Quốc họp 24-26/9/2001 tại Bắc Kinh. Tổng Bí Thư (TBT) Giang 
Trạch Dân đã giải thích về chủ trương trên và phê phán sự chống 
đối này trong đảng. 

Dưới đây là trích phất biểu của TBT Giang Trạch Dân trong 
phiên tổng kết bế mạc Hội nghị về hai vấn đề trên. 

I-"Phải nhận thức và quấn triệt sâu sắc tư tưởng 'ba đại diện" 
trong công tác xây dựng tắc phong của đảng. Tác phong của 
đảng là thể hiện quan trọng về tính chất, tôn chỉ, cương lĩnh . 
đường lối của đảng, là nội dung quan trọng về sức sáng tạo, sức 
chiến đấu, sức đoàn kết của đẳng, liên quan tới hình tượng, lòng 
người ủng hộ hay phản đối. liên quan tới sự sống còn của dẳng. 
Công tác xây dựng tác phong của đẳng có liên quan và thúc đây 
công tác xây dựng tư tưởng và tổ chức. Nắm chắc công tác xây 
dựng tắc phong của đảng là nắm được khâu then chốt vô cùng 
quan trọng để nâng cao trình độ cầm quyền, trinh độ lãnh đạo 
của đảng ta, nâng cao được khả năng chống lại tham nhũng và 
khả năng chống lại các nguy cơ đe dọa đẳng ta. 


69 


Tiếp đó TBT Giang giải thích về Diễn văn đọc trong ngày 1/7 
nhân kỉ niệm 80 năm ngay thành lập Đảng Cộng Sản Trung 
Quốc như sau: "Đây là tổng kết toàn điện và khoa học quã trình 
phần đấu trong thực tiễn đã trải qua của đẳng 80 năm qua. phân 
tích sâu sắc bài học kinh nghiệm hưng thịnh. suy vong, thành 
công thất bại của một số chính đẳng các nước. Căn cứ vào tỉnh 
hình mới phát triển ở trong và ngoài nước, nhiệm vụ mới xây 
dựng hiện đại hóa, qua điều tra nghiên cứu, xem xét, đánh giá 
sâu rộng, lâu đài của tập thể trung ương, đồng thời trên cơ sở 
nghiên cứu, đọc lại Kỹ càng một SỐ trước tác quan trọng của chủ 
nghĩa Mác và một số văn kiện lịch sử của đẳng ta mới đưa ra 
được văn kiện mang tính khoa học, tính chiến lược, tính cương 
lĩnh như vậy. Bài diễn văn này đã tập trung trí tuệ của toàn đẳng 
đã phản ánh thành quả mới của tập thê lãnh đạo trung ương đổi 
với nhận thức chủ nghĩa Mác, hơn nữa căn cứ theo nguyên tắc 
tập trung dân chủ, phát huy đầy đủ dân chủ, lắng nghe rộng rãi ý 
kiến các mặt trong và ngoài đảng, cuối cùng thông qua thảo 
luận. »ửa chữa của Thường vụ Bộ chính trị, Bộ chính trị mới có 

bản thảo cuối cùng. Bài điễn văn này vừa kế thừa tư tưởng của 

các vị tiền bối vừa có sáng tạo mới. Nó đã thể hiện phẩm chất lý 
luận chính trị theo kịp với thời đại của đẳng ta. Bài diễn văn đã 
trình bày toàn diện tư tưởng "ba đại diện`. Một lần nữa đây là sự 
phát triên to lớn về kết hợp chủ nghĩa Mác với thực tế Trung 
Quốc. về Trung Quốc hoá chủ nghĩa Mác sau khi Tư tưởng Mao 
Trạch Đông, Lý luận Đăng Tiêu Bình ra đời. Nó sẽ có ảnh 
hưởng vỏ cùng to lớn mà không thể lường được đối với sự chỉ 
đạo tư tưởng của đẳng ta trong quá trình xây dựng, củng cố địa 
vị nắm quyền, thực hiện sự nghiệp phục hưng vĩ đại của dân tộc 
Trung Hoa trong thế kỷ mới do đẳng ta tiến hành. Sau khi bài 
diễn văn này được công bố đã được dư luận trong và ngoài nước 
nhiệt liệt hoàn nghênh. được đông đảo đảng viên và nhân dân 
hoan nghênh ủng hộ. Cán bộ lãnh đạo các cấp địa phương và 
đồng đảo đẳng viên đã tích cực và nghiêm chỉnh học tập. 


70 


Nhưng chúng ta cũng phải thấy răng sau khi bài diễn văn này 
được công bố, trong nội bộ đảng thực sự có một số đẳng viên 
nhìn nhận và hiểu không đúng đắn, thậm chí có tỘt số người, 
nhất là số ít đảng viên đã từng giữ chức vụ lãnh đạo cao trong 
đảng và nhà nước đã vi phạm nguyên tắc kỉ luật của đảng, đã lên 
án, chỉ trích bài diễn văn ngày ]/7 và yêu cầu trung ương phải 
thu bồi bài điễn văn này. Đối với thái độ và yêu câu trên của một 
số cán bộ lãnh đạo. đẳng viên thì trung ƯƠng. đẳng đã thông qua 
tập thể nghiên cứu và thảo luận, nhất trí cho răng không thê chấp 
nhận yêu cầu trên. Trung ương đảng kiên trì toàn bộ lập trường 
và quan điểm của bài diễn văn, một chữ cũng không thể sửa, một 
bước cũng không nhượng bộ mà chỉ có thê trên cơ sở này tiến 
lên và phát triên. Trung ương đẳng từ trước tới nay luôn kiên trì 
phương châm có hữu chống hữu, có 'tả` chống ` tả`. Nhưng xét 
tình hình tư tưởng trong đẳng và trở ngại chủ yêu làm ảnh hưởng 
tới Công cuộc cải cách tiệp tục tiến lên của chúng ta hiện nay thì 
chủ yếu vẫn là phải chống ` tả -_ khuynh. Trung ương đẳng hy 
vọng những đồng chí có thái độ chống đối và à quan điểm sai lâm 
hãy thông qua học tập đễ thay đôi tư tưởng. Nếu nhất thời nghĩ 
chưa thông thì cũng không nên tiếp tục có hoạt động vô tổ chức. 
Đó là kỉ luật chính trị tối thiểu của đẳng viên. Nếu còn là đảng 
viên thì phải tuần thủ kỉ luật của đẳng. Chúng ta cần tiếp tục 
tuân thủ nguyên tắc của Đ/c Đặng Tiêu Binh là "không tranh 
luận” , tẬp trung sức lực vào tìm hiểu thực tiễn, không nên vì một 
SỐ vấn đề nhất thời chưa rõ ràng mà xây ra tranh cãi, không nên 
để, những cuộc tranh cãi liên miền này ảnh hưởng tới sự phát 
triển của sự nghiệp chúng ta. có rất nhiều vấn đề mà chỉ có thực 
tiễn mới cho chúng ta lời giải đáp.... 

Chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa sách vở đã ăn rất sâu vào tiềm 
thức của đảng 1a, đã gây ra tác hại vô cùng to lớn cho sự nghiệp 
của đảng. Vấn đề lớn nhất của những người theo chủ nghĩa giáo 
điều, chủ nghĩa sách vở Ì là họ thoát ly khỏi thực tế Trung Quốc. 
Đối với tình hình mới, vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn cách 


1 


mạng và công cuộc xây dựng của Trung Quốc. họ không hiểu. 
không nghiên cứu, không quan tâm. Họ không chú trọng. không 
hăng hái tới việc làm thế nào nhận thức được nguyên lý và lập 
trường cơ bản chủ nghĩa Mắc, giải quyết tình hình mới, vấn đề 
mới. Điều duy nhất mà họ có thê làm được là sao chép giáo điều 
và từ sách vở, không dám nói những điều và làm những việc mà 
trên sách vở không nói. Nếu như ngày nay chúng ta lại dùng 
phương pháp này để lãnh đạo một đẳng lớn như đáng ta, một nhà 
nước lớn như nước ta hoàn thành nhiệm vụ biện đại hoá. một 
nhiệm vụ võ cùng gian khổ và phức tập, thì làm thế nào chúng ta 
có thể đương đầu nồi với thế giới mà khoa học kỹ thuật đang 
phát triển như vũ bão, với tình hình luôn thay đổi bất thường và 
vô cùng phức tạp như hiện nay. Chủ nghĩa Mác mở ra con đường 
cho chúng ta nhận thức và phát hiện chân lý, nhưng chân lý 
không bao giờ cạn, nếu coi chủ nghĩa Mắc là một chân lý vĩnh 
cửu, từ đó chấm dứt mọi hoạt động nhận thức và phất hiện chân 
lý thì chủ nghĩa Mác sẽ biến chất. không còn sức sống và đi vào 
ngõ cụt. Dây sẽ là sự phân bội lớn nhất đối với chủ nghĩa Mắc. 
Thế SIới ngày nay mà chúng ta đang sống không phải là thế giới 
như thời kỳ Mác sống. Những vấn đề mà chúng ta gặp phải và 
những con đường mà chúng ta lựa chọn cũng không thê tìm thấy 
đáp ấn và giải thích cụ thể trong các trước tác kinh điền của chủ 
nghĩa Mác. Trong tình hình này, biện pháp tốt nhất để kiên trì 
chủ nghĩa Mác là phải vận dụng nguyên lý cơ bản và phương 
pháp cơ bản mà chủ nghĩa Mác đã cung câp cho chúng ta đề 
nghiên cứu tình hình mới, giải quyết vẫn đề mới. Dùng sự phát 
triên mới của chúng ta về chủ nghĩa Mác để tấng thêm nội dung 
của thời đại mới vào trong chủ nghĩa Mác." 

2-Về chủ trương kết nạp chủ đoanh nghiệp tư nhân vào đẳng, 
TBT Giang Trạch Dân nói: "Nhìn nhận như thế nào đối với chủ 
xí nghiệp tư nhân hiện nay ở Trung Quốc? Nhận thức về vấn đề 
này thì đảng ta kế cả bản thân tôi đều có một quá trinh. Năm 
1989, trung ương đã đưa ra quy định trong "Thông trí về tăng 


72 


cường công tác xây dựng đẳng”. Theo quy định những chú xí 
nghiệp thuê từ 7 người trở xuông sẽ không bị quy là người bóc 
lột, nêu thuê từ § người trở lên thì gọi là chủ doanh nghiệp tư 
nhân, tức là trên thực tế tồn tại quan hệ bóc lột và bị bóc lột. Bởi 
vậy chủ xí nghiệp tư nhân không thể gia nhập đảng. Nếu người 
đó là đăng viên thì cũng bị khai trừ khỏi đẳng. Xét tình hình hiện 
nay, quy định này đã không phù hợp. Nếu ngày nay chúng ta 
tiếp tục chấp hành quy định này, thì trong hơn 20 năm cái cách 
mở cửa qua. hầu hết những người trong giai cấp xã hội cơ bản 
mà đảng ta dựa vào như công nhân, nông dân, phần tử trí thức đã 
dựa vào sức lao động của bản thân, vào trí tuệ của mình đề tạo ra 
tài sản cá nhân và đầu tư vào các hạng mục sản xuất xây dựng xã 
hội. Chúng ta hãy thử hỏi xem trong số này có bao nhiêu người 
là đẳng viên cộng sản? Mục tiêu phần đấu và tôn chỉ của đẳng ta 
là làm cho đông đảo quần chúng nhân dân trở nên giàu có. 
Nhưng một sô đức chúng ta không muốn nhìn thấy quần chúng 
nhân dân có tài sản cá nhân. càng không muốn để những người 
này dùng tài sản của bản thân tiên hành đầu tư xã hội mang tính 
sản xuất và tham gia vào sản xuất xã hội hoá, mà muốn coi họ là 
giai cấp tư sản mới nảy sinh, muốn loại họ ra ngoài đẳng ta, col 
họ là lực lượng chính trị đối lập với đảng ta. Cách làm này chẳng 
những đi ngược lại tôn chỉ căn bản của đẳng mà còn làm Suy yếu 
địa vị và cơ sở của một đẳng cầm quyền. Lý luận về giá trị lao 
động do Mác đưa ra trước đây đã phanh phui rõ bí mật, nguyên 
nhân mà quần chúng nhân dân và giai cầp vô sản bị bóc lột trong 
điều kiện xã hội tư bản. Nö có một giá trị khoa học to lớn. 
Nhưng liệu chúng ta có thể chỉ giản đơn dùng một số kết luận 
nào đó trong lý luận này để đánh ngang bằng kinh tế tư bản 
trước đây với kinh tế tư nhân trong điều kiện nhiều chế độ sở 
hữu xã hội cùng nhau phát triển ở giai đoạn đầu xây dựng 
CNXH trong công cuộc xây dựng hiện đại hoá hiện nay của 
Trung Quốc hay không ? Trong điều kiện xã hội chủ nghĩa của 
Trung Quốc hiện nay, người lao động và người hữu sản không 


73 


phải là đối lập tuyệt đối, hữu sản và bóc lột không tồn tại mối 
liên hệ tất yếu. Nội dung của thời đại lao động đang thay đổi. 
Vai trò của 'lao động mang tính tổng thể` được hình thành trong 
giá trị mà Mác nêu ra đã vượt rất xa đầu tư của 'Ìao động trừu 
tượng của con người` trong sản xuất vật chất trực tiếp. Việc ứng 
dụng rộng rải thành quả khoa học kỹ thuật trong lao động sản 
xuất, hàm lượng khoa học kỹ thuật trong 'lao động sống” tăng 
lên khá lớn. Lao động mang tính khoa học đã trở thành yếu tố 
chủ yếu, then chốt đối với việc hình thành và tăng thêm giá trị. 

Một xí nghiệp khoa học kỹ thuật cao không cần tới nhiều sức lao 
động cũng có thể tạo ra được nhiều giá trị hơn so với xí nghiệp 
có đông sức lao động. Trong số xí nghiệp KHKT cao này có rất 
nhiều xí nghiệp tư nhân. Nếu chúng ta co thường vai trò của 
những người vừa là ông chủ, vừa là người có bằng sáng chế phát 
minh khoa học kỹ thuật cao, vừa tham gia vào quản lý sẵn xuât 
kinh doanh, vừa là TgưỜi mở đường phát triển, nếu chúng ta coi 
thường những yếu tố sản xuất, xã hội, những nội dung cuộc sống 
trong đó có ruộng đất, tiền vốn, quản lý kinh doanh, tiền tệ lưu 
thông và ngành dịch vụ...những ngành đã đóng vai trò to lớn 
trong việc tạo ra và thực hiện giá trị, mà chỉ chú trọng đi phân 
loại cái gì là giá trị thặng dư, cái gì thuộc bóc lột thì sẽ có tác 
dụng và ề nghĩa gì trong việc thúc đây sức sản xuất xã hội phát 
triên và cải thiện đời sông nhân dân? Bởi vậy việc học tập và 
nghiên cứu học thuyết về lý luận giá trị lao động trong chủ nghĩa 
Mác đòi hỏi chúng ta phải có quan điểm phát triển. phải liên hệ 
mật thiết với thực tiên cải cách mở cửa và công cuộc xây dựng 
hiện đại hoá của Trung Quốc hiện nay. Chúng ta phải phát triên 
học thuyết này chứ không phải dùng học thuyết này đề gây trở 
ngại cho việc tìm tòi và vận dụng vào thực tiên của chúng ta. 
Đảng chúng ta đưa ra chủ trương kết nạp những phần tử ưu tú kế 
cả những chủ xí nghiệp tư nhân phù hợp điều kiện của người 
đảng viên vào đảng. Nhưng một số người đã lẽn án chủ trương 
này của đảng ta là muốn biến đảng ta thành 'đảng toàn dân", 


74 


muốn thay đi tính chất của đảng ta là đội tiền phong của giải 
cấp công nhân, Những nhận thức này đều là sai làm và có tác 
hại. Đảng ta là một đảng cầm quyền, nếu như không thể thu hút 
những phần tử ưu tú trong các tầng lớp xã hội tập trung vào 
trong đảng ta, thì khả năng và CƠ SỞ câm quyền của đảng ta sẽ 
không thẻ nâng cao và củng cố, đảng ta cũng rất khó thích ứng 
với nhu cầu năm quyền trong điều kiện hiện nay. Việc thu hút 
những phần tử tiên tiên trong các tầng lớp xã hội vào đảng 
không phải là đưa các loại thế giới quan, ý thức hệ phi chủ nghĩa 
Mắc vào trong đẳng, mà phải dùng tôn chỉ, cương lĩnh, đường lối 
và phương châm đề thống nhất ý chí của những phần tử ưu tú, 
thông qua việc phát huy tài năng các mặt của các phần tử ưu tú 
đề quán triệt và chấp hành tốt hơn đường lối phương châm của 
Đẳng. Cái gọi là 'đẳng toàn đân' thì chăng có quan hệ gì với 
việc này." 

Tạp chí này cho biết bài phát biểu này có ý nghĩa rất quan 
trọng trong công tắc xây dựng, uốn nắn tác phong của đảng và là 
văn kiện mang tính chỉ đạo cho việc chuẩn bị Đại hội 16 ĐCS 
Trung Quốc dự định họp vào hạ tuần tháng 10/2002. Thời gian 
tới đây. DCSTQ căn cứ vào nội dung của tư tưởng "ba đại diện" 
để làm tiêu chuẩn cho việc sắp xếp nhân sự lãnh đạo trong Đại 
hội 16. Đây cũng là nguyên nhân mà tư tưởng “ba đại điện" của 
TBÍT Giang Trạch Dân được dư luận chú vư, 


75 


MỘT SỐ ĐỘNG THÁI LIÊN QUAN 


Mới đầy Trung Quốc đã công bố toàn văn "Đề cương đi sâu 
cải cách chế độ cán bộ. nhận sự" đã được Trung ương phê chuẩn. 
Dưới dây là toàn văn đề cương đó. 

Chúng ta bước vào thế kỷ mới. Tình hình quốc tế đã và đang 
có những biến đổi lớn, xu thế đa cực hóa thế giới là không thê 
đão ngược. tiễn trình toàn cầu hóa kinh tế đang phát triển nhanh 
chóng. khoa học kỹ thuật đang đổi mới hàng ngày. cạnh tranh 
SỨC mạnh tổng hợp và cạnh tranh nhân tài diễn ra ngày một 
quyết liệt. Trong 1Ø năm sắp tới, để thực hiện mục tiêu phát triển 
kinh tế, chính trị, văn hóa đã được Đảng, Nhà nước, xác định, 
đương đ đầu với mọi thách thức trên con đường tiến lên, chiến 
thắng mọi khó khăn trở ngại, không ngừng thúc đây công cuộc 

xây dựng Xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc, điều then 
chốt là Đảng phải căn cứ vào yêu cầu đại diện phát triển sức sản 
xuất xã hội tiên tiền của Trung Quốc, đại điện cho phương 
hướng tiễn lên của nền văn hóa Trung Quốc tiên tiến, đại điện 
cho lợi ích căn bản của quảng đại nhân dân Trung Quốc để nỗ 
lực xây dựng một đội ngũ cán bộ đẳng, chính quyến, cần bộ 
quản lý doanh nghiệp. cần bộ khoa học kỹ thuật và cán bộ trên 
các mặt trận khác có tố chất cao, bảo đảm cho một tổ chức vững 
mạnh. kiên cường. 

Đi sâu cải cách chế độ cán bộ - nhân sự là chính sách căn bản 
xây dựng một đội ngũ cán bộ có tố chất cao, bồi dưỡng một số 
lượng lớn người tài giỏi ưu tú. Từ sau cải cách mở cửa, dưới sự 
chỉ dẫn của lý luận Đặng Tiểu Bình và đường lối cơ bản của 
Đảng, chế độ cần bộ - nhân sự được triển khai từng bước đồng 
thời giành được những thắng lợi quan trọng: đề xuất và thực hiện 
phương chàm cách mạng hóa, trẻ hóa, trí thức hóa, chuyên 
nghiệp hóa: loại bỏ chế độ lãnh đạo suốt đời: quyền hạn quản lý 
cán bộ cơ sở; xây dựng chế độ công vụ: ban hành "Điều lệ tạm 


76 


thời công tác tuyên. chọn, bỗ nhiệm cần bộ lãnh đạo của Đảng và 
Nhà nước”: thúc đây cải cách chế độ cán bộ đảng. chính quyền 
theo nội dung "mở rộng dân chủ, hoàn thiện sát hạch. đây mạnh 
giao lưu, tăng cường kiêm tra đôn đốc”, đây mạnh công cuộc xây 
dựng ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ. Để thích ứng với tình hình 
và nhiệm vụ mới, tiễn thêm một bước cải cách chế độ cán bộ - 
nhân sự, nay quyết định đề cương đi sâu cải cách chế độ cần bộ - 
nhân sự từ năm 2001 đến 2010. 

I- Mục tiêu cơ bản và phương châm nguyên tắc 

1- Mục tiêu cơ bản cải cách sâu rộng chế độ cán bộ - nhân sự 

Thông qua thúc đây và cải cách sâu rộng chế độ cán bộ - nhân 
sự đề đến năm 2010 phải xảy dựng được một khung chế độ cán 
bộ - nhân sự thích hợp với công cuộc xây dựng nền kinh tế, 
chính trị. văn hóa Xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc, 

-bảo đảm cung cấp một đội ngũ cắn bộ có tố chất cao phù hợp 
yêu cầu "Ba đại diện" với mục tiêu cơ bản là: 

- Thiết lập cơ chế dùng người có lên, có xuống, có vào, có ra, 
khuyến khích mạnh mẽ, giám sất nghiêm ngặt. lựa chọn cạnh 
tranh. giàu sức sông. 

- Hoàn thiện hệ thống quản lý vĩ mô lãnh đạo thống nhất công 
tác cán bộ - nhân sự, phân cập quản lý, điều hành hữu hiệu. 

- Hình thành chế độ quản lý phân loại cán bộ đảng, chính 
quyền, quản lý doanh nghiệp, đơn Vị Sự nghiệp, xây dựng chế độ 
quản lý theo từng đặc trưng. đặc điểm cụ thể và khoa học: 

- Kiện toàn hệ thống pháp luật quản lý cắn bộ - nhân sự, cố 
găng thực hiện quản lý cần bộ - nhân sự theo pháp luật, chấn 
chỉnh có hiệu quả tình trạng dùng người bất chính và hiện tượng 
tiểu cực. 

-Tạo mỗi trường xã hội tôn trọng trí thức, tôn trọng người 
giỏi. tạo thuận lợi cho người giỏi phát huy khả năng trưởng 
thành, thực hiện khai thắc và bố trí hợp lý nguồn tài nguyên con 
người. 

Cải cách chế độ cần bộ - nhân sự trong kế hoạch 5 năm lần 


7ï 


thứ J0 từ 2001 đến 2005, phải lấy thúc đây chế độ cán bộ có lên, 
có xuống, có vào, có ra làm trọng điểm, bước đầu lấy xây dựng 
khung cần bộ - nhân sự thích ứng với quá trình xây dựng kính tế, 
chính trị. văn hóa Xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trụng Quốc 
làm mục tiêu, cung cấp một tổ chức bảo đảm và có SỰ gÓP sức 
của những người tài giỏi nhằm thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 
L0 phát triển kinh tế - xã hội. 

3- Phương châm và nguyên tắc chỉ đạo cải cách chế độ cán bộ 
- nhãn sự 

- Phải kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Mao Trạch 
Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình. Phục tùng và phục vụ đường lối 
cơ bản của Đẳng, thích ứng với cơ chế kinh tế thị trường Xã hội 
chủ nghĩa và phát triển chính trị dân chủ Xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng văn mình tỉnh thần, phục tùng cải cách, phát triển, ôn định, 

- Phải kiên trì giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị, tư tưởng 
thực tiễn. Lấy "Ba đại diện" và "Ba điều có lợi" làm thước đo 
thành bại và được mất của cải cách. Kiên trì tính thống nhất của 
kế thừa và sáng tạo, kiên trì và phát huy truyền thống tỐt đẹp của 
Đẳng trong công tác cắn bộ - nhân sự được hình thành qua một 
thời gian dài, đũng cảm đổi mới tất cả những chế độ, phương 
thức và phương pháp không còn phù hợp yêu cầu tình hình và 
nhiệm vụ mới, kiên trì kết hợp cải cách từ trên xuống. từ dưới lên 
tích cực cổ vũ và ủng hộ các khu vực, các ngành tìm tòi sáng 
tạo. 

- Kiên trì phương châm "hốn hóa" đội ngũ cán bộ và nguyễn 
tắc đức tài song toàn. Kiên trì nguyên tắc dùng người tài giỏi. 
phản đối dùng người chỉ vì thân quen. Lấy tố chất để xét tài 
năng. lấy thành tích thực tế để dùng cán bộ. Thúc đây sự trưởng 
thành lành mạnh đối với cán hộ trẻ, thực hiện chế độ trẻ già thay 
thế trong các ban lãnh đạo. 

- Kiên trì nguyên tắc Đẳng quản lý cân bộ. Đông thời, tích 
cực cải tiễn phương pháp quản lý cán bộ của đảng cho phù hợp 
tình hình mới. Kiên trì nguyên tắc quần chúng công nhận, công 


78 


khai, bình đẳng, cạnh tranh, tuyển chọn, mở rộng việc quần 
chúng tham dự và giám sất công tác cán bộ. 

- Phải kiên trì nguyên tắc làm việc theo pháp luật. Thông g qua 
tăng cường lập pháp và kiện toàn chế độ đề không ngừng củng 
cô thành quả cải cách. hướng dẫn và thúc đây cải cách từng bước 
phát triển sâu rộng hơn. 

II- Cải cách chế độ cán bộ đảng, chính quyền 

- Trọng điểm và yêu cầu cơ bản của cải cách chế độ cán hệ 
Đăng và chính quyền 

Trọng điểm của cải cách chế độ cán hộ đẳng và chính quyền 
là cải cách chế độ tuyển chọn bổ nhiệm cắn bộ lãnh đạo Đẳng, 
chính quyên, thúc đây cơ chế cán bệ lãnh đạo có thế lên cấp 
hoặc có thể xuống cấp. Thông qua mở rộng dân chủ. áp dụng cơ 
chế cạnh tranh, phát hiện tài năng: kiện toàn những biện pháp và 
chế độ, hình thành cơ chế „thay cũ, đồi mới bình thường; từng 
bước thực hiện quy chế tuyển chọn bổ nhiệm, sát hạch. giao lưu, 
giám sát đôn đốc cán bộ lãnh đạo: ngăn ngừa tình trạng dùng 
người bất chính và các hiện tượng tiêu cực khác băng các chế độ. 
Hoàn thiện thêm tmmột bước chế độ công vụ nhà nước và chế độ 
thâm phấn, kiểm sát viên, đề cao pháp chế hóa và trình độ khoa 
học hóa trong quản lý cần bộ - nhân sự ở các cơ quan đẳng và 
nhà nước. 

2- Cải cách chế độ tuyến chọn bồ nhiệm cán bộ lãnh đạo đảng 
và chính quyền cần thực hiện như sau: 

a- Hoàn thiện chế độ đân chủ đề cử, thăm dò dư luận. dân chủ 
thảo luận. Coi việc đân chủ đề cử là trình tự phải có đê xác định 
khảo sát chọn người. mở rộng thích đắng phạm vi người tham 
dự, cải tiến phương thức đề củ, nâng cao chất lượng đề cử, trong 
quá trình sát hạch cán bộ cần vân dụng một cách rộng rãi 
phương pháp thăm dò dư luận, dân chủ thảo luận và phải được 
hoàn thiện trong thực tiễn. Tìm kiếm phương thức công khai có 
mức độ và thời điểm thích hợp kết quả. dân chủ đề cử. thăm dò 
dự luận, dân chủ thảo luận. Nếu đa số quân chúng không tán 


79 


thành thì không bồ nhiệm. 

b- Mở rồng chế độ thông báo trước khi bổ nhiệm cán bộ lãnh 
đạo đăng. chính quyền. Trong vòng 3 đến 5 năm, tuyển chọn bỗ 
nhiệm cán bộ từ cấp phòng địa phương (ngoại trừ một số Cương 
vị đặc biệL) trở xuông cân thực hiện rộng rãi việc niêm yết thông 
báo trước khi bỗ nhiệm. Trên cơ sở tông kết kinh nghiệm thực 
tiên sẽ từng bước chuẩn hóa việc cải cách này. 

c- Mở rộng việc công khai tuyên chọn cán bộ lãnh đạo đảng, 
chính quyền. Từng bước nâng cao VIỆC SO sánh cán bộ mới được 
tuyển chọn với các cần bộ cùng cấp. Chuẩn hóa trình tự, cải tiền 
phương pháp, hạ giá thành. Đẩy nhanh việc xây dựng thống nhất 
kho đề thi. hoàn thiện các biện pháp đồng bộ trong công tác 
tuyển chọn công khai. Thực hiện chuẩn hóa, chế độ hóa công tác 
công khai tuyển chọn cán bộ lãnh đạo đảng, chính quyền. 

d- Kiện toàn chế độ bầu cử cán bộ lãnh đạo đẳng, chính 
quyền. Xử lý đúng đắn mối quan hệ tăng cường vai trò lãnh đạo 
của Đẳng với phát huy dân chủ và làm việc theo đúng pháp luật. 
Cải tiến công tác bầu cử trong Đại hội Đẳng và Hội. đồng nhần 
dân. Tích cực tìm kiếm phương pháp kiên trì nguyên tắc đẳng 
quản lý cán bộ, phương thức phát huy dân chủ trong điều kiện 
bầu cử có chênh lệch. Bảo vệ quyên lợi và nhiệt tình của đại 
biêu tham gia bầu cử, nâng cao năng lực và trình độ đại biểu 
tham dự. Tông kết và phỏ biến: rộng rãi kinh nghiệm thành công 
mở rộng dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác hầu cử. 

e- Thực hiện chế độ nhiệm kỳ chức vụ đối với cán hộ lãnh 
đạo đẳng và chính quyền. Trên cơ sở chấp hành nghiêm chính 
"Điều lệ của Đẳng Cộng sản Trung Quốc" và những quy định 
của luật pháp có liên quan đề hoàn thiện chế độ nhiệm kỳ đối 
với cán bộ được tuyển chọn bổ nhiệm. Cán bộ lãnh đạo đẳng. 
chính quyền và các cơ cấu công tác theo chế độ ủy nhiệm từ cấp 
huyện trở lên cũng phải từng bước thực hiện chế độ nhiệm kỳ. 

f- Thực hiện chế độ thử thách trước khi bồ nhiệm chính thức 
đối với cán bộ lãnh đạo đảng. chính quyền. Đối với cán bộ lãnh 


80 


đạo mới được đề bạt giữ các chức vụ đẳng và chính quyền phải 
từng bước thực hiện chế độ thời kỳ thử thách. Hết thời kỳ thử 
thách. nếu đạt yêu cầu qua sát hạch, sẽ được bổ nhiệm chính 
thức, nêu không đạt yêu cầu thì sẽ hãi miễn chức vụ được giao 
trong thời kỳ thử thách. 

#- Thực hiện chế độ từ chức đối với cán bộ lãnh đạo đảng. 
khinh quyền. Quy định các biện pháp thực thị, xây đựng và hoàn 
thiện chế độ từ chức tự nguyện, từ chức theo lệnh. từ chức nhận 
khuyết điểm. Kiên trì thực hiện chế độ hưu trí. Hoàn thiện các 
biện pháp bảo đảm đãi ngộ và quản lý. phục vụ về chính trị và 
đời sống đối với cần bệ hưu trí. 

h- Hoàn thiện một bước các chế độ và biện pháp điều chỉnh 

các chức vụ không tưỡng xứng và các chức vụ không hoàn 
thành. Quy định và chỉ tiết hóa tiêu chuẩn. trình tự có liên quan, 
đây nhanh tiến độ điều chỉnh những cán bộ có chức vụ không 
tương xứng hoặc không hoàn thành. Đối với những cắn hộ không 
tương xứng hoặc không "hoàn thành chức trách hoặc kém hắn so 
với tiêu chuẩn sẽ bãi miễn hoặc giáng chức, có thể thực hiện chế 
độ chờ, hoặc thay đổi không làm cán bộ lãnh đạo để nghỉ việc 
chuyển sang học tập, rời khỏi chức vụ. hoặc các biện pháp điều 
chỉnh, bổ trí. lại công tác. Nghiên cứu đề ra các chính sách có 
liên quan, nỗ lực tìm kiếm các kênh khác nhau để dùng người 
đúng sở trường, tài năng, đúng. việc. 

I- Căn cứ vào những đặc điềm khác nhau của các loại cần bộ 

xây dựng và hoàn thiện các chế độ bồi dưỡng, tuyển chọn cán bộ 
nữ. cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ ngoài đảng. 

k- Sửa đổi ' Những quy định tạm thời đối với công tác tuyển 
chọn bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo đẳng. chính quyền” , soạn thảo 
luật pháp đồng bộ và nguyên tắc thực thi chí tiêt, từng bước hình 
thành hệ thống pháp luật quản lý cần bộ lãnh đạo đảng, chính 
quyền. 

3- Hoàn thiện chế độ sắt hạch cán bộ lãnh đạo đẳng, chính 
quyền 


81 


Xây dựng và kiện toàn chế độ sát hạch định kỳ đối với cần bộ 
lãnh đạo đẳng và chính quyền. Trên cơ sở xây dựng chế độc trách 
nhiệm nhiệm kỳ của các ban lãnh đạo đẳng, chính quyền và 
những quy định trách nhiệm chức trách của các cần bộ đảng, 
chính quyên, nghiên cứu đề xuất hệ thông chị tiêu sắt hạch lấy 
thành tích thực tê làm nội dung chủ yêu. Xây dựng các chế độ tố 
giác, thấm tra, phản bác kết quả sát hạch. Cải tiến phương pháp 
sát hạch, đây nhanh việc vận dụng kết quả sát hạcb. Nghiên cứu 
đối sách đề phòng cán bộ sắt hạch không chân thực. Mở rộng 
các kênh sát hạch. lắng nghe ý kiến rộng rãi, không những tìm 
hiệu tình hình cán bộ mà còn phải tìm hiệu những tình hình có 
liên quan đến tư tưởng, sinh hoạt, quan hệ xã hội của cán bộ. Coi 
trọng những điều. được biết qua kiểm tra về con người. Đối với 
những vấn đề quần chúng phản. ánh nhiều, tình huống phức tạp 
hoặc ý kiến bất đồng ' sâu sắc, cần phải đi sâu nghiên cứu riêng. 
Căn cứ vào thực tế để làm thử việc dự báo sát hạch. Tìm kiếm 
những tiều chuẩn đánh giá và phương pháp sát hạch. 

4- Thúc đầy công tác giao lưu cán bộ đang, chính quyền 

Các địa phương, các ngành cần kết hợp thực tế, quy định 
những biện phấp cụ thể, từng bước chuẩn hóa và chế độ hóa việc 
giao lưu có tính rèn luyện, giao lưu hết nhiệm kỳ chức trách. Đối 
với những cần bộ lãnh đạo có cương vị công tác cao cần thực 
hiện giao lưu với các khu vực, các ngành. 

Từng bước kiện toàn các cơ chế khuyến khích và bảo đảm 
giao lưu cán bộ lãnh đạo đẳng, chính quyên. Kết hợp giao lưu và 
bôi dưỡng, hình thành phương hướng chính sách đúng đăn, đưa 
cán bộ về giao lưu ở những vùng khó khăn hoặc Vị trí gian khổ. 
Giải quyết thỏa đáng những vận đề thực tế trong công tác giao 
lưu, hoàn thiện các chính sách đồng bộ. Giữ nghiêm kỷ luật giao 
lưu cần bộ. 

Phối hợp với chiến lược khai thác phát triển miền Tây, từng 
bước mở rộng giao lưu cán bộ Đông - Tây. Soạn thảo và thực thị 
quy hoạch giao lưu cắn bộ cùng với chiến lược khai thác phát 


82 


triển miền Tây, có kế hoạch đưa cần bộ miền Tây về rèn luyện ở 
trung ương, trong các cơ quan nhà nước và những cơ sở kinh tế 
phát triển ở miền Đông. 

"- Tăng cường giám sắt công tác cán bộ lãnh đạo và tuyên 
chọn, bồ nhiệm cần hộ lãnh đạo đẳng, chính quyền. 

Xây dựng và hoàn thiện chế độ nói chuyện với cán bộ, chế độ 
huấn thị cán bộ, chế độ phúc đáp. chế độ cân bộ báo cáo những 
Sự việc quan trọng của cá nhân, chế độ kiểm tra liêm chính, chế 
độ kê khai thâm tra kinh tế cán bộ khi nhậm chức và. cả chế độ 
hội nghị liên tịch giữa ngành tổ chức với các ngành kiểm tra - kỷ 
luật, kiểm sắt. Tăng Cường, sự giám sát của đẳng ủy cấp trên với 
cần bộ lãnh đạo cấp đưới. Xây dựng chế độ kiểm tra trong nội bộ 
các ban lãnh đạo, cải tiễn và hoàn thiện chế độ sinh hoạt đân chủ 
của cán bộ lãnh đạo. Mở rộng các kênh giám sát, tích cực ủng hộ 
công tác đánh giá giám sắt của các đại biểu Hội đồng nhân dân, 
đại biểu Hiệp thương chính trị và sự giám sát của quần chúng 
nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng. Nghiên cứu soạn thảo 

các quy định và chế độ có liên quan, xác định rõ quyền lợi, trách 
nhiệm của các chủ thể giám sắt, chuân hóa các hành vi giám sát, 
thực hiện giám sát theo luật pháp. 

Tăng cường giám sắt công tác tuyên chọn, bổ nhiệm cán bộ 
lãnh đạo đẳng, chính quyên. Nghiêm chỉnh quán triệt đồng thời 
tăng cường giám sất đôn đốc thực hiện "Điều lệ tạm thời COHE 
tác tuyên chọn. bồ nhiệm cán bộ lãnh đạo đẳng, chính quyên”. 
Làm thử chế độ chuyên viên thị sát lưu động phát hiện những vụ 
việc vị phạm quy định và pháp luật về cân bộ - nhân sự. Xây 
dựng chế độ trách nhiệm công tác tuyển chọn, bồ nhiệm cán bộ, 
tìm kiếm chế độ truy cứu trách nhiệm đối với phững việc làm sai 
trái trong công tác cán bộ - nhân sự. Quy định rõ ràng những chủ 
thể trách nhiệm nội dung trách nhiệm trong các khâu đề cử, khảo 

sát, quyết định tuyển chọn, hỗ nhiệm. Truy cứu trách nhiệm đối 
với những hành vi sai trải trong việc tuyển chọn. bổ nhiệm cán 
bộ theo đúng kỷ luật và pháp luật. 


83 


- Hoàn thiện một bước chế độ nhân viên công vụ nhà nước 
và tấn phán, kiểm sắt viên 

Tng cường giấm sát, kiểm tra tình hình chấp hành "Điều lệ 
tạm thời đối với nhân viên công vụ nhà nước”, "Luật thâm phán 
nước CHND Trung Hoa”, "Luật kiếm sát viên nước CHND 
Trung Iloa", chấn chỉnh những hiện tượng có luật không chấp 
hành. chấp hành luật không nghiêm. Khân trương soạn thảo 
"Luật nhân viên công vụ nhà nước", "Luật cơ cấu và biên chế 
nhà nước”. từng bước kiện toàn hệ thống pháp luật về quản lý 
cần bộ - nhân sự cơ quan nhà nước. 

Kiền trì và hoàn thiện chế độ thi tuyên cân bộ cơ quan đẳng, 
chính quyền, cải tiến phương pháp thi tuyển, Tích cực mở rộng 
cạnh tranh các vị trí công tác: trong các cơ quan đảng, chính 
quyền nếu thiểu các chức vụ lãnh đạo trung gian, có thể vận 
dụng phương thức cạnh tranh chức vụ để tuyển chọn, bố nhiệm. 
Đối với các chức vụ lãnh đạo một số bộ phận có thể thử nghiệm 
phương pháp chiêu tuyển. Đối với các chức vụ có tính kỹ thuật, 
tính thao tác, tính hỗ trợ sẽ thử nghiệm chế độ chiêu tuyển, 
Nghiêm chính chấp hành chế độ thưởng, hạ chức, từ chức, thực 
hiện chế độ dùng tôt, loại xấu. 

Căn cứ đặc điểm chức vụ của các cơ quan đảng, chính quyền 
để quy định những biện pháp phân loại quản lý. Theo biên chế 

và số lượng chức vụ hợp lý đề quy định các chức vụ, tiêu chuẩn 
hóa công tác quản lý các chức vụ. Cải tiến công tắc sát hạch 
hàng năm, vận dụng phương pháp phân tích kết hợp định tính, 
định lượng, khách quan, công bằng để đánh giá nhân viên công 
tÁC, đồng thời vận dụng kết quả sát hạch đề khen thưởng và nâng 
cấp cho các nhân viên công tác. Đây nhanh quá trình luân 
chuyên Cương Vị cần bộ trong các cơ quan đảng, chính quyền. 

7- Cải tiến và hoàn thiện chế độ hồi dưỡng, huấn luyện cán bộ 

Hoàn thiện chế độ cán bộ đi học thoát ly, học tại chức, học ở 
các trung tâm. Xây dựng chế độ sắt hạch kiểm tra học tập lý luận 
của cần bộ lãnh đạo. Tổ chức tốt các lớp chuyên tu.bỗồi dưỡng và 


84 


nghiên cứu chuyên đẻ cho cán bộ lãnh đạo các cấp: cải tiến việc 
dạy và học ở các trường đảng, học viện hành chính, nâng cao 
chất lượng các lớp học. Có kế hoạch tuyển chọn đưa cắn bộ 
trung niên, thanh niên ra nước ngoài bồi dưỡng và vào học 
chuyên tu ở các viện, trường cao đẳng, bồi dưỡng nhân tài đự bị. 

Trên cơ sở nắm vững việc bồi dưỡng huấn luyện trước khi bồ 
nhiệm và bôi dưỡng huẫn luyện thoát ly công tác đề triển khai 
các hình thức bồi dưỡng huấn luyện khác. Xây dựng kho tư liệu 
bồi dưỡng huấn luyện và sát hạch. Tăng cường công tác bồi 
dưỡng huấn luyện có tính trọng điểm, thực tiễn, chú trọng nâng 
cao tố chất và năng lực của nhân viên công tác trong các cơ quan 
đẳng, chính quyền. 

8- Tìm kiếm chế độ tiền lương và phúc lợi phù hợp đặc điểm 
của các cơ quan đẳng, chính quyền. 

Căn cứ trình độ phát triển kính tế quốc dân và biến động chỉ 
SỐ giá cả tiêu dùng đời sống xã hội. nâng cao tương ứng tiền 
lương của nhân viên công tác trong các cơ quan Đảng, chính 
quyền. xây dựng cơ chế tăng trưởng linh hoạt. Tăng cường quản 
lý vĩ mô phân phối tiền lương, bảo đảm các chế độ đến tay cán 
bộ nghỉ hưu, đề phòng sự chênh lệch quá lớn về tiền lương giữa 
các khu vực và các ngành. 

Tìm kiếm và hoàn thiện phương pháp phân phối tiền lương 
phù hợp đặc điểm các cơ quan đẳng, chính quyên. Cải thiện cơ 
câu tiên lương. Phát huy vai trò khuyến khích phân phối tiền 
lương, 

Kết hợp cải cách chế độ quản lý hậu cần cơ quan với cải cách 
chế độ nhà ở, dưỡng lão, y tế, bảo hiểm, từng bước tiền tệ hóa, 
tiền lương hóa các khoản phúc lợi xã hội. Đây nhanh việc xây 
dựng chế độ y tế, dưỡng lão, bảo hiểm của nhân viên công tác 
trong các cơ quan. 

HII- Cải cách chế độ nhân sự doanh nghiệp nhà nước 

I- Trọng điểm và yêu cầu cơ bản của cải cách chế độ nhân sự 
doanh nghiệp nhà nước. 


85 


Di sâu cải cách chế độ nhân sự doanh nghiệp nhà nước đề 
thiết lập kiện toàn cơ chế tuyển chọn sử dụng cán bộ. Lấy việc 
khích lệ. giấm sát người lãnh đạo cho thích hợp với đặc điểm 
đoanh nghiệp làm trọng điểm; kết hợp tổ chức sát hạch với việc 
giới thiệu họ đi vào cơ chế thị trường và tuyển chọn công khai 
trong xã hội: kết hợp nguyên tắc đảng quản lý cần bộ với hội 
đồng quản trị để lựa chọn người quản lý kinh doanh theo pháp 
luật cũng như quyền sử dụng người theo pháp luật:hoàn thiện cơ 
chế. kiện toàn chế độ, cải tiến phương pháp, thiết lập chế độ 
quản lý người lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước thích hợp với cơ 
chế kinh tế thị tr ường Xã hội chủ nghĩa và chế độ doanh nghiệp 
hiện đại. Đi sâu cải cách chế độ nhân sự nội bộ doanh nghiệp 
nhà nước. hình thành cơ chế tuyên người, dùng người linh hoạt 

và có hiệu quả. 
- Hoàn thiện cơ chế quản lý người lãnh đạo doanh nghiệp 
nhà nước. 

Trung ương và đẳng ủy địa phương cần Lăng cường quản lý 
đội ngũ lãnh đạo của doanh nghiệp chủ chết quan trọng có liên 
quan tới an ninh quốc gia và huyết mạch kinh tế quốc dân, định 
ra biện pháp cụ thể. Người lãnh đạo cơ cấu đầu tư được chính 
phủ các cấp trao quyền (bao gồm doanh nghiệp lớn, tập đoàn 
doanh nghiệp, công ty kinh doanh vốn „công ty khống chế cổ 
phản và cập dưới tương ứng), về nguyên tắc do chính phủ cấp 
nào trao quyền thì đảng Ủy. cấp đó quản lý. Người lãnh đạo 
doanh nghiệp thuộc cơ cấu đầu tư được chính phú trao quyền do 
cơ cấu đầu tư quản lý. Xác định rõ chức trách quản lý đội ngũ 
lãnh đạo và người lãnh đạo doanh nghiệp, sẽ trãnh được một đội 
ngũ lãnh đạo do nhiều đầu mỗi quản lý. 

Xóa bỏ phân cấp hành chính doanh nghiệp nhà nước và người 
lãnh dạo doanh nghiệp. nghiên cứu đưa ra biện phấp tương xứng 
đề người lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước được hưởng ưu đãi là 
rất quan trọng. 

3- Cải tiến phương thức tuyển chọn sử dụng người lãnh đạo 


86 


doanh nghiệp nhà nước, 

Thực hiện chế độ ủy nhiệm đại diện quyền sở hữu tài sản và 
chế độ giám đốc công ty tuyên người. Đại diện quyền SỞ hữu tài 
sản của các cơ cấu đầu tư do chính phủ các cấp trao quyền và 
các doanh nghiệp trực thuộc đo chính phủ và cơ cấu đầu tư bổ 
nhiệm, theo pháp luật và quy định có liên quan thì giấm đốc là 
do hội đồng quản trị tuyển dụng, 

Thông qua nhiều phương thức như tổ chức giới thiệu, công 
khai tuyến chọn, bầu cử dân chủ, cạnh tranh... tuyên chọn người 
lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, tuyển dụng người tốt. Hoàn 
thiện hơn nữa chế độ bầu cử người PÙI trách tô chức đẳng và tổ 
chức công đoàn đoanh nghiệp theo "Điều lệ Đảng Cộng sản 
Trung Quốc" và "Luật công đoàn nước Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa". - 

Nhanh chóng gây dựng thị trường nhân tài những người quản 
lý kinh doanh doanh nghiệp. Từng bước thiết lập cơ cầu trung 
gian như Trung tâm đánh giá giới thiệu nhân tài quản lý kinh 
doanh doanh nghiệp. Bộ phận tổ chức, nhân sự cần tăng cường 
chỉ đạo đối với cơ cấu đánh giá giới thiệu nhân tài. phát huy vai 
trò quan trọng của cơ cấu giới thiệu đánh g giá nhân tài trong phân 
phối nguồn nhân lực doanh nghiệp nhà nước, 

4- Hoàn thiện biện pháp sát hạch người lãnh đạo doanh 
nghiệp nhà nước 

Thực hiện sát hạch hàng năm và sát hạch nhiệm kỳ đối với 
người lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước. Căn cứ vào đặc điểm 
chức trách của cương vị công tác xác định chỉ tiêu và tiêu chuẩn 

sát hạch, trọng điểm sát hạch thành tích nghiệp vụ kinh doanh và 

thành tích công tác thực tế. Cải tiến biện pháp sát hạch. nghiên 
cứu đưa ra hệ thống chỉ tiêu đánh giá sát hạch thành tích nghiệp 
vụ của người lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, từng bước mở 
rộng trong doanh nghiệp nhà nước. Lập hồ sơ thành tích nghiệp 
vụ của người lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước. 

5- Kiện toàn cơ chế khích lệ người lãnh đạo doanh nghiệp nhà 


87 


nước 

Nghiên cứu đưa ra biện pháp cụ thể gắn chặt thu nhập của 
những người quản lý kinh doanh với thành tích nghiệp vụ kinh 
doanh của doanh nghiệp. 

Thưởng băng vật chất và tỉnh thần đối với người. lãnh đạo có 
thành tích kinh doanh và thành tích công tác thực tế nỗi trội, có 
đồng góp quan trọng cho doanh nghiệp phát. triển. 

Tìm hiểu phương thức phân phối như chế độ lương theo năm, 
theo giá trị cô phiếu thực có trong tay. Lựa chọn doanh nghiệp 
có đủ điều kiện thực hành thí điểm tr ước, có được kinh nghiệm 
rồi sẽ mở rộng. Bộ phận có liên quan đến cần tăng cường chỉ đạo 
và giám sắt đổi với việc thực hiện cải cách phương thức phân 
phối như chế độ lương theo năm và theo giá trị cô phiêu thực có 
trong tay. 

6- Tăng cường cơ chế ràng buộc giám sát người lãnh đạo 
doanh nghiệp nhà nước 

Tăng cường giám sát của tỔ chức đảng và giám sát dân chủ 
của công nhân. Kiên trì và hoàn thiện chế độ như dân chủ nhận 
xết người lãnh đạo doanh nghiệp và công khai công việc phân 
Xưởng. 

Theo “Luật công ty nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa” và 
"Điều lệ tạm thời của hội đồng giảm sát doanh nghiệp nhà nước” 
thiết lập kiện toàn hội đồng g giám sát, thực thí chức quyền theo 
pháp luật. Thực hiện chế độ cắt cử giám sắt tài vụ. Thiết lập chế 
độ truy cứu sai lầm trong quyết sách quan trọng của doanh 
nghiệp nhà nước. Thực hiện chế độ trách nhiệm kinh doanh đối 
với vốn nhà nước và kiểm tra trách nhiệm kinh tế nhiệm kỷ của 
người lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước. Tất cả những tốn thất 
lớn của doanh nghiệp do người lãnh đạo doanh nghiệp không 
làm tròn chức trách gây ra, cân truy cứu trách nhiệm của họ theo 
pháp luật. đồng thời không được tiếp tục giữ hoặc thay đổi chức 
vụ lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước. 

7 - Kiện toàn chế độ đào tạo bồi dưỡng người lãnh đạo doanh 


88 


nghiệp nhà nước 

Cần đưa ra quy hoạch giáo đục đào tạo người lãnh đạo doanh 
nghiệp nhà nước, cải tiến nội dung và biện pháp đào tạo, nâng 
cao chất lượng đào tạo. Tăng cường việc quản lý công tác đào 
tạo người lãnh đạo doanh nghiệp, xác định rõ chức trấch nhiệm 
vụ của bộ phận quản lý đào tạo, tránh nhiều đầu mối đào tạo. 
Tăng cường xây dựng cơ sở đào tạo. hình thành mạng lưới đào 
tạo khoa học. Thiết lập chế độ bồi đưỡng nhân tài lãnh đạo kế 
cận doanh nghiệp nhà nước quan trọng. Thực hiện quản lý theo 
hướng đào tạo nhân tài kế cận. 

8- Hoàn thiện cơ chế sử dụng người trong nội bộ doanh 
nghiệp nhà nước 

Đi sâu cải cách chế độ nhân sự nội bộ doanh nghiệp nhà nước, 
thực hiện doanh nghiệp có quyền tự chủ sử dụng người. Hoàn 
thiện chế độ hợp đồng lao động. Thực hiện toàn diện chế độ 
quản lý nhân viên và sử dụng nhân viền kỹ thuật chuyên nghiệp. 
Cải cách chế độ phân phối. làm nhiều hưởng nhiều theo thành 
tích công tác và công hiển, thay đổi chức vụ phải thay đôi mức 
lương. Tăng cường giáo dục đảo tạo, nàng cao toàn diện tố chất 
công nhân. Nghiên cứu đưa ra biện pháp cụ thể,thu hút nhân tài 
ưu tú các loại vào làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước. 

IV- Cải cách chế độ nhân sự đơn vị sự nghiệp. 

1- Trọng điểm và yêu cầu cơ bản của cải cách chế độ nhân sự 
đơn vị sự nghiệp. 

Xoay quanh thực hiện chiến lược giáo dục khoa học kỹ thuật 
chấn hưng đất nước, thích ứng yêu cầu cải cách cơ chế quản lý 
đơn vị sự nghiệp, lẫy thực hiện chế độ tuyên dụng và chế độ 
quản lý chức vụ làm trọng điểm, từng bước thiết lập chế độ quản 
lý nhân sự thích ứng với các đặc điểm đơn vị sự nghiệp thuộc 
các loại hình khác nhau, hình thành cơ chế dùng người có lợi cho 
sự trưởng thành và phát huy vai tFỒ nhần tài ưu tú và cơ chế phân 
phối trọng thành tích thực tế trong công hiển. xây dựng đội ngũ 

cán bộ khoa học kỹ thuật tố chất cao. 


89 


2- Thực hiện chế độ tuyến dụng 

Xóa bỏ chế độ làm cán bộ chung thân tồn tại trong thực tế 
hiện nay của đơn vị sự nghiệp, thực hiện toàn điện chế độ tuyển 
dụng. Đơn vị và nhân viên theo quy định pháp luật có liên quan 
của nhà nước ký kết hợp đồng tuyên dụng trên cơ sở bình đăng 
tự nguyện, thương lượng nhất trí, xác định rõ trách nhiệm nghĩa 
vụ và quyền lợi của hai bên. Đưa ra "điều lệ chế độ tuyên dụng 
đơn vị sự nghiệp”. Bảo đảm thực hiện quyền sử dụng người của 
đơn vị và quyền chọn việc của nhân viên, bảo vệ quyên lợi hợp 
pháp của hai bên đơn vị và nhân viên. Sắp xếp hợp lý nhân viên 
chưa sử dụng. 

4- Thiết lập và thực hiện chế độ quản lý chức vụ 

Đối với người lãnh đạo đơn vị sự nghiệp thuộc các loại hình 
khác nhau. trong các trường hợp khác nhau lựa chọn thực hiện 
tuyển dụng, chọn dùng, ủy quyền và sát hạch. Đưa cơ chế cạnh 
tranh vào trong tuyẾn. chọn sử dụng người lãnh đạo đơn vị sự 
nghiệp. Thiết lập kiện toàn chế độ trách nhiệm, mục tiêu nhiệm 
kỳ của người lãnh đạo đơn vị sự nghiệp, tăng cường sắt bạch tình 
hình hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ. 

Bồ trí hợp lý cương vị kỹ thuật chuyền nghiệp, xác định rõ 
trách nhiệm, chức vụ, điều «kiện nhậm chức và thời hạn tuyển 
dụng, thí đua lựa chọn tuyển dụng người tốt. Từng bước thực 
hiện thống nhất tuyển dụng chức vụ kỹ thuật chuyên nghiệp với 
tuyển dụng cương vị công tác. Đối với cương vị công tác kỹ 
thuật chuyên nghiệp như giáo viên, thầy thuốc thực hiện chế độ 
quản lý đăng ký hành nghê. Thiết lập cơ chế đánh giá xã hội hóa 
công khai, công bằng. công minh theo sự chỉ đạo và quản lý vĩ 
mô của chính phủ. Lấy chức trách cương vị công tác và hợp 
đồng tuyến dụng làm căn cứ, thiết lập hệ thống chỉ tiêu sát hạch 
thích hợp với đặc điểm công tác kỹ thuật chuyên nghiệp và đặc 
điểm cương vì công tác khác nhau. 

Thực hiện chế độ công chức đối với người quản lý đơn vị sự 
nghiệp. Đưa ra điều lệ công chức, quy phạm tuyển dụng và quản 


90 


lý công chức. 

4- Cải cách chế độ phân phối thu nhập của đơn vị sự nghiệp 

Căn cứ nguyên tắc "ưu tiên hiệu suất, công minh liêm chính" 
thực hiện biện pháp phân phối, định mức thà lao theo cương vị 
công tác, theo nhiệm vụ. theo thành tích công tác, gắn chặt thu 
nhập tiền công của nhân viên với chức trách cương vị công tác, 
thành tích công tác, thực tế cống hiến cũng như hiệu quả kinh tế 
và hiệu ích xã hội phát sinh trong quá trình chuyền hóa thành 
quả công tác. Tích cực tiến hành thí điểm phân phối theo yếu tố 
sản xuất như theo kỹ thuật, quản lý... Tích cực tông kết kinh 
nghiệm, từng bước hình thành cơ chế phân "phối khuyến khích 
trọng hiệu quả, trọng: cống hiến, nghiêng về nhân tài ưu tú và 
cương vị công tác chủ chốt. 

3- Xây đội ngũ nhân tài kỹ thuật chuyên nghiệp tô chất cao 

Tập trung bồi dưỡng nhân tài kỹ thuật chuyên nghiệp các loại 
thích ứng với nhu cầu kinh tế tri thức, xu thế phát triển cách 
mạng khoa học kỹ thuật mới và xây dựng hiện đại hóa của Trung 
Quốc, nâng cao tố chất tông thể, hợp lý hóa cơ cầu đội ngũ. Lấy 
bồi dưỡng nhân tài ưu tú kiệt xuât. nhân tài kỹ thuật cao mới, 
nhân tài trẻ tuôi sáng tạo làm trọng điểm, tăng đầu tư bồi dưỡng 
nhân tài, thúc đây đa nguyên hóa và thị trường hóa chủ thể đầu 
tư bồi đường nhân tài. Lấy nâng cao tố chất nghiệp vụ và khả 
năng sáng tạo mới làm mục đích chủ yếu thực hiện toàn điện chế 
độ giáo dục tiếp theo nhân tài kỹ thuật chuyên nghiệp. Hoàn 
thiện chế độ khen thưởng nhân tài chuyên nghiệp. Tập trung phát 
triển và quy phạm thị trường nhân tài. xây dựng mạng lưới thông 
tin nhân tài trong cả nước, từng bước thực hiện xã hội hóa phân 
phối, bố trí nguôn nhân tài. Áp dụng biện pháp có hiệu quả, thu 
hút lưu học sinh và người Ở nước ngoài về nước hoặc phục vụ 
cho đất nước. Đưa ra chế độ ưu đãi, đồng thời với ồn định đội 
ngũ nhãn tài hiện có của miền Tây, khuyến khích và thu hút 
nhân tài các loại chuyền dời về miễn Tây một cách hợp lý. 

V- Tăng cường lãnh đạo đối với cải cách chế độ cán bộ 


91 


nhần sự 

I- Tăng cường lĩnh đạo, thực hiện trách nhiệm 

Đăng ủy, chính phủ các cấp cần tăng cường lãnh đạo đối với 
cải cách chế độ cán hộ nhân sự. Bộ phận tõ chức, nhãn sự các 
cấp phải thiết thực thực hiện chức trách, tăng cường chỉ đạo vì 
mô đối với cải cách chế độ cán bộ nhân sự. bộ phận tô chức cần 
làm tốt công tác đi đầu và phối hợp. Các bộ phận hữu quan cần 

căn cứ vào chức năng. của mình, phát huy đây đủ vai trò, hình 

thành hợp lực thúc tiến cải cách chế độ cán bộ nhân sự. Các 
vùng các cơ quan phải theo yêu cầu của đề cương này, kết hợp 
thực tế, đưa ra phương â an thực thi theo từng giai đoạn, thúc tiên 
cải cách chế độ cán bộ nhân sự có kế hoạch và từng bước. 

2- Tăng cường phân loại chỉ đạo đối với cải cách 

Đối với các biện pháp cải cách đã được đưa ra, phải tích cực 
quán triệt chấp hành, đồng thời tăng cường giám sát kiểm tra. 
Thông qua thử nghiệm và kinh nghiệm thực hiện đã thành thục, 
phải kịp thời tăng cường quy phạm, hình thành chế độ; chưa có 
kinh nghiệm phải có nhu cầu tìm hiểu, phải tôn trọng tỉnh thần 
sáng Lạo của cơ SỞ và quần chúng, khuyến khích mạnh dạn thử 
nghiệm và tìm hiểu: kịp thời tông kết và mở rộng kinh nghiệm 
tốt của các nơi, phát huy vai trò nhân rộng điển hình. Tích cực 
nghiên cứu, giải quyết tình huống và vẫn đề mới gặp phải trong 
cải cách, dưa ra đối sách và biện pháp, thúc đây cải cách không 
ngưng phát triển theo chiều sâu. 

3- Tạo điều kiện xã hội tốt cho đi sâu cải cách chế độ cán bộ - 
nhân sự 

Tăng cường tuyên truyền dự luận cải cách chế độ cán bộ - 
nhân sự, tạo môi trường dư luận xã hội tốt thúc đầy cải cách. 
Giải quyết tốt quan hệ cải cách, phát triển và ồn định, phát uy 
vai trò tô chức đẳng các cấp, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, 
dẫn dắt cán bộ, quần chúng tích cực ủng hộ và tham gia cải cách. 
phối hợp thống nhất, làm. tốt cải cách đồng bộ, giải quyết thỏa 
đáng những vấn đề thực tế gặp phải trong đi sâu cải cách chế độ 


92 


cán bộ - nhân sự, bảo đảm quán triệt thực hiện các biện pháp cải 
cách. 


* * 


* 


Theo báo chí Hồng công, tại hội nghị Bắc Đới Hà vừa qua, 
các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã thảo luận ba vấn đề quan trọng: 
lý luận, nhân sự và ngoại giao. 

Về vấn đề lý luận: Tập trung thảo luận thuyết " “Ba đại diện” 
của Chủ tịch Giang Trạch Dân. Các đại biểu cho răng rhời đại đã 
thay đối, không thê mang mãi quan niệm về vẫn đề đấu tranh 
giai cấp để đón nhận thách thức toàn cầu hóa kinh tế. "Ba đại 
điện” do Giang Trạch Dân đề xuất đầu năm ngoái và được chính 
thức công bố trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đẳng 1⁄7 
năm nay. 

Tuy nhiên một số cán bộ ]ão thành đã lui về tuyến hai đã bày 
tỏ ý kiến bất đồng đối với thuyết "Ba đại diện” này. Từ ngày 
13/8 đến nay tờ “Quang Minh” nhật báo xuất bản tại Trung Quốc 
đăng liên tục các bài viết về thuyết "Ba đại diện” trong chuyên 
mục "Tiếng. nói của các lão đồng chí", trong đó bao gồm nguyên 
phó bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Triệu Nghị Mẫn, 
nguyên chính ủy Học viện khoa học quân sự, thượng tướng 
Vương Thành Hắn, nguyên phó bí thư Ủy ban cố vấn Hách 
Thịnh Kỳ. 

có thể nói rằng trong l2 năm chủ trì công việc, Chủ tịch 
Giang Trạch Dân đã đề Cập tới nhiều vấn đề bao gồm quân sự, 
ngoại giao, chính sách đối với Đài Loan và thống nhất tô quốc, 
bôi dưỡng cán bộ trẻ, liêm chính chống tham nhũng, mặt trận 
thông nhất, vấn đề dân tộc, kỹ thuật tin học, cải cách doanh 
nghiệp. kinh tế thị trường. thách thức của toàn cầu hóa kinh tẾ, 
đây sẽ là những kinh nghiệm qúy báu của Trung Quốc để xử lý 
các công việc thực tế trong tương lai. 

Lý luận của Giang Trạch Dân trên thực tế cũng là lý luận của 
tập thể lãnh đạo thế hệ thứ 3 do Giang làm nòng côt. Sau Đại hội 


93 


l6. lý luận này sẽ được tiếp tục thi hành. Có thẻ nói rằng trước 
đây Trung Quốc có tư tưởng Mao Trạch Đông. sau đó là lý. luận 
Đặng Tiểu Bình. nay các nhân sĩ Bắc Kinh cho rằng có thể gỌI 
thuyết "Ba đại điện” là “học thuyết Giang Trạch Dân". 

Đã có nhiều tiếng nói phê phân bài phát biểu của Giang Trạch 
Dân. đặc biệt là việc cho phép chủ tư bản gia „nhập đẳng, thạm 
chí đòi Giang Trạch Dân thu hồi bài phát biểu và kiểm điểm 
se toàn đảng. Một nhà kinh tế học giầu tên cho rằng Giang có 

4 sai làm khi công bố bài phát biểu nói trên: Một là thu hút các 
chủ doanh nghiệp gia nhập đẳng sẽ làm thay đổi tính chất của 
đẳng, khiến đẳng cộng sản chuyên biến thành đẳng đân chú: hai 
là công khai tuyên bố mục tiêu của chủ nghĩa cộng sản là xa vời, 
giải đoạn hiện nay không nên nói quá chỉ tiêt về chủ nghĩa cộng 
sản, chứng tỏ muốn đẳng viên từ bỏ mục tiều chủ nghĩa cộng sản 
của mình: ba là mượn bàn tay kinh tế thị trường, nhưng thực chất 
là thí hành chủ nghĩa tư bản toàn diện, mở rộng chênh lệch giầu 
nghèo, làm cho đông đảo quần chúng công nông dân rơi vào 
cảnh khó khăn nghèo khổ mới: bốn là thị hành chính sách nhân 
thượng tập đoàn tư bản quốc tế đứng đầu là Mỹ, khiến lợi ích 
quốc gia của Trung Quốc bị tốn thất. 

Các đẳng viên lão thành như Đặng Lực Quân, Lâm Mặc Hàm, 
Viên Mộc đã chỉ trích và bày tổ bất mãn đối với bài phát của 
Giang Trạch Dân, chỉ rõ bài phát biểu của Giang là sai lầm, là 
thay đổi tính chất của đẳng cộng sản, cho rằng Cang Trạch Dân 
là Gorbachov của Trung Quốc, cho rằng trong Đảng Công sản 
Trung Quốc đã xuất hiện Lý Đăng Huy. 

Trước những phần ứng gay gắt trong và ngoài đảng, Giang 
Trạch Dân đã chỉ thị kiên quyết không cho phép những người 
phản đối bài phát biểu ng gày 1/7 của Giang vào trung ương đẳng 
tại Đại hội l6 Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

Về nhân sự, theo yêu cầu của trung ương, bạn chấp hành 
trung ương sẽ thay mới khoảng 55% đến 60% số ủy viên, Bộ 
Chính trị sẽ thay mới 45% đến 50%. Số ủy viên Trung ương 


94 


đảng và ủy viên Bộ Chính trị tại Đại hội T6 sẽ tăng hơn đại hội 
L5. tuổi hình quân sẽ trẻ hơn. Trong Bộ Chính trị. sẽ có vài ủy 
viên mới thuộc đội ngũ cần bộ địa phương, Các địa phương như 
Giang Tö, Liêu Ninh, Tứ Xuyên, Tân Cương có thể có ủy viên 
Bộ Chính trị đảm nhiệm chức vụ bí thư tĩnh ủy hoặc bí thư khu 
tự trỊ. 


Tạp chí "Tranh Minh" Hồng Công số ra tháng 9 cho biết tại 
hội nghị Bắc Đới Hà. các đại biểu tham dự đã thảo luận về công 
tác nhân sự của Bộ Chính trị sẽ được bầu tại Đại hội l6 Đẳng 
Cộng sản Trung Quốc được tiến hành vào năm 2002. Danh sách 
ủy viên Bộ Chính trị được đưa ra bàn thảo gồm có: 

Hồ Cẩm Đào. Lý Thụy Hoàn. Lý Trường Xuân. Lý Thiết 
Ảnh, Ngõ Bang Quốc. Ngõ Quan Chính, La Can, Gia Khánh 
Lâm. Hoàng Cúc. Ôn Gia Bảo. Tăng Khánh Hồng, Ngõ Nghĩ, 
Quách Bá Hùng. Từ Tài Hậu. Vương Trung Vũ. Vương Triệu 
Quốc, Chu Vĩnh Khang. Tiêu Dương. Tống Đức Phúc. Đường 
Gia Triển, Đăng Văn Sinh. Lý Khắc Cường, Từ Khuông Địch. 
Trần Lập Chí. 

Danh sách dự khuyết Bộ Chính trị gòm có: Vương Kỳ Sơn, 
Vương Cương. 

Hồ Cẩm Đào cho biết. tổ công tác trù bị Đại hội I6 kiến nghị 
Bộ Chính trị đại hội I6 sẽ có 20 đến 23 người, có 23 ủy viên dự 
khuyết Bộ Chính trị. có 5 đến 7 ủy viên thường vụ Bộ Chính tị. 

Đã có ba loại ý kiến khác nhau xoay quanh vấn đề nhân sự 
khi hội nghị Bắc Đới Hà chia thành 9 tổ thảo luận: Một loại ý 
kiến giữ thái độ "im lăng”. không bày tỏ ý kiến. chỉ bày tô sự 
ủng hộ. phục tùng quyết định của trung ương. Loại ý kiến thứ 
hai phát biểu theo hướng kiên quyết. ủng hộ. theo sự bố trí chiến 
lược của trung ương. các đại biểu tổ Hoa Đồng như Giang Tô, 
Giang Tây. Phúc Kiến ca ngợi việc sắp xếp nhân sự nói trên là 


95 


sáng SUỐI, thể hiện được tính "Ba đại diện" của Giang Trạch 
Dân. Một loại ý kiến khác yêu cầu trung ương cần tham khảo ý 
kiến các ngành, địa phương. nhân sĩ ngoài đẳng. 

Các tỏ Đông Bắc, Tây Bắc và Tây Nam đều đưa ra những ý 
kiến khác nhau về chuẩn bị nhân sự, cho răng nhiều người không 
đủ phẩm chất, điều kiện trở thành người lãnh đạo của đảng, thậm 
chí còn chỉ ra răng trong số được đề bạt có người theo bè phái, 
cục bộ địa phương. Họ còn cho rằng cần có sự cần bằng về chính 
trị trong tập thể ban lãnh đạo. Những ý kiến này tập trung vào 
các nhân vật như Giả Khánh Lâm, Hoàng Cúc, Vương Triệu 
Quốc. Ngô Quan Chính, Tăng Khánh Hồng, Trần Chí Lập, Lý 
Trường Xuân, Lý Thiết Ánh, Đường Gia Triển và Ngô Nghi. 
Thậm chí có ý kiến chỉ trích Giang Trạch Dân gây bè cánh, dùng 
người thân thích. 

Tổ Đông Bắc, Tây Nam phê phán việc đưa Hoàng Cúc, Giả 
Khánh Lâm. Lý Trường Xuân, Lý Thiết Ánh vào Bộ Chính trị, 
cho rằng những người nói trên không đủ đức tài, nếu đưa họ vào 
Bộ Chính trị có khác nào đạp lên điều lệ đảng, tự vứt bỏ quyền 
uy lãnh đạo của trung ương. 


Báo "Toàn cảnh Phrăng-phuốc" Đức 31/8 có bài phân tích về 
đường lỗi và chính sách cán bộ hiện nay của Đảng cộng sản 
Trung Quốc với nhan đề "Bộ quần áo mới của Giang". Sau đây 
xin trích giới thiệu bài viết này: 

Giới chóp bu lãnh đạo Đảng ở Trung Quóc đã thưởng thức 
những ngày hè mát mẻ ở khu nghỉ mát Bắc Đới Hà mà không 
phải không có lo lắng. Đáng ra họ có một vài lý đo để ăn mừng. 
Thế vận hội 2008 đã được trao cho Bắc Kinh. Nước Cộng hòa 
nhân dân Trung Hoa đang đứng trước ngưỡng cửa gia nhập Tổ 
chức thương mại thế giới (WTO ). Nước Nga láng giềng đã liên 
kết đối tác chiến lược với Trung Quốc. Cuộc khủng hoảng trong 


96 


quan hệ với Hoa Kỷ sau vụ máy bay do thám đã được giải quyết 
ôn thỏa. Tât cả đều tuyệt vời - tuy nhiên vẫn có sự bực tức, cụ 
thể là trong nội bộ Đảng. 

Lãnh tụ Đảng Giang Trạch Dân tự chuốc lấy điều này. Trong 
địp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đăng Cộng sản Trung Quốc, 
ông ta đã diễn giải một câu nói làm rối lên trật tự sắp xếp những 
bộ quản áo chính trị: Cuộc đấu tranh giai cấp đã thắng lợi, điều 
quan trọng nhất đối với quốc gia hiện nay là "lực lượng sản xuất 
tiến bộ”, và đo đó trong tương lai cần phải quan tâm tới những 
người ưu tú thuộc tầng lớp khác trong xã hội, những người thừa 
nhận cương lĩnh và chương trình của Đảng, sẵn sàng phấn đấu 
cho con đường của Đẳng... sẽ được kết nạp vào hàng ngũ của 
Đẳng. 

Hãy nhớ lại: Thế hệ đầu tiên của những người như Mao Trạch 
Đông và Chu Ấn Lai, đã đấu tranh gian khổ gần nửa thế kỷ 
chống lại tất cả những gì là chủ nghĩa tư bản, hoặc có vẻ như 
vậy, đưa tới sự chết chóc cho hàng triệu người. Họ thường gắn 
cho một số đồng chí, những người có ý kiến khác với họ. cái tội: 
đi theo con đường tư bản. Rơi vào phạm trù này sau nhiều sóng 
gió thay đổi trong cuộc đấu tranh nội hộ phải kể đến Đặng Tiểu 
Bình. Thế hệ thứ hai (có Đặng ) đi theo học thuyết con mèo: Cho 
dù là mèo đen hay mèo trắng, miễn là chúng bất được chuột. 
Còn thế hệ thứ ba lại kêu gọi: Xin chào đón tắt cả những đồng 
chí thuộc lực lượng sản xuất tiến bộ vào Đẳng! 

Sự thay đôi hướng về chính sách cán bộ như vậy là hợp lý, kế 
từ khi Đẳng xây dựng sự giàu có (của quốc g1a, mà khu vực giàu 
hơn là thiêu số), trước khi tạo ra sự bình đăng. Đặng Tiêu Bình 
đại diện cho sự thay đổi này. Ông ta đặt tư tưởng của chủ nghĩa 
Mao ra ngoài, thay vào đó là chủ nghĩa thực dụng, một tư tưởng 
đối lập với tất cả quan niệm từ trước cho đến khi đó. Điều này 
chưa bao giờ được trình bày, mà chỉ được tranh luận vụn vặt, né 
tránh. Các hình thức như "Chủ nghĩa xã hội mang dấu ấn Trung 
Quốc” đã thể hiện rõ (qua mâu thuẫn trong nội bộ Đảng), sự 


97 


lưỡng lự của Đảng trong các vẫn đề về Học thuyết chính trị. Lời 
MỜI của Giang Trạch Đân dối với các ông chủ của lực lượng sản 
xuất tiến bộ là sự tiếp cân đầu tiên tới sự trung thực. 

Một số cán bộ già hơn nhìn thấy điều đang đến. Trong tạp chí 
"Theo đuổi chân lý" họ bình luận sự gia nhập Đẳng của những 
tên tư bản như là một chuyện cười quốc tế. Tạp chí hàng tháng 
này qua đó đã bị đình bản và Viện hàn lâm Khoa học Xã hội. 
dưới SỰ, dẫn dắt của đồng chí l.ý Thiết Ảnh. cũng bị cấm không 
được tiếp tục ủng hộ cho tạp chí này. Chuyện tạp chí "Theo đuôi 
chân lý". năm 1990 được thành lập như là cơ quan học thuật của 
Đảng, có thể !à câu chuyện khôi hài lớn của lịch sử. 

Trong khi đó, ở Trung Quốc lan truyền câu chuyện. ngay cả ở 
trên Internet. có một bài viết dài 10000 từ trong đó Giang Trạch 
Dân bị phê phần là phản hội lại giai cấp công nhân, nồng dẫn và 
lịch sử Đảng. Tác giả bài viết này có thể là một cần bộ lão thành 

cách mạng phái tả. Đặng Lực Quân. một người thuộc thế hệ đầu 
tiên - từ năm 1982 đến 1986 phụ trách tuyên huấn của Đảng. Với 
Sự phản: kháng của các cựu trào cánh tả, hiện chỉ chiếm thiểu số 
trong số 60 triệu đẳng viên. thì ban lãnh đạo: Đẳng hiện nay 
không phải tốn nhiều SỨC lực. Trong sự phát triển mạnh mẽ của 
xã hội Trung Quốc. rất ít người quan tâm đến việc ông vua của 
Đảng hiện nay có mặc bộ quần áo chủ nghĩa xã hội hay không - 
chừng nào người ta còn tin răng ông ta là người biết con người 
đưa tới ấm no cho tất cả và bản thân ông ta chứng mình được 
điều đó. 


Tạp chí "Tranh Minh” Hồng công số tháng 9/2001 cho biết tại 
hội nghị Bặc Đới Hà ngày 6/8 vừa qua Hồ Cẩm Đào đã đọc 
tuyên bố + điểm của Bộ Chính trị, đó là: Giang Trạch Dân hoàn 
toàn rút khỏi chính trường, đưa thuyết ba đại điện vào điều lệ 


98 


đẳng và hiến pháp. xuất bản tuyển tạp Giang Trạch Dân”: còn 
vấn đề thứ 4 dư luận cho tằng đó là đưa người tâm phúc của 
Cang vào Bộ Chính trị. 

Bốn quyết nghi của bộ chính trị do Hồ Cảm Đào tuyên bố như 
sau: ° 

-Tiếp nhận yêu cầu và đề nghị của đồng chí Giang Trạch Dân 
về việc rút khỏi ban chấp hành trung ương mới tại Đại hội I6 
của đảng sẽ được tô chức vào mùa thu năm tới và rút khỏi vị trí 
lãnh đạo nhà nước. Quân ủy trung ương vào kỳ họp quốc hội 
khóa 10 sẽ được tỏ chức vào mùa xuân năm 2003. 

Kiến nghị đưa lý luận tư tưởng quan trọng về ba đại điện của 
KH chí Giang Trạch Dân vào điều lệ đảng sau khi sửa đổi, đây 
là chỉ đạo lý luận công tác của toàn đảng, toàn dân,và toàn quản. 

-Kiến nghị đưa nội dung khoa học và tỉnh thần cơ bản của tư 
tưởng ba đại điện quan trọng vào hiến pháp nước cộng hòa nhân 
đân Trung Hoa sau khi đã sửa đôi. 

- Trung ương đảng quyết định, trước ngày triệu tập Đại hội lồ 
của đẳng, xuất bản tuyên tập của đồng chí Giang Trạch Dân, thể 
hiện đầy đủ điền hình của tập thê lãnh đạo. thế hệ thứ 3 do đồng 
chí Giang Trạch Đân làm nòng cốt, phát triển sáng tạo chủ nghĩa 
Mắc, kết hợp lý luận chủ nghĩa Mác với thực tế của Trung Quốc. 

Hồ Cẩm Đào còn tuyên bố thành lập tổ lãnh đạo biên tập 
tuyển tập Giang Trạch Dân do Hồ Cầm Đào làm tổ tr ưởng, Tung 
Khánh Hồng làm tổ phó, các thành viên Đăng Văn sinh, Trịnh 
Tất Kiên, Giá Dinh An (chủ nhiệm văn phòng Giang Trạch 
Đân). 

Tại hội nghị Bắc Đới Hà, đại biểu § tỉnh thành phố do Giang 
Trạch Dân khống chế là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đồng, 
Giang Tô, Chiết Giang, Sơn Đông, Trùng Khánh, Phúc Kiến đều 
lên tiếng đòi Giang Trạch Dân Ở lại cương vị công. tác hiện nay. 

Tạp chí “Tranh Minh" viết, với tuyển bố. của Hồ Cẩm Đào. dự 
luận cho rằng Giang Trạch Dân rút lui về hậu trường có điều 
kiện, đó là đưa tư tưởng ba đại điện của Giang vào điều lệ đẳng 


99 


thậm chí đưa vào hiến pháp, chính thức xuất bản tuyển tập Giang 
Trạch Dãn. đưa người thân tin của Ciang vào Bộ Chính trị (bao 
gồm cả thư ký Đằng Văn Sinh và chủ nhiệm văn phòng của 
Giang là Giả Định An) 

Các nhân sĩ Bắc Kinh cho răng Giang Trạch Đân do dự qúa 
lâu mới quyết định rút lui toần bộ khỏi chính trường. Bộ chính 
trị tiếp nhận thư đề nghị rút lui toàn bộ của Giang vì một mặt 
đáp ứng điều kiện giao địch quyền lực của Giang, nhựng mặt 
khác nếu Giang không rút lui toàn bộ quyền lực thì ban lãnh đạo 
mới khó thành lập. Trong đảng cũng có những tiếng nói bất bình 
về việc một mình Giang quyết định mọi việc, hoặc xây dựng 
quyền uy cá nhân, trong khi đó vị trí của Hồ Cẩm Đào là hạt 
nhân lãnh đạo thế hệ thứ 4 đã được quyết định hợp pháp của 
đảng xác nhận. Hơn nữa việc Giang Trạch Đân tiến thoái đều 
chịu sự rằng buộc của Lý Bằng, Lý Thuy Hoàn, Úy Kiện Hành, 
và cần bộ cao cấp tronp quân đội. Nếu Giang Trạch Dân, Lý 
Bằng, Chu Dung Cơ không rút hoặc rút một nửa vị trí quyền lực 
thì các Ủy viên Quân Ủy trung ương, Ủy viên Bộ chính trị là 
quân nhân, các tr ưởng và phó quân bình chủng khi họ vượt quá 
tuổi 70 sẽ giải quyết ra sao. Vì vậy sau khi cân nhắc kỹ, Giang 
Trạch Dân đã quyết định rút lui hoàn toàn khỏi chính trường. 


* *# 


* 


Theo báo "Le Monde”, Pháp, Trung Quốc sắp bước vào một 
giai đoạn sôi động với việc ban tham mưu của các lực lượng 
chính trị hối hả đi tìm người, kế tục Giang Trạch Dân trong khi 
thời hạn chót của sự thay đổi đang đến gần và trong bối cảnh 
phải thay đổi tư tưởng cho hợp thời. Thời hạn đó là Đại hội lần. 
thứ l6 của Đẳng Cộng sản Trung Quốc dự kiến sẽ diễn ra vào 
mùa thu 2002 và sẽ quyết định một giai đoạn giao thời giữa các 
thế hệ lãnh đạo Ở cấp cao nhất. Bối cảnh tư tưởng là sự lột xác về 
học thuyết gây rất nhiều tranh cãi về các chủ đoanh nghiệp trong 


100 


khu vực tư nhân, một lực lượng xã hội và kinh tế đang lên mà 
Giang Trạch Dân. nhân vật số một của “Trung Quốc. muốn đưa 
vào hàng ngũ của Đảng nhằm củng cố cơ sở của Đẳng trong 
quần chúng. 

Công việc phải làm trong tháng Tám vừa qua để chuẩn bị cho 
Đại hội rất nhộn nhịp ở Bắc Đới Hà. khu nghỉ mát bên bờ biển 
Bột Hải - không xa Bắc Kinh là mấy - nơi các nhà lãnh đạo 
Trung Quốc thường họp trong địp hè. Ta đã biết được những nét 
lớn của quá trình chuyên tiếp - người kế nhiệm Giang trong chức 
vụ tổng bí thư Đảng là Hồ Câm Đào - nhưng mọi cái liên quan 
đến việc thay đổi lại xoay quanh ảnh hưởng mà Giang có thể giữ 
được trong hậu trường. Trên thực tế, Giang đang chuân bị để tiếp 
tục "trị vì trong hậu trưởng”, theo một tr uyên thống phong kiến 
của Trung Quốc vẫn ăn sâu bén rễ chắc trong xã hội nước này, 
bằng cách giật dây những người trong phe cánh của ông. Nhưng 
chức vụ mà Giang muốn có - Chủ tịch Quần ủy trung ương - có 
thể sẽ tuột khỏi tay ông. Đo đó, Giang muôn thao túng thành 
phần của BCHEW 338 uỷ viên) vốn là một trong những việc 

đang được chuẩn biở Bắc Đới Hà. Liệu ông có đạt được mục 
đích không? Có tin từ Bắc Đới Hà lọt ra nói răng BCHTW tương 
lai sẽ bị chỉ phối bởi 4 phái: Phái "bè lũ Thượng Hải”, vốn là 
thành trì của Giang, là chắc chắn: phái "các ông hoàng”, tức lớp 
con châu của các nhà cách mạng lão thành năm 1989 đã từng bị 
phản đối vì các vụ làm ăn nhưng lại mạnh mẽ trở lại chính 
trưởng sau một thời gian im tiếng, phái của Liên đoàn thanh niên 
công sản. thánh địa của Hồ Cẩm Đào, và phái các nhà quân sự 
mà Giang đang vẽ văn nhằm có được chức Chủ tịch Quân ủy 
trung ương. 

Cuộc cãi vã của các nhà tư bản 

Các cuộc cãi lộn xung quanh tham vọng của Giang giống sự 
cạnh tranh giữa các bè phái hơn là những bất đồng vô tự tưởng. 
Tuy nhiên đã xây ra một cuộc tranh cãi lim cho vị Tổng bí thư 
mãn nhiệm bị sây sát đôi chút. Đó là cuộc cãi cọ của các nhà tư 


101 


bàn, Việc này đã tạo cơ hội cho miột nhúm các nhà tư tưởng bảo 
thu lên tiếng. Khi dự kiến xóa bỏ điều cắm ky đối với việc các 
chủ doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân được đứng trong hàng 
ngũ của Đăng của “những người lao động”. Gianp Trạch Dân 
không sợ xảy ra một thay đổi nào nhân dịp kỷ niệm lần thứ 8O 
ngày thành lập Đăng. Trong bài diễn văn của mình. Giang giải 
thích răng Đẳng cần phải mở cửa cho các "t tạng lớp xã hội mới” 
ra đời trong hai chục năm cài cách kinh tế vừa qua. Việc Giang 
chia tay cho lớp chủ mới ở Trung Quốc đã gãy ra một cuộc tranh 
luận âm ï của các nhà tư tưởng từ nhiều thắng nay đang cô thuyề ết 
phục Giang bỏ qua bước đi đó. Người lên tiếng mạnh mẽ nhất 
trong nhóm đó là Lin Yanzhi, Phó bí thư Đảng bộ tỉnh Cát Lâm 
tĐông- lắc Trung Quốc. Trong một bài đăng trên tạp chí “Theo 
đuôi chân lý” theo tư tưởng mắc-xít, từ thắng năm vừa rồi, Lin đã 
lên tiếng báo động về tầng lớp xã hội mới này đang nuôi ý định 
“Tàm thay đổi bản chất của Đảng Cộng sản nhăm phục hồi vị trí 
giải cập thống trị của mình”. 

Một giai doạn giao thời đã đến rất gần 

Giang Trạch Đân chấc chấn có điều phải lo ngại. Ông quở 
trach Lý ; Thiết Anh. Lỷ viên Bộ chính trị và Giãm đốc Viện hàn 
lâm khóa học xã hội. cơ quan chủ quản của tạp chí "Theo đuôi 
chân lý đã bị đóng cửa neay trong tháng năm. Nhưng sự phản 
kháng không dừng lại ở đó. Một bản kiến nghị không kêm gay 
gặt được lưu truyền trên mạng Internet, đang hâm nóng lại mọi 
nên vấn hóa lưu truyền từ trước, dù mang tính chất mác-xít hày 
tự do. Bản kiến nghị do Đặng Lực Quản, một nhà lãnh đạo cũ 
của cơ quan tuyên truyền trong những năm 80. ký tên, buộc tội 
Giang "phản bội IhgHệ người công nhân và nông đân" băng cách 
hợp pháp hóa việc "thực hiện bóc lột” ngay trong Đẳng. 

Hoạt động xôi đồng trong hậu trường của các nhà lãnh đạo 
chính thống không có gi mới, Gianp Trạch Dân thậm chí còn 
nương nhẹ họ trước khi kế nhiệm Đăng Tiểu Bình năm 1997. 
Nhưng thời hạn của giai đoạn giao thời năm 2002 đang đến gần 


102 


trong một bối cảnh cải tổ các xí nghiệp nhà nước đường như cho 
phép ông có thêm một chút sức mạnh. Bài diễn văn mang tính 

chất báo động của ông về sự bất công xã hội ngày càng tăng và 
sự ngạo mạn của giai cấp mới, được nhiều người hưởng ứng, 
VƯỢI rất Xa sO với thời kỳ Mao. 

Tạp chí lý luận rất chính thống "Cầu thị" của BCHTW cũng 
liên tiệp đăng các bài phân tích mang tính phê phần vê quá trinh 
tư nhân hóa hay về "sự hỗn loạn của thị trường". Chắc chấn là 
cũng không nên thôi phông quá hiện tượng trên. Bài diễn văn 
ngày 1⁄7 của Giang T rạch Dân đã cho thấy ảnh hưởng của các 
nhà mác-xíL nói trên rất hạn chế. Nhưng tờ "Nhân dân nhật báo” 
lại công khai coi đó là một vấn đề tất đáng quan tâm để từ đó 
cho rằng cần phải giải thích nhiều hơn nữa trong một bài xã luận 
ngày 38/8 răng Đăng không hề có vÃ định "hạ thấp chuẩn mực” 
kết nạp và cũng không muốn "thay đối bản chất". 


* * 


* 


Tờ "Tin Báo" Hồng Công ngày 27⁄6 có bài viết của Trịnh 
Vĩnh Niên cho rằng thuyết "Ba đại diện" mà Trung Quốc phát 
động mới đây là nhằm thay thế lý luận "Ba chú trọng” (chú trọng 
học tập. chú trọng chính trị . chú trọng liêm khiết" mà Trung 
Quốc đã sử dụng để chỉnh đốn đảng trước kia nhưng bị thất bại 
vị không thể uốn nắn được tư tưởng của cán bộ đảng viên. không 
ngăn chặn được sự suy thoái trong Đảng. Tuy nhiên, nhiều người 
cho rằng lý luận "Ba đại diện" này là sự kéo dài của chủ nghĩa 
thực dụng ở Trung Quốc trong tình hình mới. 

Bài báo viết, từ những năm 90 đến nay, các nhà lãnh đạo cấp 
cao của Trung Quốc luôn bám giữ mô thức tách rời piữa cải cách 
chính trị với cải cách kinh tế. Trong khi cải cách kinh tế phát 
triển. thì cải cách chính tr† lại giãm chân tại chỗ. Sự tụt hậu này 
đã làm chính trị và kinh tế của đất nước tách rời nhau. Theo thể 
chế chính trị của Tr ung Quốc. Đẳng là trung tâm của mọi quyền 


103 


lực. Sự tách rời giữa chính trị và kinh tế tất sẽ làm cho Đảng xa 
rời hiện thực xã hội và kinh tế. Đảng hầu như là có sức mạnh vô 
song, vì không tôn tại một đối thủ thách thức tiềm tàng nào. 
Nhưng, sự tham những và suy thoái của Đảng hiện nay là xu thế 
lớn không thể cưỡng lại, bởi vì mối liên hệ giữa Đảng với nền 
kinh tế và cuộc sông xã hội ngày càng lỏng léo cho dù Đảng hầu 
như vẫn khống chế mọi quyên lực chính trỊ. Đảng không còn 
khả năng kiểm soát nồi mọi sự phát triển về kinh tế và xã hội. 
Ngược lại, sự phát triển nền kính tê xã hội đã tác động lại và làm 
nảy sinh những hiện tượng rất tiêu cực đối với Đảng, khi thẻ chế 
của Đảng vẫn giữ nguyên như cũ, thì các Đẳng viên trong Đẳng 
sẽ không thẻ làm theo thể chế cũ. 

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhận thức rõ được tính 
nghiêm trọng của tham nhũng và suy thoái của Đảng trong môi 
trường kinh tế thị trường mới, vì vậy các nhà lãnh đạo cấp cao 
của Trung Quốc mây năm gân đây đã bỏ ra rất nhiều công sức đề 
tiến hành công tác chỉnh đốn xây dựng Đảng. Cuộc vận động 
"Ba chú trọng" mới đưa ra chưa lâu, thì các nhà lãnh đạo cấp cao 
nhất của Trung Quốc lại đưa ra thuyết "Ba đại điện". Thuyết này 
mới được các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc xác 
định đầu năm nay, nội dung chính của thuyết "Ba đại diện" như 
Sau: 

1/ Đăng Cộng sẵn Trung Quốc luôn luôn đại biều cho nhu cầu 
phát triên lực lượng sản xuất tiên tiễn nhất của xã hội 

g/ Đẳng. Cộng sản Trung, Quốc đại biểu cho phương hướng 
xây dựng nền văn hóa tiên tiến 

3/ Đăng Cộng sản Trung Quốc đại biểu cho lợi ích căn bản 
của đông đảo quân chúng nhân dân. 

Tuy thuyết này vừa mới ra đời trong một thời gian ngắn, 
nhưng đã được rất nhiều quan chức cấp cao trong Đảng và nhà 
nước tán thành và ủng hộ. 

“Nhưng dư luận trong và ngoài nước tỏ ra hoài nghi và đặt 
nhiều câu hỏi như: Vì sao Đẳng Cộng sản Trung Quốc lại đưa ra 


104 


thuyết mới trong lúc này? Như Vậy có phải lại trở lại một Đẳng ý 
thức hệ hay không ? Liệu thuyết này có thê ngăn chặn được tham 
những và mục ruống trong Đảng hay không ? 

Rõ ràng việc đưa ra thuyết "Ba đại diện” này là một sản phẩm 
gần như chứng tỏ sự thất bại của cuộc vận động "Ba chú trọng” 
mà Đẳng Cộng sản Trung Quốc đưa ra trước đây. Mục đích của 
cuộc vận động "Ba chú trọng" nhằm vào những vấn đề tiêu cực 
trong Đảng, đồng thời dùng phương thức "chỉnh đốn tác phong” 
trước kia để đối phó với những vấn đề tiêu cực nảy sinh. Trong 
cuộc chỉnh đốn này, lãnh đạo chỉ thị cho các đảng viên là 
"không được làm cái gì, chứ không bảo họ nên làm gi và phải 
làm thế nào”, cho nên rất nhiều người cảm thấy rằng càng học 
càng không biết Đảng phải làm gì. Thuyết ' Ba đại diện" ra đời 
chính là để bổ sung cho những thiếu SÓI của "Ba chú trọng”, 
thuyết ' 'Ba đại điện” đã đưa ra được vấn đề ' 'Đảng nên làm gì) là 

Dư luận cho rằng chủ nghĩa thực dụng là đặc trưng nồi bật 
nhất xuyên suốt những năm 90 của Thế hệ lãnh đạo thứ ba Trung 
Quốc. Bởi vậy, thuyết này chính là sự kéo dài của chủ nghĩa thực 
dụng. Đá là chủ nghĩa thực dụng thì sẽ rất khó ngăn chặn được 
sự tham những và suy thoái đang tiếp tục điễn ra trong Đảng, Ít 
nhất là sự suy thoái về mặt ý thức hệ, bởi vì nó vẫn là cách làm 
mang tính tiêu cực. Sở dĩ nói như vậy do 2 nguyên nhân sau: 

l/ Đảng Cộng sản dựa vào việc thừa nhận sự phát triển của 
hiện thực nhăm thay đối mối liên hệ ngày càng bị thu hẹp giữa 
Đảng và hiện thực. 

2/ Mục đích của thuyết "Ba đại diện" là tạo ra tính hợp phát 
cho các chính sách thực dụng của Đảng Cộng sản chứ không thê 
hiện việc Đảng Cộng sản cần đưa ra một lý luận để chỉ đạo sự 
phát triển của hiện thực. 

Về căn bản, nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc CcÓI thuyết "Ba 
đại điện" là đường lối tư tưởng của Đảng Cộng sản thì có thể làm 
tưng thêm tính linh hoạt của Đảng. Đảng có thể căn cứ vào thực 
tế đề có một số điều chỉnh nhằm đối phó với ý thức hệ truyền 


105 


thống. Tuy nhiên. thuyết ' Bà đại diện” này Không cho thấy Đảng 
Cộng sản Trung Quốc muốn quay về thời đại ý thức hệ, cũng 
không cho thấy Ð ảng Cộng sản Trung Quốc cần có những xắng 
tạo đề thúc đây ý thức hệ cũ, càng không cho thấy có thê ngăn 
chặn và xóa bỏ một cách có hiệu quả tình trạng tham nhũng 
suy thoái trong Đăng, Trung quốc muốn phục hưng, cần điều 
chỉnh căn bản về mặt chế độ, tức là cần phải thay đổi tình trạng 
Đảng lũng đoạn mọi quyền hành chính trị hiện nay, phải thông 
qua hình thức dân chủ để hài hòa các loại lợi ích mới nảy sinh 
trong thể chế hiện hành. 


* 


LNĐ: Tạp chí ` 'Quảng Giác Kinh" Hồng Công là tạp chí của 
Trung Quốc tại Hồng Công nhằm tuyên truyền. giải thích đường 
lối chính sách của Trung Quốc đối với dân chúng Hồng Công và 
hƯỚC ngoài. Quan điểm của tạp chí này đại điện cho quan điểm 
lập trường của Trung Quếc. Tuy nhiên, bài viết nhan đề "Liệu 
chủ tịch Giang Trạch Dân có bắt con hỗ lớn tham những 
không?" của tác giả Nhiệm Dật trên Tạp chí này số 10/2000 lại 
phê phán khá gay gắt tình trạng tham nhũng ở Trung Quốc. điều 
này chứng tỏ nạn tham những ở Trung Quốc hiện nay tới mức rất 
nghiềm trọng. 


* 


Trọng điểm thảo luận của Hội nghị toàn thể trung ương 5 
khóa 15 ĐCS Trung Quốc là làm thế nào giải quyết được "tình 
trạng tham nhũng” của các quan chức hiện nay. Hội nghị đã hạ 
quyết tâm tăng cường cải cách và luật pháp hóa chế độ cán bộ 
nhân sự với hy vọng giải quyết ở mức độ nhất định tình trạng 
quan chức tham những n§ gày càng nghiêm trọng hiện này. 

Vừa qua khi phát biểu với cần bộ lãnh đạo, Tổng bị thư Giang 
Trạch Dân nhấn mạnh hai vấn đề mà Ống quan tâm nhất hiện nay 


106 


là chống tham nhũng và trẻ hóa đội ngũ cần bộ. Ông cho rằng 
vấn đề quan chức tham những ngày càng nghiêm trọng và đã đến 
mức “de đọa sự sống còn của Đảng và Nhà nước". Bởi vậy. cùng 
VỚI CUỘC đấu tranh chống tham nhữNg: Chủ tịch Giang quyết tâm 
giải quyết căn bản chế độ cần hộ. Hiện nay Văn phòng trung 
ương Đảng cho lưu hành văn kiện đã được trung ương phê chuẩn 
là "Đề cương đi sâu cải cách chế độ cần bộ nhân sự” - một văn 
kiện do Tăng Khánh Hồng - người thân tín của Chủ tịch Giang 
soạn thảo sau khí nhận chức Trưởng ban tô chức trung ương. 
Ngoài các biện pháp như mở rộng dân chủ. đưa cơ chế cạnh 
tranh và công khai trước khi bồ nhiệm. đề bạt cán hộ để phòng 
ngừa về mặt chế độ những hiện tượng tiêu cực, Trung ương đẳng 
còn quyết định đưa ra những quy định mới như chế độ kiểm toán 
đối với cần bộ đẳng và nhà nước kế cả bộ trưởng trước khi rời 
khỏi chức Vụ, VIỆC tuyên chọn cần hộ từ ngoài xã hội kế cả cấp 
bộ trưởng để giải quyết vấn đề "cán bộ chỉ có lên mà không có 
xuông ˆ. Điều đáng lưu ý là tuy trung ương thực hiện chính sách 
"Đẳng quản lý cán bộ", nhưng vẫn áp dụng biện pháp luật pháp 
hóa việc đi sâu cải cách chế độ cán bộ nhân sự đệ trinh quốc hội 
thông qua, thí điểm ' 'đùng luật pháp cai quản cần bộ”. 

8 đặc điểm tham những của quan chức 

Qua phân tích các vụ án tham nhũng thời gian qua. tình trạng 
tham những của quan chức có § đặc điểm như sau: 

I- Những bộ. ngành trước đây có tiếng là "thanh liêm” giờ 
đây cũng không còn thanh đạm.Mức độ tham nhũng lan tràn và 
lan rộng đã từ lĩnh vực thuần túy kinh tế tài chính sang lĩnh vực 
chính trị, từ việc dùng quyền lực lấy tiền sang dùng tiền giành 
quyền lực. Những ngành trước đây gọi là "thanh Hêm” như văn 
hóa, giáo dục. y tế trước đây có ử lệ phạm tội tương đối ít nay 
cũng đầy tây tham những. 

2- Cấp bậc quan chức tham những ngày càng cao, tình trạng 
cán bộ chủ chốt cầm đầu phạm pháp tăng lên rất cao, giám đốc 
xí nghiệp quốc doanh phạm pháp chiếm tỉ lệ khá lớn. Giám đốc 


107 


xí nghiệp quốc doanh nắm quyền lực lớn về nhân sự, kinh tế, tài 
chính đã không đứng vững trước thử thách trong trào lưu kinh tế 
thị trường nên tỉ lệ phạm pháp chiếm khá lớn. Nhiều giám đốc. xí 
nghiệp, công ty, ngân hàng từng nỗi tiếng là người gương mẫu, 
liêm khiết, hãng hái cải cách nay bị rơi vào lưới pháp luật. Chữ 
Thời Kiện, Chủ tịch Tập đoàn thuốc là Hồng Tháp tỉnh Vân 
Nam trong mấy chục năm đã có cống hiến rất lớn xây dựng xí 
nghiệp, đưa một xưởng nhỏ thành một tập đoàn lớn, mang lại 
hàng trăm triệu thu nhập cho nhà máy, nhưng lương quá thấp 
(chỉ có 694 NDT). nên nảy sinh tâm lý bất bình và phạm pháp 
không bình thường. Bởi vậy chế độ phân phối không hợp lý cũng 
là một trong nguyên nhân dẫn tới tham nhũng. 

3- Do người tình, vợ xúi giục. Chức quyền giờ đây không chỉ 
là thủ đoạn của một số quan chức dùng để trục lợi, ăn chơi xa xỉ, 
hưởng. thụ mà còn là "bảo bối" của vợ con, thậm chí người tình 
moi tiền của nhà nước. 

4- Phân bố ở mọi lứa tuổi. Trước đây tình trạng phạm pháp, 
tham nhũng ở tuổi 59 tương đối phổ biến, nhưng nay tuôi tác và 
thâm niên chức vụ phạm pháp phân bố ở nhiều lứa tuổi khác 
nhau, đây cũng là hiện tượng mới của tình trạng tham những 
hiện nay. 

5- Thủ đoạn moi tiền không bình thường ở các cấp bậc khác 
nhau. Theo số liệu điều tra, giá trị bình quân của các vụ tham 
những thường không quá 250 nghìn NDT, nhưng trị giá bình 
quân vụ án tham nhũng của quan chức cấp cao tới hàng triệu 
NDT. 6 tháng đầu năm 2000 báo chí phanh phui ít nhất không 
dưới 10 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, như tập thể I0 quan 
chức thành phố Chu Hải tỉnh Quảng Đông, nguyên Cục trưởng 
Cục tình báo Bộ Tổng tham mưu quân đội Cơ Thắng Đức, hơn 
300 quan chức tỉnh Hà Bắc thay nhau buôn lậu tới trên 30 tỉ 
NDT, Phó chủ tịch Hội đông đại biểu nhân dân thành phố Thâm 
Quyến Vương Cự tham ô và nhận hối lộ tới 100 triệu NDT. Cấp 
bậc cán bộ tham nhũng ngày càng cao, mức độ tham nhũng ngày 


108 


càng lớn và đã tới mức không giết thì không thể làm yên nỗi căm 
giận, bất bình của dân chúng. 

6- Thủ đoạn phạm tội ngày càng tỉnh vi. Thủ đoạn tham 
những của cán bộ từ cấp phòng „ cập huyện: trở lên chủ yếu là 
tham ô và hối lộ và làm giả mạo giây tờ, giâu giếm cấp trên để 
tư túi. Nhưng cùng với sự phát triên kinh tế, những thủ đoạn 
tham những tính vi ngày càng tăng, nhất là trong lĩnh vực chứng 
MP và ngân hàng. 

- "Đơn độc” tham nhũng, một trong đặc điểm phạm pháp 
_ nay của cắn bộ cập phòng, cấp huyện là "đơn độc” tham 
những đề dễ bịt đầu mối, dễ xóa dấu vết. Chính vì vậy mà nhiều 
vụ ấn phải qua nhiều năm mới phát hiện ra. Hơn nữa những 
người này lại có mạng lưới quan hệ rât khăng khít với các ngành, 
nên việc điều tra phát hiện vụ án rất khó khăn. 

Nguyên Phó chủ tịch quốc hội Thành Khắc Kiệt khi làm Chủ 
tịch Khu tự trị Quảng Tây đã nhiều năm nhận hối lộ, nhưng mãi 
tới khi rời khỏi Quảng Tây làm Phó chủ tịch Quốc hội mới bị 
phát hiện. Hồ Trường Thanh bắt đầu tham ô từ năm 1985 khi 
làm Chánh văn phòng nh Hồ Nam, sau đó giữ chức quan trọng 
trong Chính phủ, rồi được điều vẻ địa phương làm Phó tỉnh 
trưởng tỉnh Giang Tây lúc đó mới bị phát hiện và lãnh án tử 
hình. Âu Dương Đức, nguyên Bí thư thành ủy thành phố Đông 
Quan tỉnh Quảng Đông, người từng được ca ngợi là "cán bộ liêm 
khiết", là "tấm gương trong đấu tranh chống tham nhũng”, nhưng 
đã bị phát hiện là kế tham những nghiêm trọng khi giữ chức Phó 
chủ tịch Hội đồng đại biểu nhân dân tĩnh Quảng Đông. 

8- Thủ đoạn ngày càng trắng trợn, coi tham nhũng là chuyện 
thường tình. Dân chúng Trung, Quốc hiện nay đối với quan chức 
tham nhũng không phải nghiến Tăng căm giận mà lấy đó làm 
chuyện đàm tiếu. Đây mới là điều đáng sợ và là tiếng chuỏng 
báo động. Tại tỉnh Sơn Đông, một Chi cục trưởng Cục thuế vụ 
trốn và lậu thuế tới 170 triệu NDT. Ban kiểm tra kỹ luật trung 
ương triệu tới điều tra thì quan chức nọ nói rất thản nhiên răng. 


109 


"Tôi nghĩ rồi có chuyện gì nữa mà điều tra". Lại Xương Tỉnh. tên 
trùm buôn lậu thuộc Công ty Viễn Hoa khi chạy trốn ra nước 
ngoài vẫn gỌI điện về nước hỏi tình hình thí đấu của đội bóng 
mà y chỉ mãy chục triệu ra thành lập. Đây thực là sự châm biếm 
đối với xã hội. 

Cuộc đấu tranh chống tham những bước vào giai đoạn 
sống còn 

Vụ cháy lớn làm § cần bộ Ban kiểm tra kỹ luật thiệt mạng tại 
Khách sạn thành phố Sân Đầu. tỉnh Phúc Kiến gây xôn xao dư 
luận và nhiều tin đồn đoán trong và ngoài nước. Bởi vì vụ cháy 
này xây ra ngày trên tảng nhà của 20 cán bộ có nhiều kinh 
nghiệm thuộc tô chuyên án Ban kiểm tra ký luật trung ương. 
những người do Bắc Kinh và tỉnh khác cử về tiến hành điều tra 
vụ ấn buôn lậu của Hải quan thành phố Sán Đầu. 

Sán Đầu là khu vực buôn lậu hoành hành nghiêm trọng nhất ở 
vùng ven biển Trung Quốc, nhất là thép vật liệu. Thành phố này 
chỉ có khoảng [ triệu dân. nhưng trong mấy. năm qua đã nhập 
khẩu tới hàng chục triệu tấn thép vật liệu. Số thép vật liệu này 
được chuyền bắn với giá cao cho các địa phương trong cả nước. 
Năm 1999. sau khi xử lý vụ án buôn lậu của Hải quan thành phố 
Trạm Giang và Thâm Quyền. chính phú trung ương chuyền 
trọng điểm điều tra sang vụ án buôn lậu Sắn Đầu, Ban kiểm tra 
kỷ luật trung ương đã cử Tổ điều tra tới nhưng không có bước 
đột phá nào, bởi vì quan chức Hải quan Sản Đầu rất xảo quyệt và 
có tay trong móc nối với nhau bịt đầu mối. Qua kinh nghiệm 
điều tra vụ án Hải quan thành phố Trạm Giang, Hạ Môn cho 
thấy những phần rử tham nhũng trong các ngành Hải quan. Công 
an. Biên phòng thường móc nối với nhau rất chặt chẽ và Sán 
Đầu cũng không ngoại lệ. Bởi vậy. vụ chây này xảy ra đúng vào 
lúc Tổ chuyên án bất đầu lần ra đầu mối vụ án. Trong số 5 người 
bị tình nghĩ gây ra vụ chấy có lái xe của Cục trưởng cục Hải 
quan Sắn Đầu. Ngoài 5 người bị thiệt mạng thì phần lớn tài liệu 
điều tra và bằng chứng cũng bị thiêu hủy, nhưng rất may có một 


110 


cán bộ nhanh trí cho tài liệu vào túi niông rồi ngâm vào thùng 
nước của nhà vệ sinh nên mới không bị mất bằng chứng. 

Ngoài thủ đoạn sây ra những vụ cháy để thủy tiêu đâu môi 
như ở Sán Đầu, còn có vụ thuê những tên đầu gấu hành hung 
giết người. như Cục trưởng Cục lương thực huyện Hoài Dương 
tỉnh Hà Nam Hách Thụy Đoan đã thuê người giết Phó cục trưởng 
Lý Canh Hải để bịt đầu mối. 

Quyết tâm bắt "con hô lớn tham những" của Giang Trạch 
Dân 

Tình trạng tham nhũng hiện tới mức kính người là "hễ khui ra 
là cả một ô. hễ lôi ra là cả một lô, hễ quét là cả một mảng`. Tình 
trạng nghiêm trọng như vậy làm cho Tổng bí thư Giang Trạch 
Dân rất nóng ruột và lo ngại. Ông lớn tiếng kêu gọi phải " xây 
dựng một đội ngũ cán bộ có phẩm chất cao”. nếu không sẽ "mât 
đảng, mất nước". Vừa qua Giang Trạch Dân ra lệnh cho toàn 
đẳng phải xem phim "sự lựa chọn sinh tử” nhản ánh cuộc đấu 
tranh chống tham nhũng đối với cắn bộ cấp cao như Thành Khắc 
Kiệt, Hồ Trường Thanh. 

Trong bài đăng trên tạp chí "Cầu Thị”. trưởng han tổ chức 
trung ương Tăng Khánh Hồng viết: tình trạng tiêu cực và hất 
chính trong bổ nhiệm, đề hạt cần bộ và tham những ở một số địa 
phương đã cấm mà vẫn không chấm dứt thậm chí ngày càng 
nghiêm trọng. Tình trạng như cá nhân lãnh đạo nói là xong, việc 
bỏ nhiệm cần bộ theo ý riêng của mình, lôi bè kéo cánh, dùng 
người thân cận của mình ở nhiều địa phương khá nghiêm trọng, 
Tình trạng chạy chọt để lên chức. mua quan bán tước, giả mạo 
lừa dối cấp trên, thậm chí giết người tranh chức khiến mọi người 
kinh ngạc, suy ngẫm, chả trách Thủ tướng Chu Dung Cơ có lần 
đã nổi nóng nói “Trạm Giang thối rỮa rồi. những phần tử buôn 
lậu đã chỉ huy Đẳng „ Chính quyền và Quân đội chúng ta". 

Có thê nói rằng tình trạng tham những hiện như bệnh ôn dịch 
khó có thể ngăn chặn nỗi và đang lan trần trong mọi tầng lớp của 
hệ thống quan chức Trung Quốc. làm xói mòn uy tín của nhân 


I1 


dân đối với chính phủ. cũng đe dọa tính hợp pháp sự lãnh đạo 
của Đăng cộng sản. Giang Trạch Dân đã sớm l thức được mối 
nguy Cơ này và nhiều lần mạnh mẽ kẻu gọi nêu không chống 
tham những sẽ mắt đảng, mất nước. Mãy năm qua, nhà cảm 
quyền đã tiến hành một loạt cuộc đấu tranh chống tham những, 
xử lý nghiêm một số vụ án lớn và đánh mạnh vào quan chức cấp 
thấp với mục đích thể hiện nguyên tắc mọi người .binh đăng 
trước pháp luật và cũng thê hiện quyết tâm "đánh ruồi muỗi thì 
cũng phải đánh cả hồ". 

Tin cho biết án tử hình đối với Thành Khắc Kiệt là kết quả 
Giang Trạch Dân gạt bỏ những ý kiến tranh cãi để quyết định. 
Trong Hội nghị Bộ Chính Trị thảo luận về quyết định vận mạng 
Thành Khắc Kiệt đã có ý kiến đề nghị Thành Khắc Kiệt là cán 
bộ đân tộc thiểu số. nếu kết án tử hình có thể ảnh hưởng tới ồn 
định xã hội. nên xử nhẹ là thượng sách. Chủ tịch Giang đã nạt bỏ 
và nói do Thành Khắc Kiệt có tội quá lớn, nên ấn tử hình cũng 
sẽ được sự ủng hộ của dân tộc thiểu số. 

Đề tuyên truyền cho cuộc đấu tranh chống tham những, lãnh 
đạo cấp cao đã huy động bộ máy tuyên truyền rằầm rộ, ngoài ra 
Phòng tuyên huấn Ban kiểm tra kỉ luật trung ương, Ban tô chức 
trung ương, Ban tuyên truyền trung ương cũng ban hành một loạt 
tài liệu học tập: cho cắn bộ lãnh đạo đê liên hệ với địa phương 
cơ quan mình. Bởi vậy, giống như "Ba chú trọng”, "Ba đại diện”, 
cuộc đầu tranh chồng tham những sẽ trở thành một công cụ đề 
lãnh đạo Trung Quốc tiến hành chỉnh Đảng và cũng là một 
phong trào chính trị chủ yêu nhất thời gian tới. 

"Ba chú trọng” và "Ba đại diện” là hai đợt học tập trong một 
loạt phong trào giác ngộ về một ý thức hệ do chủ tịch Giang phát 
động nhằm ngăn chặn tác phong bất chính trong xã hội và làm 
trong sạch đội ngủ căn bộ. uôn nắn lại quan hệ giữa Đẳng cộng 
sản và quần chúng nhân dân, từ đó ý thức được sứ mệnh lịch sử 
và mỗi nguy cơ. Trone lịch sử của Đảng cộng sản Trung Quốc, 
những nguy cơ như trên không ít, nhất là trong giờ phút then 


112 


chốt về kế thừa và chuyển giao quyền lực. hầu hết cán bộ lãnh 
đạo cấp cao nhất với bản năng của mình đều làm như vậy, chăng 
hạn như Mao Trạch Đông phát động cuộc Đại cách mạng văn 
hóa. Đặng tiểu Bình phát động cuộc đấu tranh chống tự do hóa 
tư sản, đều không ngoài mục đích kéo dài mô thức chính trị hiện 

. Về điểm này, mấy thế hệ lãnh đạo Đảng cộng sản Trung 
Số: đều làm như vậy. Giang Trạch Đân hy vọng trước khi bàn 
giao quyền lực muốn tạo ra một mỗi trường phát triển đầy Sức 
sống, một cục điện xã hội cơ bản ôn định cũng như một hệ thống 
tư tưởng xã hội chủ ngiữa trong tình hình mới, Nhưng thực tế 
diễn biến tình trang tham những ngày càng nghiêm trọng làm 
cho ý nguyện của ông khó thực hiện. 

Định ra chế độ kiêm toán đối với quan chức khi thôi chức 

Hiện nay ai cũng biết rằng tình trạng tham ô ở Trung Quốc vô 
cùng nghiêm trọng. nhưng tr uyển thống của Trung Quốc là ì dùng 
phương thức phong trào quần chúng và tổ chức lại đời sống đề 
chống tham những, kỳ thực đây chỉ là biện pháp trên ngọn chứ 
không phải trừ tận gốc. nên không giải quyết được vấn đề căn 
bản. Theo lý luận của nữ học giả Hà Thanh Liên thì Trung Quốc 
đang đứng trước vấn đề "tham nhũng từ chế độ". Nếu quyền lực 
chính trị thiếu một cơ chế ngăn chặn. có hiệu quả, nếu như mảnh 
đất mua bán 81ữa quyền và tiên vẫn tồn tại, nêu không thiết lắp 
được ý thức và thực tiễn pháp trị thì tình trạng tham những vân 
không ngừng tăng lên. Quan chức vẫn tiếp tục lộng hành. 

Tổng Cục trưởng tổng cục kiểm toán Lý Kim Hoa cho biết 
ngành kiểm toán đang đưa ra kế hoạch tiến hành kiêm toán đối 
với tất cả các quan chức đăng và nhà nước kể cả các bộ trưởng 
khi thôi chức vụ. Đây là một biện pháp mới đánh vào hành vị 
tham những. Công tác này sẽ trở thành một nhiệm vụ đặc biệt 
đối với ngành kiểm toán Trung Quốc và được lãnh đạo cấp cao 
đảng và nhà nước coi trọng. Theo chế độ này, các quan chức khi 
rời khỏi chức vụ hoặc nghỉ hưu đều phải tiến hành kiểm toán và 
đây sẽ trở thành công việc hành chính bình thường. Lý Kim Hoa 


113 


nói: “Chúng ta cần thời gian đề xây dựng chế độ này, đồng thời 
lẫy cơ quan cấp bộ để thực hiện. Tuy nhiên, Lý Kim Hoa không 
cho biết liệu có thực hiện công tác kiểm toán này đối với lãnh 
đạo cấp cao nhất của Đẳng và nhà nước hiện nay hay không, 
hoặc như nước khác là tiên bành kê khai tài sản khi quan chức 
nhậm chức và rời khỏi chức vụ hay không. 

Cuối năm 1999, công tác kiếm. toán này bắt đầu được thực hiện 
đối với cán bộ cấp huyện trở xuống và giảm, đốc xí nghiệp quốc 
doanh, xí nghiệp nhà nước, kiểm soát cô phần. Một sô tỉnh như 
Triết Giang đã tiến hành đối với Chủ tịch Hội đồng giám sát 
chứng khoán và 5 Giám đốc ngân hàng lớn của Trung Quốc. Vừa 
qua tỉnh Hỗ Nam qui định cần bộ đẳng và nhà nước nhận tặng 
phâm hoặc ngân phiếu trị giá 2000 NDT (khoảng 2 30U5D) nhất 
loạt bị cách chức. Năm 1999, cơ quan kiểm toán tiến hành kiểm 
toán đối với 55 cơ quan nhà nước đã phát hiện l8 cơ quan chưa 
giao nạp tiền thu nhập trị Si 1.73  NDT, 36 cơ quan sử dụng 
không đúng mục đích số tiên 2,11 tỉ NDT. Bộ Thủy lợi lạm dụng 
công quỹ nghiêm trọng nhất, nên Bộ trưởng Nĩu Mậu Sinh bị kỷ 
luật ghi lý lịch. 

Trông đợi một cuộc đổi mới chế độ chính trị 

Mọi người đều biết SỰ SUY đồi về đạo đức, sự bất chính về tác 
phong không phải là vấn đề căn bản hiện nay của xã hội Trung 
Quốc, mà tình trạng không cô truyền thống pháp trị, không có 
nguyên tắc và quy phạm hành vi xã hội được mọi người thừa 
nhận mới là vấn đề căn bản hiện nay của xã hội Trung Quốc. 

Công tác pháp chế của Trung Quốc mây năm qua đã không 
ngừng dược xây dựng, mỗi kỳ họp quôc hội đều thông qua một 
loạt luật pháp, ý thức pháp luật không ngừng được nâng cao, 
nhưng tình hình chấp hành luật pháp vẫn không hề có chuyền 
biến tốt. Điểm căn bản là do địa vị của luật pháp thiếu tính độc 
lập hoặc là vẫn năm dưới sự lãnh đạo của Đảng. nên về chế độ 
vân chưa thay đổi được căn bản cục diện nhân trị. Chẳng hạn có 
một số văn bản nội bộ quy định nếu cần bộ cấp cục (cơ nơi là cấp 
phòng) hoặc cao hơn dính dáng tới các vụ án thì trước tiên phải 


114 


do đảng ủy cấp trên phê chuẩn sau đó mới được lập án điều tra, 
tiền hành xét xử và đưa ra công khai, đăng báo. 

Như vậy một quy tắc được thừa nhận nhưng không công khai 
là: quan chức địa phương phạm pháp thì "trước tiên thị hành kỷ 
luật đẳng, sau đó mới đưa ra luật pháp”. Tức là một cán bộ phạm 
pháp thì Ban kiểm tra kỷ luật thuộc tô chức đẳng cấp trên xử lý, 
xem xét lợi hại các mặt trong nội bộ đẳng, thậm chí định ra cả 
mức ân xử phạt khi xét xử, sau đó mới giao cho Tòa án theo đó 
mà xét xử. Trên thực tế quá trình này đã tạo ra mảnh đất cho 
đương sự XOay XỔ, chạy chọt các nơi, tìm người thần quen có thế 
lực giúp giảm hoặc xóa án. Chắng hạn vụ án Thành Khắc Kiệt 
đưa ra thảo luận trong Bộ Chính trị, định mức án, sau đó mới đưa 
ra Tòa án xét xử và tuyên án tử hình. Hiện nay tình trạng xét xử 
và khiếu nại của Tòa án cấp 1 thành phố Bắc Kinh chỉ là làm qua 
loa cho qua chuyện. 

Việc Thành Khắc Kiệt bị án tử hình chưa tắn đẫn đạt được 
hiệu quả "giết gà dọa khỉ", bởi vì lỗ rò rï của thê chế hiện nay rất 
nhiều, như đh9ền lực quá tập trung. không phân rõ đẳng với chính 

- quyền, đẳng cao hơn luật pháp, hơn nữa trọng nhiều năm qua 
chúng ta ra sức tuyên truyền tư tưởng hãy để cho một số người 
giàu có lên trước. Các quan chức địa phương, người năm trong tay 
quyên hành lớn trước sự cắm đỗ của tiên tài, vật chất thì khó có 
thê đứng vững được. Bởi vậy Giang Trạch Dân và lãnh đạo của 
Trung Quốc hy vọng dùng xây dựng văn minh tỉnh thần, học tập 
"Ba chú trọng" hoặc "Ba đại biểu” để nâng cao sức đề kháng cho 
Các quan chức, nhưng dư luận đều cho rằng tinh thần không đánh 
nỗi vật chất. 

Một bí thư thành ủy tỉnh Quảng Đông sau khi xem phim “Sự 
lựa chọn sinh tử nói: "Người ta không thê mang tiền vào quan 
tài, nhưng tiền có thể đưa người ta vào quan tài”. Trung Quốc 
đang chờ đợi một cuộc biến đổi chế độ chính trị trước sự lựa 
chọn giữa tiền và quan tài, qua đó mới có thể thoát khỏi được 

cảnh chìm đắm mất đẳng mất nước, mới trãnh được sự tiêu tan 
tương lai chính trị./. 


l15 


III. TRUNG QUỘC: NHŨNG TIÊN NÚI KHÁC NHAU 
VỀ THUYỀT BA ĐẠI DIỆN 
"BA ĐẠI DIỆN" VỚI SÁNG TẠO LÝ LUẬN 


Lĩnh Dung 
Phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu văn Kiện 
TWĐCSTQ 
"Bắc Kinh Nhật báo": 19/03/2001 


I-Tính sáng tạo bao hàm trong ''Ba đại diện"" 
Mấy năm gần đây. Đ/c Giang Trạch Dân đã nhiều lần nói đến 
vấn đề sáng tạo, đặc biệt là năm ngoái khi đưa ra tư tưởng "Ba 
đại điện”. đồng chí đã trình bày toàn điện vấn đề sáng tạo, nêu ra 
hoàn chỉnh lý luận sáng tạo. Tháng 2/2000, Đồng chí đã nêu ra 
tư tưởng "sáng tạo khoa học kỹ thuật và sáng tạo thể chế”, tiếp 
đó tháng 6/2000 lại lần nữa nhấn mạnh "sáng tạo là linh hồn của 
một đần tộc, là động lực vô tận của một đất nước hưng thịnh phát 
triển". Trong bài đăng trên tạp chí "Khoa học" của Mỹ đồng chí 
nêu rõ "Trung Quốc sẽ dốc sức xây dựng hệ thống sáng tạo quốc 
gia”, 

Tóm tắt nội dung sáng tạo mà D/c Giang Trạch Dân phất 
biểu, có 4 điểm như sau: 

Thứ nhất, Đ/c đã xuất phát từ vấn đề cơ bản khoa học kỹ thuật 
là sức sản xuất hàng đâu. yêu cầu lấy sáng tạo KHKT để lôi kéo 
toàn bộ công cuộc cải cách mở cửa. 

Thứ hai, sắng tạo là quy luật chung của thế giới tự nhiên và 
con người trên thế gian. là tỉnh thần cơ bản của chủ nghĩa Mác, 
phản ánh đường lối tư tưởng thực sự cầu thị. giải phóng tư tưởng 
của Đảng ta. 

Thứ ba, nội dung của sáng tạo bao gồm sáng tạo lý luận, sáng 
tạo thể chế, sáng tạo KHKT, các sáng tạo khác và nội dung của 
chúng. 

Thứ tư, phải xảy đựng hệ thống sáng tạo quốc gia. đây là con 


116 


đường tất yếu đề Trung Quốc thực hiện hước phát triển xuyên 
thế kỷ. Ở đây, đồng chí Giang Trạch Dân lần lượt nêu ra tư 
tưởng sắng tạo mới của đồng chí, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống 
lý n Sản tạo. : 

I-"Ba đại diện" là sản phẩm sáng tạo thê hiện tỉnh thần 
P tạo 

Bản thân "Ba đại diện" là sản phẩm sáng tạo, luôn thể hiện 
tinh thần sáng tạo. Sức sản xuất tiên tiễn cơ bản thể hiện ở chỗ 
KHKT trở thành sức sản xuất hàng đầu, mà "bản chất của khoa 
học là sáng tạo”. Vai trò và mục đích của văn hóa tiên tiền là xây 
dựng ý thức mới, môi trường mới đảm bảo và thúc đây Sức sản 
xuất phát triển. Lịch SỬ là đo nhân dân sáng tạo ra, quần chúng 
nhân dân vốn là nguồn sốc. động lực, chủ thể của sáng tạo. 

"Sáng tạo” xuyên suốt toàn bộ nội dung của "Ba đại điện”. 

Yêu cầu then chốt của "Ba đại điện" là có thê làm được “đại 
biểu tiên tiến” hay không?, Đảng ta phải luôn luôn đi ở hàng đầu 
trào lưu phát triên của thời đại. Phải suy nghĩ và nghiên cứu 
những yêu cầu mới và thay đổi mới của sức sản xuất, yêu cầu 
của văn hóa và lợi ích của nhân dân, trả lời được cái gì là "sức 
sản xuất tiên tiến", "văn hóa tiên tiến" và những "yêu cầu mới" 
không ngừng tăng lếi của quần chúng nhân đối với vật chất, văn 
hóa? 

[-Cái gì là SỨC sản xuất tiên tiến? KHKT lúc đầu là “lực lượng 
sản xuất gián tiếp”, rồi trở thành “lực lượng sản xuất trực tiếp" 
đến “lực lượng sản xuất hàng đầu”. Rõ rang đây là sự thay đổi 

sâu sắc trong nội dung sức sản xuất xã hội. Ð Đây là vấn đề lý luận 

quan trọng cần đi sâu nghiên cứu. Nó nêu rõ nguyên nhân cơ bản 
của xã hội nhân loại cận hiện đại vì sao có tốc độ nhanh chóng 
và thay đổi to lớn như vậy. Là một chính Đảng của giải cập vỗ 
sản, đẳng ta nhất định phải theo kịp nhịp bước phát triển của thời 
đại, chẳng những phải nhận thức được vai trò then chết của sức 
sản xuất còn S Êt nhận thức được thể giới ngày nay, cái gì là sức 
sản xuất "tiên tiến" 


117 


Trong thời đại của Mác. sức sản xuất tiên tiến được phản ánh 
trong nền công nghiệp truyền thống như: gang thép, đường sất... 
Nhưng ngày nay sức sản xuất tiên tiến là các ngành công nghiệp 
kỹ thuật cao và mới lấy KHKT cao làm cơ sở như công nghệ 
thông tin, công trình sinh học, nguyên liệu mới. Hiện nay, sự 
quan tâm chú ý tới phát triển sức sản xuất không chỉ là sức sản 
xuât thông thường mà đặc biệt phải quan tâm chú trọng tới sự 
phát tr lên của KHKT, vì nó là lực lượng sản xuất hàng đầu. 

3-Cái gì là "văn hóa tiên tiến"? Chủ nghĩa Mắc đại biểu cho 
văn hóa tiên tiễn nên phải kiên trì địa vị chỉ đạo của chủ nghĩa 

Mác. Nhưng cũng phải nhận thấy rằng, sức sản xuất xã hội đang 
ki ngừng phát triên, lý luận của chủ nghĩa Mác cũng không 
ngừng phát triên, trong thời kỳ cách mạng dân chủ mới, đại biểu 
tập trung cho phương hướng tiến lên của văn hóa tiên tiễn Trung 
Quốc chính là tư tưởng Mao Trạch Đông được kết hợp giữa chủ 
nghĩa Mác Lênïn và thực tiễn Trung Quốc: trong thời kỷ mới xây 
dựng hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội, phương hướng tiên lên của 
văn hóa tiên tiến Trung Quốc thể hiện tập trung ở Lý luận Đặng 
Tiểu Bình, đã kế thừa và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư 
tưởng Mao Trạch Đông. Lý luận Đặng Tiểu Bình phản ánh xu 
thế phát triển sức sản xuất tiên tiến của thế giới và Trung Quốc 
hiện nay. là chủ nghĩa Mác của Trung Quốc hiện nay. Ð/c Giang 
Trạch Dân nói: "Lý luận Đặng Tiểu Bình có ý nghĩa chỉ đạo trực 
tiếp đối với việc giải quyết vấn đề tiền đồ và vận mệnh của chủ 
nghĩa xa hột Trung Quốc hiện nay”. Nói tóm lại, Chủ nghĩa 
Mác-Lênin, Tư tưởng Mao Trạch Đồng, Lý luận Đặng Tiểu Bình 
là lý luận được liên tục kế thừa và xuyên suốt thành một mạch, 
là tư tưởng chỉ đạo của Đảng ta, là trụ cột tính thần và cơ sở tư 
tưởng của nhân dân các đân tộc cả nước. Nếu chúng ta dao động 
điểm này, dao động bất cứ một tư tưởng nào đó thì sẽ không thê 
nói đến được đại biểu văn hóa tiên tiến. Chúng ta nhất định sẽ 
không thực hiện đa nguyên hóa tư tưởng chỉ đạo và ý thức hệ. 
Đông thời. chủ nghĩa Mác là chủ nghĩa phát triển, trong tình 


118 


hình Trung Quốc hiện nay, kiên trì Lý luận Đặng Tiểu Bình 
cũng chính là kiên trì Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Mao 
Trạch Đồng. Xét từ xu thế phát triên, phương hướng tiên lên của 
đại biểu văn hóa tiên tiến, việc chúng ta nhân mạnh kiên trì vai 
trò chỉ đạo của Lý luận Đặng Tiểu Bình càng có ý nghĩa hiện 
thực quan trọng. Cho nên, khi Tr ung ương Đảng bàn đến việc 
học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Mao Trạch Đông và Lý 
luận của Đặng Tiêu Bình, đã thêm 3 chữ "đặc biệt là” vào trước 
Lý luận Đặng Tiểu Bình. Lễ đĩ nhiên điều này không phải là xóa 
bỏ tư tưởng kinh điển trước đó. Sở đĩ làm như vậy vì đây là vấn 
đề quan trọng và từ trước tới nay vẫn có hai khuynh hướng chưa 
thống nhất, cho nên chúng ta phải nói hoàn chỉnh như vậy. 

Cũng phải thấy rằng, nội dung văn hóa, văn mình tình thần 
của nhân loại quả thực đã có sự thay đôi rất lớn. Trong xã hội 
hiện nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của 
SỨC sản xuất xã hội, sự thay đổi của văn hóa kê cả phân. cứng hay 
phần mèm rõ ràng cũng thay đổi theo. Do sự bùng nổ trị thức, 
văn minh nhân loại chưa bao giờ phong phú như ngày nay, cái 
gọi là bách khoa toàn thư, từ rât lâu đã trở thành lịch sử. Ngày 

nay, sự liên hệ ngày càng mật thiết giữa văn hóa và kinh tế, công 
nghiệp hóa ngành + văn hóa ngày càng được phát triển mạnh, trở 
thành một điểm hỗ trợ mới cho sức sản xuất phát triển như bộ 
phim “Titanic", một tác phẩm nghệ thuật nhưng có thể kiếm 
được tới I,8 tỉ USD. Giờ đây, nguôn thông tin hiện đại gần giống 
như nguồn vật chất khó phân biệt nồi, là vật chất hay là văn hóa? 
Bởi VY Dc Giang Trạch Dân đã đưa ra hai khái niệm "sản 
xuất" là: "sản xuất vật chất và sản xuất tri thức". Hơn nữa hàm 
lượng khoa học kỹ thuật trong văn hóa cũng tăng lên rất nhiều, 
công cụ truyền tải văn hóa, các phương thức truyền thông đại 
chúng cũng ngày càng đa dạng hóa. Trước đây hình thức chữ 
viết là chủ yếu, trước tiên là sách, tiếp đó thêm báo chí, sau khi 
phát minh ra vô tuyến điện thì phát thanh ra đời rồi phim ảnh. 
Hiện nay phổ biến là văn hóa Tivi, văn hóa Internet, văn hóa 


119 


phìm ảnh, văn hóa mạng, văn hóa du lịch. Cùng với tiền trình 
phát triển nhanh chóng xã hội nhân loại, tốc độ thay đổi về quan 
niệm văn hóa cũng tăng nhanh chưa từng có. thế giới ngày nay 
thật sự là thiên biến vạn hóa, muôn màu muôn vẻ, thay đổi tới 
chóng mặt. Chúng ta muốn trở thành đại biểu của văn hóa tiên 
tiến thì nhất định sẽ phải đối mặt với những thay đôi này, không 
thể đối phó bị động mà cần chủ động đối phó. đứng trên hàng 
đầu của thời đại. 

3-Yêu cầu của quàn chúng nhân dân về đời sống văn hóa vật 
chất cũng cao hơn, phong phú hơn, đa dạng hóa hơn trước kia rất 
nhiều, nên chúng ta phải nghiên cứu làm thế nào đáp ứng được 
tốt hơn những yêu cầu này của quần chúng nhân dân. 

Ba điểm nêu trên, đều đòi hỏi chúng ta lấy tính thần sắng tạo 
để ủm tòi nghiên cứu, đưa ra những lý luận mới, theo kịp nhịp 
bước của thời đại. 

Tỉnh thần sáng tạo thể hiện trong "Ba đại diện” thực chất là 
yêu cầu toàn Đảng trong điều kiện lịch sử mới, phát huy tư tưởng 
giải phóng, tỉnh thần thực sự cầu thị. Trong quá trình thực tiễn 
làm phong phú và phát triển những tỉnh thần sáng tạo được thể 
hiện trong "Ba đại diện", thực chất là yêu cầu toàn Đảng trong 
điều kiện lịch sử mới, phát huy tư tưởng giải phóng, tính thần 
thực sự cầu thị của Đ/c Đặng Tiểu Bình. nõ lực nghiên cứu tình 
hình mới để giải quyết những vấn đề mới. kịp thời tiến hành khái 
quất lý luân, trong quá trình thực tiên làm phong phú và phát 
triên Lý luận Đặng Tiêu Bình, đưa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội mang màu sắc Trung Quốc mà đồng chí Đặng Tiểu Bình 
đề ra không ngừng tiến lên phía trước. Ð/c Giang Trạch Dân đã 
nói rât rõ răng: "Chúng ta phải trước sau như một kiên trì lấy 
Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Mao Trạch Đông đặc biệt là Lý 
luận Đặng Tiểu Bình làm chỉ đạo, không một chút dao động 
điểm này. Đồng thời. chúng ta cũng nên căn cứ vào tình hình 
thực tiễn mới, không ngừng tiến hành những tìm tòi mới, không 
ngừng đưa ra những chỉ đạo lý luận mới chỉ đạo thực tiễn. Đại 


120 


hội Đảng lần thứ 15 đã chỉ ra, kiên trì Lý luận Đăng Tiểu Bình, 
trong quá trình thực tiễn tiếp tục làm phong phú và phát triển 
sáng tạo lý luận này, đây là trách nhiệm trọng đại của Tập thể 
lãnh đạo Trung ương Đảng và của các đồng chí trong toàn Đăng. 
Các đồng chỉ trong toàn Đảng nên coi nhiệm vụ này là chức 
trách thiêng liêng của mình, tập trung trí tuệ của toàn nhân dân, 
cùng nhau nghiên cứu và trả lời các vấn đề chiến lược quan trọng 
mới liên quan tới sự phát triển toàn Cục trong sự nghiệp của 
Đảng và nhà nước, đảm bảo Đảng ta luôn luôn đi trên hàng đầu 
sự phát triển của thời đại, thật sự làm được ' 'Ba đại diện”. 

Tếc độ phát triển của xã hội và sức sản xuất hiện nay tĩng lên 
rõ rệt, đây là điều chưa từng có trong lịch sử từ trước đến nay, 
chưa bao giờ như hiện nay chúng t ta càng phải kịp thời sắng tạo 
lý luận để chỉ đạo thực tiễn được tốt hơn. Tập thê lãnh đạo Thể 
hệ thứ ba do đồng chí Giang Trạch Dân làm hạt nhân được bầu 
ra từ Hội nghị toàn thể Trung ương 4 khóa 13 năm 1989 đến nay 
đã hơn 0 năm. Trong thời gian này, tình hình trong và ngoài 
nước đã có những thay đổi lớn và sâu sắc, nhất là từ nửa cuối thế 
kỷ 20. Thực tiên đã đặt ra cho chúng ta rất nhiều tình hình mới 
vấn đề mới, Đíc Giang Trạch Dân không những tiếp tục thúc dây 
sự nghiệp vĩ đại xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung 
Quốc do đồng chí Đăng Tiểu Bình sắng lập tiến lên phía trước, 
gianh được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa mà còn đưa ra rất 
nhiều tư tưởng lý luận mới, làm phong phú và phát triển nhiều 
mặt của Lý luận Đặng Tiểu Bình. Giống như đồng chí Đặng 
Tiểu Bình. cùng với việc lãnh đạo thành công xây dựng hiện đại 
hóa chủ nghĩa xã hội, chúng ta nhất định kịp thời tiền hành khái 
quát lý luận, biết khái quát lý luận và dám khát quát lý luận, 
Giương cao ngọn cờ vĩ đại của Lý luận Đặng Tiểu Bình, kiên trì 
không dao động Lý luận Đặng Tiểu Bình, đồng thời trong quá 
trình thực tiên mạnh dạn sáng tạo phong phú và phát triển Lý 
luận Đặng Tiểu Bình. hai vẫn đề này đều là trách nhiệm thiêng 
liêng của chúng ta. Giống như Đức Giang Trạch Đân đã từng nói, 


121 


tình thần cơ bản của chủ nghĩa Mác là sáng tạo. điều cơ bản nhất 
khi kiên trì chủ nghĩa Mác, là kiên trì tình thần sáng tạo. Mác, 
Ăngghen. Lênin, Stalin, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình đều 
là những tấm gương sáng về sáng tạo, chúng ta cần học tập 
những tỉnh thần này của những người thầy chúng ta. 

Năm 2001, chúng ta sẽ đón mừng 80 năm ngày sinh của 
Đảng, năm 2002 phải triệu tập Đại hội lần thứ 16. Nhìn lại 
quãng đường từ Hội nghị toàn thê Trung ương 3 khóa LÍ đến 
nay, chúng ta đã qua 2 lần tổng kết lịch sử, tiến hành sáng tạo lý 
luận. Lần thứ nhất vào năm 1981 nhân 60 năm ngày thành lập 
Đẳng, trung ương đã thông qua “Nghị quyết của Ban chấp hành 
TW Đảng Cộng sẵn Trung Quốc về một số vấn đề lịch sử của 
Đăng kể từ ngày thành lập nước đến nay", tổng kết I0 kinh 
nghiệm cơ bản, đây là khái quát bước đầu của Lý luận Đặng 
Tiểu Bình, năm sau tiến hành Đại hội lần thứ 12, đè ra nhiệm vụ 
lịch sử của thời kỳ mới là triển khai toàn diện xây dựng hiện đại 
hóa chủ nghĩa xã hội. Lần thứ hai vào năm 199] nhân kỷ niệm 
70 năm ngày thành lập Đảng, Đ/c Giang Trạch Dân đã đọc diễn 
văn, tổng kết lịch sử, khái quát lý luận xây dựng chủ nghĩa xã 
hội mang màu sắc Trung Quốc của Đặng Tiểu Bình trên 3 
phương diện văn hóa, kinh tế, chính trị. Năm 1992 Đại hội lần 
thứ 14 đã trình bày toàn diện 9 nội dung về Lý luận xây dựng 
chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc của Đặng Tiểu 
Bình, xác dập thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Có. thể 
dự đoán răng, nhân 80 năm ngày thành lập Đảng và Đại hội lần 
thứ 16, chúng ta nhất định sẽ tiến hành tổng kết kinh nghiệm lịch 
sử, trên cơ sở của "Ba đại điện”, sẽ trình bày mới và phát triển 
mới lý luận, vạch ra phương hướng rõ ràng cho bước phát triển 
tiếp theo đồng thời làm phong phú và phát triển hơn nữa Lý luận 
Đặng Tiểu Bình /. 


122 


ĐANG GŨNG SẢN TRUNG QUỐC VỚI TĂNG CƯỦNG 
XÂY DỰNG ĐẢNB THE0 “BA ĐẠI DIỆN" 


Lý Thận Minh 
Phó Viện trưởng Viện KHXH-TO 
Tạp chí "Chính trị và kinh tê thê giới" -7/2001 


Nhìn lại lịch sử huy hoàng của Đẳng Cộng sản Trung Quốc 
S0 năm qua, chúng ta có thể thấy rõ rằng: Nêu phong cách học 
tập nghiêm chỉnh, công tác xây dựng lý luận của Đảng sẽ được 
tăng cường mạnh mẽ hơn, sự nghiệp của Đảng và nhà nước sẽ 
phát triển thịnh vượng; nếu phong cách học tập không đúng đắn, 
công tác xây dựng lý luận của Đảng sẽ bị suy yếu, sự nghiệp của 
Đảng và nhà nước cũng bị tốn thất. 

Nhân kỷ niệm 80 nắm ngày thành. lập Đảng (1/7/1921 - 
1/7/2001), việc thảo luận nghiêm túc mối quan hệ „giữa công tác 
xây dựng lý luận Đảng với phong cách học tập, tổng kết những 
kinh nghiệm của Đẳng về phương diện này, rõ ràng có ý nghĩa 
quan trọng đối với uốn nắn đúng đắn phong cách học tập, tắng 
cường hơn nữa công tác xây dựng lý luận của Đẳng, từ đó thúc 
đây: sự nghiệp vi đại xây dựng XHCN mang màu sắc Trung 
Quốc phát triền lành mạnh. 

I - Phong cách học tập với công tác xây dựng Đảng 

Những phong cách học tập mà chúng ta nêu ra là phong cách 
học tập của chủ nghĩa Mác trong toàn Đảng. Nó liên quan tới 
nhiều phương diện như động cơ. thấi độ, phương pháp và mục 
đích của việc vận dụng lý luận. Vậy phong cách học tập của chủ 
nghĩa Mác là gì? Nhìn từ quan điêm triết học, nó thể hiện tập 
trung tác phong của Đảng, thê hiện tập trung tính Đẳng của đẳng 
viên và những người làm công tác lý luận của Đăng, thể hiện tập 
trung những giá trị quan, phương pháp luận, thế giới quan của 
chủ nghĩa duy vật lịch sử và chủ nghĩa. duy vật biện chứng. Cũng 
cớ thê nói răng, phong cách học tập của chủ nghĩa Mác chính là 


123 


phải thực sự coi chủ nghĩa Mắc là khoa học, nghiêm chỉnh học 
tập. kiên định lòng tin đồng thời biến nó thành hành động. Trong 
quá trình vận dụng học tập vào thực tiễn, điều chúng ta phải làm 
được là tất cả xuất phát từ thực tế, thực sự cầu thị. kết hợp giữa 
học và hành, không ngừng sắng tạo cái mới. Nhìn từ quan điểm 
chính trị, phong cách học của chủ nghĩa Mác nghĩa là kiên định 
đứng trên lập trường của giai cấp công nhân và đông đảo quần 
chúng nhân dân. đứng trên lập trường chính sách, phương châm, 
đường lối. cương lĩnh của Đảng để học tập nghiên cứu tuyên 
truyền chủ nghĩa Mác. Trong quá trình này, người cộng sản vừa 
phải học tập đông đảo quân chúng nhân dân vừa phải hướng dân 
giáo dục quân chúng nhân dân doàn kết, phấn đấu vì lợi ích căn 
bản của chính mình. Ý nghĩa triết học và ÿ nghĩa chính trị trong 
phong cách học tập mắc-xít là thống. nhất. Chỉ có kiên trì phương 
châm tất cả đều xuất phát từ thực tế, lý luận liên hệ với thực tế 
mới có thể thật sự đứng vững trên lập trường của giai cấp công 
nhân và đồng đảo quần chúng nhân dân. chỉ có đứng vững trên 
lập trường đúng đắn toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ mới có 
thê dâm xuất phát từ thực tế, giữ vững được chân lý. 

Chủ nghĩa Mắc từ khi ra đời đã luôn coi trọng phong cách học 
tập. Các nhà tư tưởng Mác, Ăngghen, Lênin một mặt nhấn mạnh 
vai trò chỉ đạo của lý luận đối với thực tiễn, như cho răng một 
dân tộc muốn leo lên được đỉnh cao khoa học, thì luôn luôn phải 
có tư duy lý luận, nếu không có lý luận cách mạng thì sẽ không 
có phong trào cách mạng. Mặt khác các nhà tư tưởng trên đồng 
thời rất nhấn mạnh tất cả đều phải xuất phát từ thực TẾ, nhân 
mạnh răng lịch sử không thể dựa vào công thức có sẵn, nhấn 
mạnh lý luận của chúng ta là lý luận phát triền chứ không phải là 
thuộc lòng hoặc nhắc lại máy móc giáo điều. Các ông từng nhấn 
mạnh rằng lý luận là cây khô, còn cuộc sống là cây xanh tươi. 
Mác. Ảngghen, Lênin trong quá trình sáng tạo và phát triển công 
trình đồ sô chủ nghĩa Mác, đã xuất phát từ sự vật khách quan mà 
nó tôn tại khách quan, kiên trì kết hợp giữa }ý luận và thực tiễn 


124 


đồng thời quần triệt kiên trì phong cách học tập trước sau như 
một, thể hiện đây đủ lập. trường kiên định của chủ nghĩa duy vật 
đấu tranh cho chân lý, v à đấm tìm tôi sáng tạo với thái độ khoa 
học. Bản thân Mác, Ñnpferi Lênin đều suốt đời hoạt động cho 
công tác lý luận cách mạng và thực tiền cách mạng. Đây chính là 
một tấm gương sáng ngời nhất về phong cách học tập mác-xít. 
Phong cách học tập tốt đẹp của Đảng ta đã dần dần hình thành 
và phát huy mạnh mẽ trong quá trình lịch sử huy hoàng 80 năm 
qua của Đảng trên cơ sở bài học kinh nghiệm chính diện và phản 
diện. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Trung Quốc (C5. FQ) năm 
1921, là sẵn phẩm kết hợp giữa chân lý phố biến của chủ nghĩa 
Mác và thực tế cách mạng Trung Quốc. Chính vì lẽ đó, ĐCSTQ 
kế từ ngày thành lập đến nay đã tự tạo cho mình một phong cách 
tốt đẹp độc đáo trong đó bao gồm cả phong cách học tập. Nhưng 
vào cuối những năm 20 và đầu những năm 30 của thế kỹ 20, 
những người lãnh đạo chủ yếu của Đẳng đã không xuất phát từ 
thực tế của Trung Quốc mà chỉ sao chép đơn giản kinh nghiệm 
của nước ngoài. giáo điều hóa chủ nghĩa Mác, làm cho cách 
mạng Trung Quốc đã từng một thời lâm vào tình thế tuyệt vọng. 
Tư tưởng chủ nghĩa Mác mặc dù đã được Trung Quốc hóa vận 
dụng vào Trung Quốc, nhưng ngay tư tưởng Mao Trạch Đông 
cũng phạm sai lầm tương tự là chỉ thiên về đấu tranh giai câầp đề 
tiên hành tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác rộng khắp trong 
toàn Đẳng. Kết quả là đầu những nắm 40 của thế kỷ 20 Đảng ta 
đã triển khai phong trào chỉnh đảng nỗi tiếng ở Diên An đề uốn 
năn lại tư tưởng, tác phong. Cũng. chính trong phong trào này, 
đồng chí Mao Trạch Đông lần đầu tiên đã đưa ra khái niệm 
phong cách học tập đồng thời nâng phong cách học tập thành tác 
phong. phương pháp tư tưởng và thế giới quan của Đảng. nâng 
phong cách học tập thành thái độ làm việc. thái độ đối với chủ 
nghĩa Mắc. Mao Trạch Đông còn chỉ rõ răng, tác phong học tập 
"là một vấn đề cực kỳ quan trọng”,"vân đề quan trọng hàng 
đầu”. Trên một ý nghĩa nhất định, chính trong cuộc vận động 


125 


chỉnh đốn tác phong ở Diên An, Đảng ta đã đúc kết được kinh 
nghiệm lịch sử, đã loại bỏ ảnh hưởng của những khuynh hướng 
sai lâm của chủ nghĩa chủ quan xã rời việc kết hợp chân lý phô 
biến của chủ nghĩa Mác với thực tiễn cụ thể của cách mạng 
Trung Quốc. uốn nắn hơn nữa phong cách học tập của Đẳng, kết 
hợp chặt chế hơn nữa giữa lý luận và thực tiễn, đặt nền móng lý 
luận tư tưởng cho thắng lợi của cách mạng dân chủ mới của nước 
ta. Từ đó Đảng mới có thê lãnh đạo và dẫn dắt nhân dân cả nước, 
trải qua đấu tranh cực kỳ gian khổ để giành được thắng lợi cách 
mạng chủ nghĩa dân chủ mới, dựng lên nước CHND Trung Hoa, 
đồng thời sau ngày dựng nước đã tiến hành thuận lợi cải tạo 
XHCN, hoàn thành thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa dân chủ mới đến 
CNXH, giành được thắng lợi vĩ đại trong cách mạng và xây 
dựng XHCN. 

Nhưng thật đáng tiếc bắt đầu từ cuối những năm 50 của thế kỷ 
20, đặc biệt là trong thời gian "cách mạng văn hóa", phong cách 
học tập trong Đảng đã sai lệch nghiêm trọng, một lần nữa lại 
mắc phải những sai lầm như tách rời chủ quan với khách quan, lý 
luận xa rời thực tiễn, nên sự nghiệp của Đảng lại bị tổn thất 
nghiêm trọng. Để tránh sai lầm “tả" khuynh của Đảng ta lại tấi 
diễn, trong chỉ đạo tư tưởng, đồng chí Đặng Tiểu Bình đã nhiều 
lần nhắc lại phong cách học tập. Khi đó, có một số đồng chí lúc 
nào cũng nói tới tư tưởng Mao Trạch Đông nhưng lại luôn quên 
đi, thậm chí vứt bỏ và đi ngược lại quan điểm, phương pháp cơ 
bản chủ nghĩa Mắc của Mao Trạch Đông là thực sự câu thị, tất 
cả đều phải xuất phát từ thực tế, kết hợp giữa. lý luận và thực 
tiên. Lúc đó, thậm chí có người còn cho răng nêu như ai kiên trì 
theo quan điểm cơ bản này thì người đó mắc tội tày trời. Thực 
chất chủ trương trên của họ là chỉ cần sao chép nguyên sĩ lời của 
Mắc, Ảngghen, Lênin là được. Trước tình hình này, đồng chí 
Đặng Tiểu Bình nghiêm khắc chỉ ra: "Đây không phải là vẫn đề 
nhỏ, mà là vấn đề liên quan đến chúng ta nhìn nhận như thế nào 
đối với chủ nghĩa Mắc - Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông". Đ/c 


126 


Đặng Tiểu Bình còn dẫn lời của đồng chí Mao T rạch Đông phát 
biều trong cuộc chỉnh Đẳng ở Diên An để nhắc nhở toàn Đăng: 
“một Đẳng, một đất nước, một đân tộc. nếu tất cả chỉ xuất phất 
tý luận sách vỎ, thì tư tưởng bị cứng nhắc, tư tưởng mù quáng Sẽ 
không thể tiến lên được, sức sông bị ngừng lại, chúng ta sẽ mất 
Đảng mất nước". Qua Hội nghị toàn thể trung ương 3 khóa II 
của Đẳng, chúng ta đã khôi phục và phát huy phong cách học tập 
tốt đẹp của Đăng, khôi phục và phát triển đường lối tư tưởng 
thực sự cầu thị. sửa chữa lại đường lối chính trị sai lầm. nên nước 
ta đã thực hiện được bước ngoặt lịch sử, sự nghiệp cải cách mở 
cửa và xây dựng hiện đại hóa đã xuất hiện cục điện mới phát 
triển mạnh mẽ. Tập thể lãnh đạo thế hệ thứ ba do đồng chí Giang 
Trạch Dân làm hạt nhân. cũng rất coi tr ong vấn đề phong cách 
học tập. Đồng chí Giang Trạch Dân đã chỉ rõ: "Vấn đề phong 
cách học tập là vấn đề chính trị trọng đại liên quan đến thịnh suy 
của Đăng và thành bại của sự nghiệp”. Chăng những thế, đồng 
chí Giang Trạch Đân còn khái quát rất xúc tích và sâu sắc đối 
với văn đề học tập lý luận của Đảng trong giai đoạn hiện nay và 
toàn bộ công tác xây dựng lý luận của Đăng là phải kiên trì 
phong cách học tập của mác-xít. Ð/c Giang Trạch Dân nói: 
“Không thể để mất Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch 
Đông, mất đi thì sẽ mất gốc, đồng thời nhất định phải lấy thực tế 
của cải cách mở cửa, thực tế của công cuộc xây dựng hiện đại 
hóa đất nước, lấy công việc mà chúng ta đang làm trọng tâm, 
chú trọng vận dụng chủ nghĩa Mác. chú trọng suy nghĩ về lý 
luận đối với vấn đề thực tế, chú trọng tới thực tiền mới và sự 
phát triển mới mẻ" . Chính do tập thê lãnh đạo thế hệ thứ ba của 
Đẳng rất coi trọng vấn đề hướng dẫn toàn Đẳng phát huy tác 
phong học tập mác- xít. lý luận liên hệ với thực tế. vì vậy mà sự 
nghiệp của Đảng, công cuộc cải cách mở cửa và sự nghiệp xây 
dựng hiện đại hóa đất nước đã không ngừng mở ra được những 
cục diện thắng lợi mới. Coi trọng vấn đề phong cách học đập là 
vẫn đề quan trọng hàng đầu nhằm không ngừng cải tiễn và tăng 


127 


cường việc học tập và xây dựng lý luận của Đảng, từ đó không 
ngừng thúc đây toàn bộ sự nghiệp của Đẳng phái triển hưng 
thịnh, đây là công hiến sáng tạo, độc đáo của Đẳng ta đối với 
công tắc xây dựng lý luận chủ nghĩa Mác và học thuyết xây 
dựng Đảng, là ưu thế chính rị và ưu thế tư tưởng của Đẳng ta. 

II. Phong cách học tập trong thế kỷ mới, tình hình mới và 
nhiệm vụ mới 

Bước vào thế kỷ mới, nước ta bắt đầu thực hiện mục tiêu 
chiến lược bước thứ ba: Tới giữa thế kỷ 21, chúng ta phải cơ bản 
thực hiện được hiện đại hóa XHCN. Xét tình hình trong nước và 
quốc tế hiện nay, chúng ta có rất nhiều cơ hội phát triền hiểm có, 
nhưng cũng đứng trước rất nhiều thách thức khó khăn. Tất cả 
những điều này đòi hỏi chúng ta cần phải phát huy hơn nữa 
phong cách học tập tốt đẹp của Đẳng. tăng cường công tác xây 
dựng lý luận của Đảng. Những yêu câu đối với công tác bọc tập 
và xảy dựng Đảng trong thế kỷ mới. tình hình mới và nhiệm vụ 
mới thể hiện trên những. mặt sau: 

|, Đây. là yêu cầu để trả lời đúng đắn và giải đáp hàng loạt 
các vấn đề quan trọng trong nước và quốc tế. Sau khi bước vào 
thế kỹ 21, tình hình quốc tế ngày càng phức tạp nhiều thay đồi. 

Xét về tình hình chính trị thế giới, sau khi Liên Xô - Đông Âu 
thay đổi nhanh chóng và khối Vắcxava bị tan rã, sự chấm dứt đối 
kháng hai cực giữa hai siêu cường rốt cuộc đã mang lại những 
thay đổi gì? Hòa bình và phát triên vẫn đang là hai chủ đề lớn 
của thế giới hiện nay, nhưng chủ nghĩa bá quyền và cường quyền 
chính trị rõ ràng vân đang có sự phát triển mới. Cuộc chạy đua 
vũ trang của một số nước trên thế giới đang có xu hướng ngóc 
đầu đậy và tăng lên mạnh mẽ, cục diện thế giới rốt Cuộc xẽ diễn 
biến theo hướng nào, điều này có ảnh hưởng gì đối với môi 
trường an ninh xung quanh đất nước ta? 

Xét về tình hình kinh tế thế giới, nhiều thay đổi phức tạp. 
nhiều hiện tượng nguy hiểm đã phát sinh: Thị trường cô phiếu 
của Mỹ bị giảm sút nghiêm trọng. kính tế Nhật Bản đình trệ. 


128 


kinh tế toàn cầu thiếu sức tăng trưởng: tiến trình toàn cầu hóa 
kinh tế dường như đang tăng nhanh. nhưng xu thế phân hóa hai 
CỰC giữa nước giàu và nước nghèo vẫn tăng lên. Nước giàu, 
người giàu thì cứ giàu lên, nước nghèo người nghèo thì lại càng 
nghèo hơn, tác động tiêu cực của toàn cầu hóa nền kinh tế ngày 
càng thể hiện rõ nét. điều này sẽ tác động như thế nào đối với 
nền kinh tế nước ta? 

Xét từ trào lưu văn hóa thế giới, cùng với việc đây mạnh 
cường quyền chính trị và bá quyền quân sự có nước siêu cường 
cũng ra sức thúc. đây quan niệm giá trị văn hóa tư tưởng của 
mình trên toàn câu. Trong khi chúng ta dang tiếp tục tích cực 
chủ động học hỏi tiếp thu những thành tựu vấn hóa tiên tiễn của 
nước ngoài, chúng ta phải làm thế nào đẻ cảnh giác và ngăn chặn 
có hiệu quả những xâm nhập và độc hại của thế lực thù địch 
phương Tây về tư tưởng slý luận, và quan niệm giá trị? 

Xét về sự phát triển của khoa học kỹ thuật cao và mới trên thế 
giới, chúng ta phải làm thế nào để nắm bắt được các cơ hội, ứng 
phó đúng đắn, tiếp nhận, đuổi kịp và vượt lên vị trí hàng đầu của 
thể giới? 

Xét từ phong trào XHCN cửa thế giới, chúng ta phải làm thế 
nào để có những nhận thức đúng đắn, tổng kết và rút ra bài học 
lịch sử quan trọng từ sự xơ cứng , biến chất của Đảng CS Liên Xô 
cũ và sự điễn biến đi tới Sụp đồ của Liên Xô? Chúng ta làm thế 
nào để có nhận thức đúng đắn về sự điều chỉnh mới. thay đôi 
mới, đặc trưng mới của CNTB hiện nay? Là một nước XHCN 
lớn duy nhất hiện nay trên thế giới, chúng ta Jhờh làm thế nào đề 
xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa "không đi đầu" ” phât huy 
tác dụng của mình", phản đối chủ nghĩa bá quyền và cường 
quyên chính trị, tích cực thúc đây việc xây dựng trật tự mới kinh 
tê chính trị quốc tế công băng hợp lý? 

Xét tình hình trong nước, chúng ta cũng có hàng loạt các vấn 
đề cần đi sâu nghiên cứu. Lầm thế nào đề không ngừng hoàn 
thiện thể chế kinh tế thị trường XHCN, đổi phó đúng đắn hàng 


129 


loạt các vấn đề mới sau khi gia nhập WTO? Làm thế nào đề 
phòng ngừa và tránh được rủi ro tiên tệ, tăng cường đi sâu hơn 
việc cải cách các doanh nghiệp nhà nước, thực sự thực hiện việc 
lấy chế độ công hữu làm chủ thể, các loại hình chế độ sở hữu 
kinh tế cùng nhau phát triển? Làm thế nào đề tăng cường đi sâu 
cải cách nông thôn, tăng thêm thu nhập cho nông dân, thiết thực 
tăng cường xây dựng chính quyền cơ. SỞ Ở nông thôn, làm cho địa 
vị của nông nghiệp là cơ sở kinh tế quốc dân ngày càng vững 
chắc hơn? Làm thế nào để kết hợp hữu cơ dùng pháp luật và đạo 
đức trị nước, xây dựng nhà nước pháp trị XHCN? Làm thế nào 
để mở rộng hơn nữa dân chủ XHCN, tích cực thúc đây vững 
chắc cải cách thê chế chính trị? Làm thế nào đề trong khi đảm 
bảo kinh tế phát triên liên tục lành mạnh, giải quyết được các 
hiện tượng phần phối không hợp lý, duy trì ôn định chính trị XH 
và sự an nình lâu đài của quôc gia? Làm thế nào cải tiến, tăng 
cường và hoàn thiện hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, có biện pháp 
hữu hiệu ngăn chặn các hiện tượng tham những, để chúng ta 
trước sau như một kiên trì một cách trung thực ba đại diện, phải 
thấy rằng chì có giải quyết hiện tượng nảy sinh thì lý luận mới 
giải quyết được vân đề bản chất, lý luận là chỉ đạo của hành 
động. Chỉ có phát huy phong cách học tập tốt đẹp của chủ nghĩa 
Mác. chúng ta mới có những giải đáp khoa. học về mặt lý luận 
đối với hàng loạt các vấn đề trọng đại quốc tế và trong nước 
đang chờ những đáp án. Sự sắng tạo lý luận mới của chúng ta 
chính là ở chỗ đó, nhận thức mới về chủ nghĩa Mác cũng là ở 
chỗ đó, việc chúng tà xây dựng sự nghiệp XHCN mang màu sắc 
Trung Quốc mới có thể giành được thắng lợi mà không bị thất 
li 
2-Yêu cầu kiên trì và củng cố địa vị chủ đạo của chủ nghĩa 
Mác drong lĩnh vực ý thức hệ của nước ta 
Cần nhận thấy rõ răng địa vị chủ đạo của chủ nghĩa Mác 
trong ý thức hệ của nước ta là vững chắc. Hai thành quả lý luân 
lớn của Đảng ta - tư tưởng của Mao Trạch Đông và lý luận của 


130 


Đặng Tiểu Bình đã ăn sâu vào trong tâm trí của nhân dân các 
dân tộc trong cả nước. Nhưng, chúng ta cũng nhận thấy rằng do 
thay đổi của Liên Xô và Đông Âu gây ra thoái trào của CNXH 
trong phạm vi toàn cầu, các thế lực thù địch phương Tây ráo riết 
tiên hành "tây hóa”, "phân hóa" chúng. ta, thêm vào đó trong quá 
trình mở rộng cửa đối với bên ngoài và xây dựng thể chế kinh tế 
thị trường XHCN, những cặn bã trong tư tưởng mục nát của giai 

cấp tư sản và các giai câp bóc lột khác lại khuấy động lên đã làm 
cho lĩnh Vực tư tưởng chính trị của nước ta xuât hiện những tạp 
ầm gây rối, chẳng hạn có người chủ trương công khai tuyên 
truyền ' 'ây hóa toàn diện". 

Về mặt chính trị. họ tuyên truyền dân chủ hóa, làm SUY yếu 
địa vị lãnh đạo của Đảng CS, chủ trương chế độ đa đẳng hóa và 

dân chủ nghị viện theo kiểu phương Tây. 

Về mặt kinh tế cũng có người chủ trương tuyên truyền tư hữu 
hóa, xóa bỏ địa vị chủ thể của chế độ công hữu và nguyên tắc 
phân phối theo lao động. 

- Về văn hóa tư tưởng cũng có người đề xuất xóa bỏ vị trí chỉ 
đạo của chủ nghĩa Mác, chủ trương đa nguyên hóa chỉ đạo tư 
tưởng. 

Về quan niệm giá trị họ chủ trương chủ nghĩa cá nhân cực 
đoan, có kẻ đã xuyên tạc lịch sử phần đầu của Đẳng và nhân dân, 
bôi nhọ tư tưởng Mác- Lênin, Mao Trạch Đông, lý luận Đặng 
Tiểu Bình, kích động tâm trạng bất mãn đối với Đẳng và chính 
phủ, có người phát biểu và xuất bản sách, những tác phẩm tầm 
thường, tuyên truyền bạo lực tình dục, mê tín dị đoan; có người 
nghỉ ngờ và phủ định cải cách mở cửa, xuyên tạc, công kích 
chính sách, phương châm, đường lối của Đăng ta. 

Đối với những vấn đề trọng đại có liền quan đến nguyên tắc 
cơ bản và phương hướng chính. trị, chúng ta nhất định phải giữ 
vững lập trường rõ ràng, cứng rắn kiên quyết đấu tranh chống lại 
sự tiên công và những độc hại của các trào lưu tư tưởng thù địch. 
Chúng ta cũng phải thấy răng, cuộc đấu tranh này sẽ không phải 


131 


chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Đối với các loại khuynh hướng 

và nhận thức sai lầm trong nội bộ đội ngũ cần bộ đẳng viên, 
chúng ta cũng cần nhanh chóng tiến hành khối lượng lớn các 
công tác giáo dục tuyên truyền có hiệu quả, có sức thuyết phúc. 
Nhưng trong quá trình tiến hành đấu tr anh tư tưởng tích cực này. 
sức chiến đấu, sức thuyết phục, tính thăng thắn, tính hiệu lực của 
chúng ta nhiều lúc văn chưa đủ mạnh. Đề thật sự giải quyết triệt 
để những vấn đề này, về căn bản chúng ta nhất thiết phải phát 
huy phong cách học tập của chủ nghĩa Mác, tăng cường hơn nữa 
xây dựng lý luận về Đảng. 

3- Yêu cầu tăng cường tố chất lý luận 

Việc tăng cường tế chất lý luận cho các cán bộ lãnh đạo, bôi 
đưỡng đội ngũ lý luận của chủ nghĩa Mắc lớn mạnh, nâng cao 
trình độ lý luận chủ nghĩa Mác cho các đồng chí trong toàn 
Đảng là một yêu cầu cấp bách hiện nay. Xét vẻ cơ cầu cần bộ, 
công tác xây dựng lý luận Đăng có thể chia làm 3 loại: 

-Một là, cần bộ lãnh đạo các cấp của Đảng. Cán bộ lãnh đạo 
là hạt nhân của tổ chức, đặc biệt là các cán bộ cao cấp của Đảng 
có một vị trí và vai trò đặc biệt tong việc xây dựng lý luận 
Đảng, trong đời sống kinh tế. chính trị của Đẳng và nhà nước. 
Chính vì lẽ đó, Đảng ta từ xưa đến nay luôn vô cùng chú trọng 
vẫn đề phong cách học tập của lãnh đạo các cấp, đặc biệt là các 
cần bộ cao cấp của Đảng, chú trọng trình độ lý luận của họ. 
Những năm gân đây, đồng chí Giang Trạch Dân đã nhiều lần 
nhấn mạnh và nhiều lần nhắc lại vấn đề học tập lý luận của cần 
bộ lãnh đạo các cấp. 

-Hai là: Đội ngũ những người làm công tác lý luận của Đăng. 
Ngay trong thời kỳ kháng Nhật, đồng chí Mao Trạch Đông đã 
chỉ ra, nếu như Đảng ta có 100 đến 200 đồng chí học tập một 
cách hệ thống chứ không phải là chắp vá, học tập thực sự chứ 
Không phải sáo rồng chủ nghĩa Mác - Lênin, thì sẽ nâng cao 
được sức chiến đấu của Đảng ta rất nhiều. Đồng chí Đặng Tiểu 
Bình trong nhiều trường hợp khác nhau cũng đã nhắc lại kết luận 


182 


này của đồng chí Mao Trạch Đông. Đồng chí Giang Trạch Dân 
nội: "Xây dựng CNXH mang màu sắc Trung Quốc. không chỉ 
yêu cầu có hàng loạt cần bộ biết lãnh đạo Đảng. lãnh đạo đất 
nước, “chỉ huy quân đội, trung thành đối với chủ nghĩa Mác mà 
còn cần có hàng loạt các cân bộ cốt cán lý luận trung thành với 
chủ nghĩa Mác”. Chúng ta nên tập trung các nhà làm công tác lý 
luận chủ nghĩa Mác trong và ngoài Đảng, tiền hành nghiên cứu 
các kinh nghiệm cơ bản và các vấn đề quan trọng trọng việc xây 
dựng hiện đại hóa và cải. cách mở cửa của nước ta, tiến hành 
nghiên cứu các vấn đề quốc tế hiện nay, tiến hành nghiên cứu lý 
luận cơ bản của chủ nghĩa Mác và các lý luận liên quan mật thiết 
với chủ nghĩa Mác. Chỉ có như vậy, mới có thê phù hợp với yêu 
cầu công tác thực tẾ của nhà nước và của Đảng hiện nay, thích 
ứng được với yêu cầu giáo dục chủ nghĩa Mác đối với đông đảo 
Đảng viên và thanh niên. 

-Ba là, các đông chí trong toàn Đảng. Trình độ lý luận chủ 
nghĩa Mác của các cán bộ lãnh đạo các cấp, của các cần bộ lý 
luận nòng cốt và của các đồng chí trong toàn Đảng sẽ bổ sung 
cho nhau và thúc đây lẫn nhau. Từ một ý nghĩa nhất định, trình 
độ lý luận của các đồng chí trong toàn đẳng là cơ sở xây dựng lý 
luận của Đảng. Chúng ta nhất định không được xem nhẹ VIỆC 
nâng cao trình độ lý luận của những cán bộ lý luận nòng cốt và 
cần bộ lãnh đạo các cấp của Đảng , nhưng chúng ta cũng không 
được cho rằng kiên trì và phát triển chủ nghĩa Mắc chỉ là công 
việc của các cần bộ lý luận nòng cốt và số ít các nhà lãnh đạo. 
Xét về bản chất, cải cách mở cửa và xây đựng hiện đại hóa là sự 
nghiệp. của hàng chục triệu quân chúng, công tác xây dựng lý 
luận của Đảng là sự nghiệp của các đồng chí toàn Đẳng. Chúng 
ta cũng không được xem nhẹ việc không ngừng nâng cao và phố 
cập lý luận cho các đồng chí trong toàn Đảng. Nhìn từ tình hình 
thực tế. không ít các đồng chí trong toàn Đẳng và các đồng chí 
cần bộ lý luận nòng cốt, các đồng chí lãnh đạo vẫn đều tồn tại 
phong cách học tập không tốt ở mức độ khác nhau, những điều 


133 


này ít nhiều, trực tiếp hoặc giản tiếp hạn chế và ảnh hưởng tới 
việc xây dựng lý luận toàn Đảng. Chúng ta cần phải để nhiều 
công sức để năm vững phong cách học tập của Đăng. Phong 
cách học tập của Đảng ta đúng đấn thì nhân dân cả nước sẽ học 
theo chúng ta. 

3-Kiên quyết phản đối các phong cách học tập không đúng 
đăn 

Dòng chính trong phong cách học tập của toàn Đảng ta rõ 
ràng là rất tốt. Chúng ta không chỉ kế thừa mà còn phát huy nữa 
phong cách học tập chủ nghĩa Mác của Đảng ta. Nhưng đồng 
thời, chúng ta cũng phải tỉnh táo nhận thấy răng, một số đẳng 
viên, cán bộ chúng ta (bao gồm cán bộ lãnh đạo), ngay bản thân 
những người làm công tác lý luận, vẫn tồn tại thậm chí còn 
nghiêm trọng hiện tượng có phong cách học tập không đúng đắn. 
Điều này được biểu hiện chủ yêu như sau: 

I1-Học tập giáo. điều chủ nghĩa Mác. Loại hiện tượng này có 
thể gọi là ' "giáo điều phương Đồng”. Tất cả chỉ xuất phát từ sách 
vở, lần lộn nguyên lý phố biến duy nhất đúng của chủ nghĩa Mác 
với phương pháp cụ thể g giải quyêt vấn đề cụ thể nêu ra lúc đó. 
coi lý luận của chủ nghĩa Mác như là một cái gì đó cứng nhắc 
bất biến. như Lênin đã phê phán lối học này chỉ bám giữ một kết 
luận nào đó trong quá khứ, học thuộc lòng từng câu từng từ chủ 
nghĩa Mác, rồi nhắc lại một cách máy móc nhiều lần. Họ coi nhẹ 
nh vận dụng sắng tạo nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác, 
định dùng phương pháp cụ thể của chủ nghĩa Mắc nói trước đây 
để giải quyết tất cả các vấn đề hiện nay của chúng ta, dùng kết 
luận cá biệt xơ cứng, những câu chữ cách mạng sáo rỗng để xem 
XÉI, cất gọt cuộc sông phong phú muôn màu. xem xét thực tiền 
phức tạp đa dạng, để đánh giá lý luận đang phát triển sinh động 
hiện này, Nếu ai đó kiền trì thực sự cầu thị, xuất phát từ thực tế, 
kết hợp lý luận với thực tiên, thi người đó sẽ bị cho rằng vi phạm 
chủ nghĩa Mác và đã mặc tội tày đình. Chủ nghĩa giáo điều cuối 
cùng tất sẽ đi đến phủ định nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mắc. Do 


134 


những người này giáo điều. sao chép nguyên sỉ từng cầu từng từ 
và phương pháp của chủ nghĩa Mác. nên họ không thể giải quyết 
được những vấn đề hiện nay, vì vậy họ đã nghi ngờ tính đúng 
đắn và vai trò chỉ đạo của nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác. Đây 
là nguồn g gỐC từ tưởng mà một sô người thường chạy từ "tả" sang 
hữu, kết quả là trở thành chủ nghĩa cơ hội. 

2-Sùng bái phương Tây, coi hệ thống lý luận phương Tây là 
thần thánh. Loại hiện tượng này cũng có th gọi là "giáo điều 
phương Tây". Có một số người tiếp thu một cách tiêu cực, họ 
phủ định toàn diện tư tưởng văn hóa phương Tây trước đây và 
giáo điều tiếp thu chủ nghĩa Mác, đặc biệt là sau khi Liên Xô và 
Đông Âu suy sụp, họ đã cho răng chủ nghĩa Mắc không còn tác 
dụng, đã lỗi thời, quay ngoặt lại coi hệ thống lý luận phương Tây 
coi là chuẩn mực. Trong công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng 
hiện đại hóa hễ gặp phải vấn đề mới thì họ không xuât phát từ 
kết hợp chủ nghĩa Mắc, đặc biệt là lý luận của Đặng Tiểu Bình 
với thực tiễn kế cÃ việc học hỏi kinh nghiệm nước ngoài để tìm 
lời giải đấp. mà lại m bài thuốc có sẵn trong hệ thống sách vở 
lý luận ,phương Tây. Họ giáo điều bê nguyên lý luận của phương 
Tây. tiếp thu sông sượng, nói thao thao bất tuyệt, định bê nguyên 
sỉ chế độ chính trị kinh tế cơ bản và ' quan niệm văn hóa tư tưởng 
của phương Tây để giải quyết các vấn đề cơ bản của Trung Quốc 
hiện nay. 

3-Sao chép nguyên si các học thuyết truyền thống cô đại một 
cách mù quảng như tư tưởng của các Nho gia. Đây cũng có thể 
gọi là "giáo điều cô đại". Có một số người sau khi mất niềm tin 
với chủ nghĩa Mác, không còn say mê học tập, nghiên cứu và 
tuyên truyền chủ nghĩa Mác. Những đồng chí này đã không. biết 
răng nguyên nhân quan trọng làm kinh tế của "bốn con rồng” 
châu Á bay bồng mây năm trước đây là kết quả mà nước siêu 
cường đã ra sức nâng đỡ đề tranh giành bá quyền toàn cầu mà lại 
cho rằng đây là thắng lợi của "chủ nghĩa tư bản Nho gia”. Từ đó 
họ muôn đi tìm tư tưởng chỉ đạo của Đẳng và nhà nước ta từ Nho 


135 


học- một ý thức hệ của xã hội nông nghiệp và xã hội phong kiến. 

4-Chủ nghĩa kinh nghiệm và sự vụ trong công việc, những 
người này xem thường và lơ là việc học tập lý luận, tự mãn kiêu 
ngạo một cách mù quảng, cho răng không cân thiết phải thông 
qua học tập chăm chỉ vật và cũng dễ dàng nắm vững được chủ 
nghĩa Mác. Do vậy, họ không đô nhiều công sức cho học tập 
chăm chỉ để lĩnh hội tỉnh thần các tác phẩm kinh điễn và văn 
kiện, mà thường thường chỉ học qua loa đại khái, không sâu sắc. 
Có người học đề đối phó với thi cử, học vẹt từng cầu từng chữ, 
có người cho rằng lý luận là cái bình hoa rỗng. chỉ có kinh 
nghiệm công tác thực tế của bản thân mới đáng tin cậy, mới đáng 
dùng. Do vậy họ thiếu hứng thú và nhiệt tình đối với việc học 
tập lý luận, suốt ngày sa vào các sự vụ cụ thể, thậm chí họ còn tỏ 
ra tự hào cho mình "là người thực tế không cần lý luận". Chúng 
ta kiến quyết phản đối kiêu học vẹt từng câu chữ chủ nghĩa Mác, 
nhưng nhất định cũng không được xem thường tư duy lý luận. 
Có đồng chí cán bộ lãnh đạo đẳng viên trẻ hiểu biết rất ít những 
kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác. không trả lời được ngay cả 
phạm trù và quy luật phổ biến của phép duy vật biện chứng, 
thậm chí ngay cả "đường lối cơ bản của Đảng" và nội dung cơ 
bản của thuyết "Ba đại điện". Cho dù bình thường họ có học 
được một chút, nhưng cũng chỉ nông cạn qua loa, thỏa mãn với 
kiểu học nửa vời, chứ không thể nắm vững được hệ thống khoa 
học, thực chất tỉnh thần của lý luận, đặc biệt là lập trường. quan 
điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mác. Có người vì mục đích lợi 
ích hẹp hòi trước mắt, không chịu bỏ công sức nghiên cứu, nông 
vội để thành đạt; có người sách vẫn còn chưa đọc hiểu đã tự coi 
mình cái gì cũng biết, vội vàng vận dụng vào thực tế để tìm 
phương pháp giải quyết. Có đơn vị chỉ dừng lại trên hinh thức, 
thường thường dùng việc đọc báo đề thay thế học trước tác, thậrn 
chí biến buổi học tập lý luận của đơn vị thành tình trạng chỉ đọc 


những chuyện vui giải trí, truyền nhau tin vỉa hè, rồi thắc mắc, 
kêu ca. 


136 


5-Học tập xa rời vận dụng, lý luận xa rời thực tế. Có người từ 

trưỚc đến nay luôn tách rời hai sự việc này với nhau, đọc sách 
chỉ để đọc, làm việc không cần vận dụng. Có người chỉ giống 
như nhân viên văn thư lưu trữ, học xơng để đó, làm việc theo 
sách vở. giống như loa phóng thanh thu vào phát ra chứ từ trước 
đến nay đều không kết hợp tình hình thực tế của khu vực, của bộ 
ngành và đơn vị mình đê đề xuất các biện pháp quấn triệt có 
hiệu quả cụ thể. 

6-Chủ nghĩa hình thức, phô trương bề ngoài. Học tập chủ 
nghĩa Mác của họ chỉ dừng lại trên lời nói và nói cho người khác 
nghe để khoe khoang bản thân mình, hoặc chủ yếu là đề hù dọa 
người khác. Họ không bao giờ biết liên hệ với thực tế tư tưởng 
của bản thân để cải tạo thế giới chủ quan. Thậm chí lời nói 
không đi đôi với việc làm, giả dối, nói một đằng làm một nẻo. 

7-Chủ nghĩa thực dụng, sùng bái "thực dụng là chân lý”. Có 
người chỉ xuất phát từ lợi ích nhỏ. nhơi của cá nhân hay nhóm 
nhỏ, nên chỉ cất xén những cái cần thiết có lợi cho bản thân 
mình, cái øì hợp khẩu vị thì hết sức tán dương, quấn triệt chấp 
hành. cái gì không hợp thì bỏ qua. thậm chí dùng những lý giải 
không đúng đắn của mình nói thành của chủ nghĩa Mác và tỉnh 
thần của [rung ương để " quân triệt". 

8-Thái độ nghiên cứu học thuật lý luận không đúng đắn. Có 
người làm công tác lý luận với tâm trạng nông nối, không có thái 
độ khoa học nghiêm túc, dùng những danh từ mới lạ mà mình 
chỉ hiểu mập mờ hoặc từ ngữ trong sách vở, hoặc tự ý tạo ra các 
danh từ mới, khái niệm mới thậm chí cả "nguyên lý mới" một 
cách sống Sượng , rồi coi đó là mình đã tạo ra được cái mới. Họ 
ra sức lợi dụng các hình thức Truyền thông đề tô vẽ tâng bốc bản 
thân, đề cao cái gọi là ” nồi tiếng" của mình. Họ viện cớ dễ phạm 
sai lầm để bào chữa chứ không lấy vận mệnh của đất nước, dân 
tộc làm trách nhiệm của mình, tìm cách xa rời quần chúng, xa 
rời hiện thực và chính trị, trừu tượng hóa cái gọi là học thuật 
thuần túy của bản thân. Họ không thể triển khai những cuộc 


137 


tranh luận học thuật bình thường, lành mạnh, trái lại chỉ tảng bốc 
lấn nhau, hoặc công kích lẫn nhau một cách vô nguyên tắc. Có 
người tự vỗ ngực cho mình là tuyệt đối đúng đắn, tuyệt đối có uy 
quyền, không cho phép người khác góp ý, tranh luận nửa cấu. 
Họ không chịu bỏ công sức liên hệ với thực tế, đi sâu học tập 
nghiên cứu, thích giam mình trong phòng sách để nặn ra học 
thuyết lý luận của mình. thậm chí chăng cân nghiên cứu, tìm tòi 
cũng dám tuyên bố họ đã phát hiện ra cái gọi là "nguyễn lý 
mới”, "quy luật mới”. Có người thậm chỉ biên nghiên cứu lý luận 
thành thủ đoạn làm ăn, kiếm chác cho bản thân chứ không phải 
theo đuôi tìm tòi chân lý. 

Đông chí Đặng Tiểu Bình từng chỉ rõ răng: "Còn tôn tại rất 
nhiều vấn đề vẻ phong cách học tập, không thể kể hết ra dược”. 
Các hiện tượng kể ra ở trên, dù chỉ biểu hiện ở một số người, 
nhưng tính nguy hại cực lớn, họ hại mình hại người, hại Đảng 
hại nước. Những phong cách học tập không đúng đắn này, không 
chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc dùng chủ nghĩa Mác đề vũ 
trang toàn Đăng, mà cũng gây tác hại tới vai trò chỉ đạo của chủ 
nghĩa Mắc trong lĩnh vực ý thức hệ của nước ta. về tư tưởng, chủ 
nghĩa chủ quan thịnh hành thì trong công việc tất sẽ xuất hiện 
tính phiến diện, tính tuyệt đối bóa và dao động giữa "tả" và hữu, 
từ đó sẽ cản trở việc quán triệt chính sách, phương di, đường 
lối của Đẳng, bôi nhọ danh dự và hình tượng của Đảng, bóp chết 
SỨC sống của Đảng. Ngay từ năm 1998, đồng chí Giang Trạch 
Dân đã từng nói: "Phải mạnh mẽ phản đối các phong cách học 
tập không đúng đắn". Nghiêm túc quán triệt chỉ thị quan trọng 
này của đồng chí Giang Trạch Dân, chúng ta cần biểu dương 
phong cách đúng đắn, loại bỏ những phong cách lệch lạc, điều 
này hiện nay có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. 

1V-Kiên trì và phát triên chủ nghĩa Mác 

Xét từ một ý nghĩa nhất định, nhiệm vụ cơ bản trong công tác 
xây dựng lý luận của Đảng chính là kiên trì và phát triên chủ 
nghĩa Mác. Vấn đề quan trọng hàng đầu trong kiên trì và phát 


138 


triển chủ nghĩa Mác là phải nhất thiết giải quyết vấn đề phong 
cách học tập. Điều này được thê hiện trên 5 mặt sau: 

1-Phải chịu khó học tập nghiên cứu, kiên định lòng tin đối với 
chủ nghĩa Mác. Xét từ một ý nghĩa nhất định điều quan trọng 
hàng đầu trong phong cách học tập của chủ nghĩa Mác là tự 
nguyện học tập chủ nghĩa Mác. Nếu không mấy hứng thú đối với 
chủ nghĩa Mác, thậm chí cũng chẳng cần học hành gì cả, mà chỉ 
biết hùa theo người khác đê tiến hành cái gọi là "phê phán". thì 
không thể gọi là phong cách học tập của chủ nghĩa Mác, mà nn 
có thê gọi là một kiểu " 'phong cách" lập dị nào đó. Khi đã tự 
nguyện học, thì cần có nhận thức bước đầu, rồi từ đó trong quá 
trình học tập và thực tiễn đi sâu nhận thức sâu sắc hơn nữa. Chủ 
nghĩa Mác không chỉ là thành quả đã kế thừa tất cả văn hóa xuất 
sắc trong lịch sử loài người, có nội dung uyên bác và thành một 
hệ thống võ cùng chặt chẽ, mà nó còn vạch rõ quy luật phổ biến 
nhất của thế giới tự nhiên, của xã “hội và tư duy phất triền của 
con người, vạch rõ xu thế lịch sử về phát tr lên xã hội loài người, 
là chân lý duy nhất đúng được thực tiễn kiểm nghiệm nhiều lần. 
Chủ nghĩa Mác đồng thời cũng là một môn khoa học không 
ngừng phát triển cùng với thực tiễn sâu sắc. Do vậy, chủ nghĩa 
Mác là vũ khí tư tưởng sắc bén nhất cho chúng ta nhận thức và 
cải tạo thế giới, là tư tưởng chỉ đạo đúng đắn duy nhất của Đẳng 
ta. Nếu chúng ta dao động và xóa bỏ vai trò chỉ đạo của chủ 
nghĩa Mác, toàn Đảng toàn đân trong cả nước sẽ mất đi nguyên 
tắc tư tưởng cơ bản nhất. Nếu như trong lĩnh vực ý thức hệ chúng 
ta không củng cố được vị trí chỉ đạo của chủ nghĩa Mác giữa các 
loại chủ nghĩa Đông" và "Tây” hiện nay, dùng đa nguyên hóa, 
dùng các thứ hỗn tạp trong chỉ đạo tư tưởng, cuôi cùng tất sẽ làm 
rối loạn tư tưởng. từ đó dẫn đến những rôi ren kinh tê chính trị. 
Như mọi người đều biết, sau sự thay đổi của Liên Xô và Đông 
Âu. chủ nghĩa xã hội trong phạm vi thể giới đã ở vào thế thoái 
trào. Một câu hỏi đặt ra là liệu chủ nghĩa Mác có lỗi thời, có còn 
tác dụng nữa không? Đồng chí Đặng Tiểu Bình đã kiên định chỉ 


139 


tõ "không nên hoang mang, không nên cho rằng chủ nghĩa Mác 
đã bị xóa bỏ. không có tác dụng nữa và bị thất bại. Làm gì có 
chuyện đó”. Nhà triệt học nổi tiếng người Pháp Iean Paul Sartre 
đã từng nói: “Sức sống của chủ nghĩa Mác vẫn còn rất mạnh mẽ, 
nó vân còn trẻ, hầu như là mới sinh ra, và chỉ mới phát triển. Bởi 
vậy nó vẫn là triết học của thời đại chúng ta, nó không thê bị lỗi 
thời bởi vì những điều kiện lịch sử sản sinh ra nó vẫn còn chưa 
lỗi thời". Lời phát biểu trên của Jean Paul Sartre là một chứng 
mỉnh rất hay cho kết luận sâu sắc và đúng đắn của đồng. chí 

Đặng Tiểu Bình. Hiện nay, sự thay đổi của tình hình quốc tế và 
sự rối ren của kinh tế thế giới tư bản, một lần nữa lại chứng minh 
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác là không lỗi thời. Sự 
nghiệp cải cách mở, cửa và xây dựng hiện đại hóa của nước 1a 
vận tiếp tục phát triển mạnh mẽ, cũng là một bằng chứng chứng 
mình đầy đủ tính chất hợp thời đại của chủ nghĩa Mác. Con 
đường chân lý thường là khúc khuỷyu quanh co. Nhưng, những 
lúc gặp khó khăn nhất, thì cũng chính là lúc thử thách và rèn 
luyện một chính Đảng và lòng tin của toần thể đẳng: viên, Trong 
quá trình lịch sử 80 năm, Đẳng ta đã gặp không biết bao nhiêu 
gian nan nguy hiểm, nhưng Đẳng ta đều đã đũng cảm vượt qua 
được các cửa ải khó khăn. đễ giành thắng lợi. Cho dù trên bước 
đường sau này chúng ta vẫn còn phải đứng trước rất nhiều thách 
thức khó khăn nghiêm trọng trong và ngoài nước, nhưng chỉ cần 
chúng ta kiên trì và phát triển chủ nghĩa Mác thì chúng ta nhất 
định sẽ không ngừng giành được những thắng lợi mới. Đây chính 
là tỉnh thần chủ nghĩa lạc quan cách mạng mãi mãi xanh tươi. Có 
lòng tin kiên định đối với chủ nghĩa Mác, thì sẽ luôn luôn tràn 
đầy nhiệt tình đối với việc học tập chủ nghĩa Mác. Muốn thật sự 
học tập thông hiểu nội dung sâu sắc uyên thâm và hệ thống vô 
cùng tỉ mỉ của chủ nghĩa Mác. thì nhất thiết chúng ta phải phát 
huy tinh thần kiên trì ham học, chịu khó nghiên cứu, không chỉ 
học tập bản thân chủ nghĩa Mác, mà còn phải kết hợp học tập 
các loại trí thức khác hiện nay như kinh tế, tiền tệ, pháp luật, 


140 


khoa học kỹ thuật, quân sự, lịch sử, văn học, Chỉ có như vậy. 
chúng ta mới có tầm nhìn sâu sắc lịch sử và tầm nhìn toàn cục 
thế giới, mới có thê không ,ngừng tăng cường hiểu biết và nắm 
vững chủ nghĩa Mắc, có thê có cống hiến của mình cho kiên trì 
và phát triên chủ nghĩa Mắc. 

2-Phải kiên trì kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, dám mạnh 
dạn tìm tòi và sáng tạo lý luận. Đây là nguyên tắc được chủ 
nghĩa Mác nhắn mạnh nhiều lần, cũng chính là nguồn sống của 
chủ nghĩa Mác. Nội dung cụ thể của kết hợp giữa lý luận và thực 
tiễn bao hàm những vân đề khác nhau đã biến đôi cùng với sự 
thay đổi của tình hình, thời gian, nhiệm vụ ở những giải đoạn 
khác nhau. Nội dung về lý luận kết hợp với thực tiền mà chúng 
ta đang nói cũng chính là hàng loạt các yêu cầu mà Chủ nghĩa 
Mác, Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Đặng Tiểu Bình và 
thuyết ' 'Ba đại diện" của đồng chí Giang Trạch Dân đưa ra. Thực 
chất của những nội dung này cũng chính là những vấn đề thực tế 
trong công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa của 
nước ta, những trọng tâm công việc hiện nay mà chúng ta đang 
làm nhằm tìm cách vận dụng chủ nghĩa Mác, dùng lý luận soi rọi 
thực tế, coi trọng thực tiễn mới và sự phát triển mới. Chúng ta 
phải nhận thức rõ rằng, sở dĩ chủ nghĩa Mác là một môn khoa 
học, bởi vì nó luôn luôn nghiêm khắc lấy thực tế làm căn cứ lý 
luận. Thực tế cuộc sống. không ngừng biến động, mức độ biến 
động mạnh mẽ và sâu sắc trong gần một trăm năm qua tới mức 
mà những người xưa khó có thể tưởng tượng nồi. Chủ nghĩa Mác 
CÓ sức sống rất kỳ điệu. chính bởi vì giá trị lý luận của nó luôn 
phát triên cùng thời gian. Trong phát triển chủ nghĩa Mác, chúng 
ta nhất định phải bài trừ mê tín dị đoan. Trong Đại hội. Đảng lần 
thứ 7 năm 1945 Đồng chí Mao Trạch Đông đã chỉ TÕ rằng: "Thế 
giới từ xưa đến nay, không có bất kỳ loại học vấn nào, loại lý 
luận nào là hoàn hảo. mà nó luôn luôn phát - triển tiến lên". Đồng 
chí Giang Trạch Dân nhấn mạnh nhiều lần rằng, sáng tạo cái mới 
là động lực không bao giờ cạn của một dân tộc, phải mạnh dạn 


141 


sáng tạo lý luận. Bởi vậy, các đồng chí trong toàn Đẳng đặc biệt 
là cần bộ lãnh đạo các cấp và những người làm công tác lý luận 
của Đảng, không nên lắng tránh các vấn đề điểm nóng, điểm khó 
trong cuộc sống hiện thực. Trong quá trình lý luận liên hệ với 
thực tế, chúng ta vừa phải kiên trì lý luận chủ nghĩa Mác, vận 
dụng đây đủ nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác đề phân tích 
và nhận thức vân đề, vừa không được câu nệ với những câu chữ 
cụ thể nào đó của các tắc gia kinh điển của chủ nghĩa Mác trình 
bày trong bối cảnh thời đại của họ. Trong khi nghiền cứu tất cả 
các vần đề trọng đại trong và ngoài nước, chúng ta cần hết sức 
cố găng có, những tư duy mới phù hợp với thực tế từ đó giải đáp 
được các vấn đề mới. để chỉ đạo thực tiễn mới của chúng ta. Chủ 
nghĩa giáo điều và chủ nghĩa kinh nghiệm đều có đặc trưng 
chung là xa rời giữa lý luận và thực tế, tách rời chủ quan với 
khách quan. Dùng thái độ của chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa 
kinh nghiệm đối với chủ nghĩa Mác thì không phải kiên trì thật 
sự. cũng không thể phát triên thật sự chủ nghĩa Mác. Chỉ có loại 
bỏ chủ nghĩa chủ quan, chân lý của chủ nghĩa Mác mới ngời 
sáng rõ. Liên hệ thực tê và giải phóng tư tưởng là không có giới 
hạn, dâm tìm tòi và thực sự câu thị phải luôn được quán triệt. 
Chúng ta phải trước sau như một kiên trì nguyên tắc lý luận liên 
hệ với thực tế, luôn luôn kết hợp thông nhất giữa dũng khí sáng 
tạo với tính thần cầu thị khoa học, trước sau như một kiên trì lấy 
thực tiễn làm tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý, không 
ngừng mở ra chân trời mới giữa kết hợp lý luận với thực tiền. 

cT Phải luôn luôn liên hệ mật thiết với quản chúng. Đường lối 
quần chứng là đường lối chưng trong tất cả công tác của Đảng ta. 
Liên hệ mật thiết với quần chúng là một trong 3 tác phong tốt 
đẹp của Đảng ta. Nói lý luận liên hệ với thực tế chủ yếu là chỉ 
thực tiễn sinh động của hàng chục triệu quần chúng nhân dan. 
Chủ nghĩa duy vật lịch sử cho rằng quần chúng nhân dân là 
người. sáng tạo ra lịch sử, là người sắng tạo ra của cải vật chất và 
của cải tỉnh thần. là quân chủ lực trong công cuộc cải cách mở 


142 


cửa và xây dựng hiện đại hóa, là lực lượng quyết định biến đổi 
xã hội, thúc đấy tiến trình lịch sử xã hội tiến lên. Chính chủ 
nghĩa Mác đã thành công tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của 
đông đão quần chúng nhân dân, rôi lại trở lại tiệp nhận sự kiểm 
nghiệm và chỉ đạo thực tiễn trong đông đảo quân chúng nhân 
dân. Sự tuần hoàn này lặp đi lặp lại mới có thể ra đời cái mới và 
phát triển đi lên. Do vậy quan điểm về thực tiên và Cuộc sống 
của hàng chục triệu quân chúng nhân dân mới là quan điểm cơ 
bản hàng đầu của thuyết nhận thức. Kiên trì và quân triệt quan 
điểm này trong thực tiễn phải sát thực mới là một con đường duy 
nhất để đi tới chân lý. Chúng ta muốn học tập, nắm vững, kiên 
trì và phát triển chủ nghĩa Mác, thì nhất thiết phải quán triệt 
đường lếi quần chúng của Đảng, phải luôn liên hệ mật thiết với 
quản chúng. Xét từ một ý nghĩa nhất định, đây là một bộ phận 
quan trọng trong phong cách học tập tốt đẹp của đẳng ta. là yêu 
câu tât yêu để tăng cường công tác xây dựng lý luận của Đảng. 
Xa rời quản chúng chính là xa rời thực tiên, xa rời quân chúng 
thì sẽ không thể đứng trên lập trường lợi ích căn bản của giai câp 
công nhân và đông đảo quân chúng nhân dân, như vậy, cũng 
không thể kiên trì chủ nghĩa Mác, càng không thể nói đến phát 
triển chủ nghĩa Mác. 
4-Trong khi kiên trì cải tạo thế giới khách quan phải đồng 
thời nỗ lực cải tạo thế giới chủ quan của chúng ta. Toàn tâm toàn 
ý vì nhân dân phục vụ là tôn chỉ căn bản của Đảng ta. Chúng ta 
phát huy phong cách học tập của chủ nghĩa Mác, tăng cường hơn 
nữa công tác xây dựng lý luận của Đẳng, mục đích căn bản cũng 
là để thực hiện được yêu cầu tôn chỉ này và thuyết "Ba đại điện”. 
Muốn đạt được mục dích này thì nhất thiết phải cải tạo, thế giới 
khách quan và thế giới chủ quan. Con người là chủ thể cải tạo 
thế giới khách quan, xét theo ý nghĩa này thì chỉ có cải tạo tốt 
thế giới chủ quan mới có thể cải tạo hữu hiệu thế giới khách 
quan. Người cộng sản là người được hun đúc, tôi luyện có tính 
cách đặc biệt. Nhưng điều này không phải bẩm sinh, cũng không 


143 


phải một sớm một chiều mà hình thành được. Điều này yêu cầu 
chúng ta trong quá trình học tập. nắm vững và vận dụng chủ 
nghĩa Mác. cùng với cải tạo thế giới khách quan cũng không 
ngừng cải tạo bản thân, xây dựng vững chắc cho mình một thế 
giới quan, nhân sinh quan và quan niệm giá trị đúng đắn. Trong 
điều kiện mở rộng đối ngoại và phát triển kinh tế thị trường xa 
hội chủ nghĩa, trong tình hình thế lực thù địch trong và ngoài 
nước ráo riết tiến hành ' "Tây hóa” và "phân hóa” chúng, ta, những 
vật cám dỗ con người đầy tây, đâu đâu cũng có. Điều này rõ 
ràng tăng thêm mức độ khó khăn cho cải tạo thế giới quan đổi 
với toàn thể đẳng viên đặc biệt là các cần bộ đảng viên lãnh đạo 
năm giữ quyền lực do nhân dân giao phó. Một số đồng chí cần 
bộ của chúng ta chỉ chú Ỹ đến hưởng lạc của cá nhân, không hiểu 
được nồi khô cực của quần chúng, trong công việc thi tác trách, 
thậm chí không vượt qua được những thử thách về quyền lực, 
tiền bạc, sắc đẹp. rơi vào vũng bùn tham những vi phạm luật 
pháp. phạm tội. Nói cho cùng, đó chính là do họ lơ là cải tạo thế 
giới chủ quan đối với bản thân. Do vậy, trong quá trình học tập, 
vận dụng thực tiên chủ nghĩa Mác, chúng ta nhất định phải liên 
hệ với thực tế tư tưởng của mình, phải kiên trì vận dụng phương 
pháp học tập của chủ nghĩa Mác là phê bình và tự phê bình, giải 
quyết đúng đắn các mâu thuẫn giữa chủ nghĩa Mác và phi chủ 
nghĩa Mác, giữa tư tưởng của giai cấp vô sản và tư tưởng của giai 
cấp phi vô sản trong Đảng ta. Tính đảng trong sạch, kiên cường 
thì chúng ta mới có thể thật sự nắm vững chủ nghĩa Mác. 
5-Phải thiết thực tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
phong cách học tập và xây dựng lý luận. Xét từ một ý nghĩa nhất 
định, điểm này chính là điều then chốt. Đảng ủy và lãnh đạo các 
cấp phải nhận thức đầy đủ và nắm vững được ý nghĩa quan trọng 
của phong cách học tập đối với việc xây dựng lý luận của Đảng: 
cần bộ lãnh đạo phải đi đầu trong việc phát huy phong cách học 
tập của chủ nghĩa Mác; phải xây dựng kiện toàn chế độ trách 
nhiệm lãnh đạo học tập lý luận đồng thời phải thường xuyên 


144 


phân tích tình hình học tập, tăng cường đôn đốc, giám sát, kiểm 
tra. khích lệ tiên tiến. thúc đầy người tụt hậu. Phải khuyến khích 
những người làm công tác lý luận đi sâu vào thực tế, mạnh đạn 
liên bệ tình hình thế giới phức tạp nhiều thay đổi và các vấn đề 
quan trọng trong cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa 
muôn màu muôn vẻ, mạnh dạn tìm tòi và suy nghĩ, cố gắng tạo 
ra được phong cách học tập nghiêm chỉnh, thảo luận dân chủ, 
thực sự cầu thị trong toàn Đảng. Khi học tập và thảo luận trong 
Đảng, chúng ta cần khích lệ cởi mở, thoải mái tư tưởng, mạnh 
dạn có chính kiến riêng, cho phép phát biểu những ý kiến khác 
nhau. Phải nghiêm khắc phần rõ ranh giới giữa nhận thức tư 
tưởng, tìm kiếm lý luận với hoạt động chính trị và hành vi chính 
trị, phải kết hợp phát huy dân chủ trong Đảng với kỷ luật nghiêm 
khắc của Đảng. Đối với những khuynh hướng tư tưởng sai lầm 
phải xử lý ngay từ đầu, kiên định và có lập trường rõ ràng, có lý 
lẽ có chứng cớ triển khai đấu tranh tích cực; đối với việc thảo 
luận nhận thức tư tưởng trong Đảng, đối với việc tranh luận 
trong học thuật, không nên trù đập, chụp mũ. Không nên tùy tiện 
coi những nhận thức khác nhau trong học tập và thảo luận thành 
khuynh hướng chính trị "tả" hoặc "hữu", Giống như con tàu trên 
biển khi 'gÌÓ yên sóng lặng sẽ thuận buồm xuôi gió tới bờ". Có 
phong cách học tập tốt của chủ nghĩa Mác, con thuyền lớn xây 
dựng CNXH mang màu sắc Trung Quốc, sẽ có thể thuận gió rẽ 
sóng, dũng cảm tiến lên /. 


145 


HIẾU THẺ NẢ0 VỀ “BA ĐẠI DIỆN" 


Đối Châu 
Tạp chí “Câu Thị"-1/⁄2001 


Nhân kỉ niệm 79 năm ngày thành Ì ập Đẳng Cộng Sản Trung 
Quốc (ĐCSTQ). tắc giả Đới Châu đã có bài "Bàn về ba đại diện” 
đăng trên tạp. chí "Câu Thị" số J3/2000. trong đó đã trình bày 
xung quanh về "Ba đại diện", như yêu cầu của thời đại, sắng tạo 
lý luận, chỉ đạo hành động. Bài phát biểu được đông đảo cán bộ, 
đẳng viên trong cả nước đánh giá cao. Tuy nhiên qua học tập. 
nghiên cứu và khảo sát thực tiễn. tác giả thấy cần phải trình bày 

sâu sắc hơn nữa về mặt lý luận đối với nội dung tư tưởng. phong 

phú, tính thần thời đại cũng như làm thế nào học tập tốt, năm 
vững tốt và vận dụng tốt tư tưởng "Ba đại diện” của Đồng chí 
Giang Trạch Dân. 

I-BA ĐẠI DIỆN VÀ SỨC SÁẢN XUẤT 

ĐCSTQ luôn luôn đại điện cho yêu cầu phát triển của sức lao 
động xã hội tiến tiến Trung Quốc. 

Yêu cầu này đặt lên vị trí hàng dầu trong "Ba đại điện”, là cơ 
sở của "Ba đại diện”. Hiểu như thế nào về yêu cầu ,này ° VÌ sao 
lại nói chỉ có ĐCSTQ mới có thể đại diện cho yêu cầu này? Việc 
trả lời một cách khoa học là điều then chốt để hiểu, nắm vững 
được tư tưởng quan trọng của "Ba đại điện”. Bởi vì nó liên quan 
tới một loạt vấn đề lý luận quan trọng về tính chất, CƠ SỞ giai cân 
của ĐCSTQ với yêu cầu phát triển sức sản xuất. 

Có người cho răng, Trung Quốc đang ở vào giải đoạn đầu của 
chủ nghĩa xã hội (CNXH), sức sản xuất xã hội của Trung Quốc 
vẫn còn tương đối lạc hậu. Bởi vậy mọi người đều cảm thấy "khó 
hiểu” đối với yêu cầu này. Cũng có người cho rằng trong thời đại 
nền kinh tẾ trí thức phát triển, công nhân các ngành trong xi 
nghiệp. quốc hữu đã không còn đại diện cho sức sản xuất xã hội 
tiên tiến. Những người hữu sản. tập thể tri thức làm việc trong 


146 


ngành kỹ thuật cao mới đại điện cho SỨC sản xuất xã hội tiên 
tiễn. Muốn ĐCSTQ đại diện cho yêu cầu phát tr lên sức sản xuất 
Xã hội tiên tiên Trung Quốc thi đảng phải ` 'điều chỉnh hoặc thay 
đôi" tính chất, là đội tiên phong của giai cấp công nhân. 

Thực ra nếu chúng ta xuât phát từ nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác về sức sản xuất, hiểu một cách toàn diện nội dung sâu 
sắc bao hàm trong tư tưởng. quan trọng của “Ba đại diện" của Đíc 
Giang Trạch Dân, làm rõ cái gì là yêu cầu phát triển sức sản xuất 

xã hội tiên tiến, đẳng ta đại diện như thế nào đối với yêu cầu này 
thì sẽ không có gì "khó hiểu" đối với yêu cầu này. 

Tính chất Đội tiên phong của giai cấp công nhân mà đẳng ta 
làm đại diện với sức sản xuất xã hội tiên tiến mà đẳng ta làm đại 
điện không những không mâu thuẫn nhau mà thông nhất với 
nhau, hỗ trợ cho nhau. Để đại diện tốt hơn yêu cầu phát triển sức 
sản xuất xã hội tiền tiến Trung Quốc, thì tính chất và cơ sở giat 
cấp của đẳng chẳng những không thể " “điều chỉnh hoặc thay đổi” 
mà phải luôn luôn kiên trì và được củng cố. 

Theo nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác, yêu cầu phát triển 
sức sản xuất xã hội tiên tiến là một khái niệm tông hợp. Ở dây, 
trước tiên phải làm rõ yêu cầu phát triển sức sản xuất và trình độ 
phát triển sức sản xuất là hai khái niệm khác nhau. Trình độ phát 
triên sức sản xuất là chỉ mức độ SỨC sản xuất, chủ yếu dùng, chỉ 
tiêu kinh tế để làm thước đo. Yêu cầu phát triển sức sản xuất là 
chỉ điều kiện mà SỨC sản xuất đã thư được sự phát triển, bao gồm 
nhiều điều kiện về xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa. Trong 
những điều kiện này. điều kiện cơ bản nhất là quan hệ sẵn xuất 
phù hợp với sự phát triển của sức sản xuất. Thượng tầng kiến 
trúc phải phủ hợp cơ sở kinh tế, là đảm bảo tin cậy cho sự phát 
triển của sức sản xuất. Bởi Vậy, cái gọi là yêu cầu phát triển sức 

sản xuất xã hội tiên tiến thì điều cơ bản nhất là yêu cầu của sức 
sản xuất đưa ra đối với quan hệ sản xuất và thượng tầng kiến 
trúc. Xem xét yêu cầu phát triển sức sản xuất xã hội, không thê 
không xem xết quan hệ sản xuất xã hội. không thể không xem 


147 


xét sự phát triển chế độ chính trị và văn hóa xã hội. Xét về quy 
luật khách quan của phát triển lịch SỬ, quan hệ sản xuất và 
thượng tầng kiến trúc: phù hợp với yêu cầu phát triển của. sức sân 
xuất thì sức sản xuất sẽ được giải phóng và phát triển. Nếu 
không sức sản xuất sẽ bị rằng buộc, sự phát triển bị cần trở. Như 
vậy, quan hệ sản xuất và thượng tảng kiến trúc phải như thế nào 
mới phù hợp yêu cầu phát triên của sức sản xuất xã hội tiên tiến? 3 
Điều này trong thời kỳ phát triển lịch sử khắc nhau có yêu cầu 
khác nhau. Cùng với sự phất triển của đại sản xuất xã hội hóa và 
sự xuất hiện mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản, chỉ CÓ quan 
hệ sản xuất lấy chế độ công hữu làm chủ thê và thượng tầng kiến 
trúc của CNXH mới phù hợp nhất yêu cầu của phát triển sỨc sản 
xuất xã hội tiên tiến. Việc xây dựng quan hệ sản xuất và thượng 
tảng kiến trúc như vậy mới chính là mục tiêu phán đấu của người 
cộng sản. Chỉ có sự lãnh đạo của ĐCS mới có thể xây dựng được 
quan hệ sản. xuất và thượng tầng kiến trúc phù. hợp nhất với yêu 
câu phát triển của sức sản xuất xã hội tiên tiến. Trong "Tuyên 
ngôn Đảng Cộng Sản", Mắc, Ăngghen đã trình bày rất rõ điểm 
này như sau: "Người cộng sản có thể khái quát lý luận của mình 
trong một câu là ; Tiêu điệt chế độ tư hữu". Người cộng sản được 
trang bị lý luận CHXH khoa học tiêu diệt chế độ tư hữu không 
giống như người theo CNXH không tưởng tuyên bố tiêu diệt chế 
độ tư hữu. Người theo CNXH không tưởng. chỉ xuất phát từ sự 

căm ghét về đạo đức và sự phản cảm tính về lý tính đề tiêu diệt 
chế độ tư hữu. Nguyên nhân cơ bẩn mà người cộng sản muốn 
tiêu diệt chế độ tư hữu là do chế độ này đã trói buộc sự phát triển 
của sức sản xuất xã hội tiền tiến. Xét trên ý nghĩa này, chỉ có 
người cộng sản mới có thê đại điện cho yêu câu phát triển sức 
sản xuất xã hội tiên tiến. 

DCSTQ là đảng của giai cấp công nhân được vũ trang bởi lý 
luận chủ nghĩa Mác, là đội tiên phong của giai cấp công nhân, là 
đăng với tôn chỉ căn bản là toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. 
Địa vị, vai trò, sứ mệnh lịch sử của nó luôn luôn nhất trí với tính 


148 


tiên tiến của đẳng, luôn luôn thống nhất với giải phóng và phát 
triển sức sản xuất. Bởi vậy dù trong thời kỳ chiến tranh hay 
trong thời kỳ hòa bình xây dựng, đẳng ta luôn dốc SỨC Vào giải 
phóng và phát. triển SỨC sản xuất xã hội tiên tiến của Trung 
Quốc, lấy đó đề thể hiện đầy đủ tính tiên tiến của đảng. Đảng ta 
đại diện cho con đường cơ bản và cũng thê hiện cụ thê của yêu 
cầu phát triển sức sản xuất xã hội tiên tiến. tức là phá bỏ sự trói 
buộc của chế độ lạc hậu. đôi bại đối với sức sản xuât, xây dựng 
quan hệ sản xuất, chế độ chính trị và văn hóa tiền tiến. từ đó làm 
cho sức sản xuất được giải phóng và phát triển. Trong thời kỳ 
cách mạng dân chủ mới, Ð/c Mao Trạch Đông từng nêu ra: 
"Người cộng sản trong giai đoạn hiện nay, trong toàn bộ giai 
đoạn cách mạng tư sản chủ trương chỉ có cương lĩnh chung hoặc 
cương lĩnh cơ bản", bao gỏm xây dựng nền chính trị, kinh tế. văn 
hóa dân chủ mới. Đ/c nói: "Thực hiện cương lĩnh này có thể thúc 
đây hiện trạng đất nước và hiện trạng xã hội Trung Quốc tiến lên 
một bước, tức là từ nhà nước và xã hội thuộc địa, nửa thuộc địa, 
nửa phong kiến thúc đây lên nhà nước và xã hội dân chủ mới." 
Sở đĩ Ð/c Mao Trạch Đông nói như vậy vì hiện trạng nhà nước 
và xã hội Trung Quốc lúc đó đã trói buộc sự phát triên của sức 
sản xuất, làm "thiệt hại tài sản của đông đảo quân chúng nhân 
dân". Việc đưa nhà nước và xã hội Trung Quốc lúc đó lên nhà 
nước và xã hội dân chủ mới nhằm mục đích thúc đây việc giải 
phóng và phát triển sức sản xuất. Đây chính là một bước quan 
trọng mã Đăng ta đã đại diện cho yêu cầu phát triển sức sản xuất 
xã hội tiên tiến Trung Quốc trong thời ky cách mạng đân chủ 
mới. Tuy nhiên, bước đi của chúng ta không chỉ dừng lại tại đây, 
Cùng với việc trình bày về "cương lĩnh thấp nhất" của đẳng 
trong thời kỳ cách mạng dân chủ, Đ/c Mao Trạch Đông cũng đưa 
ra cương lĩnh cao nhất của đảng ta là đưa T rung Quốc tiền lên 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Đó là xã hội lấy chế độ 
công hữu về tư liệu sản xuất làm cơ sở, xây dựng một xã hội như 
vậy vẫn nhằm mục đích dùng quan hệ sản xuất tiên tiến để giải 


149 


phóng và phát triển sức sản xuất, lấy thượng tầng kiến trúc tiên 
tiễn đảm bảo cho sức sản xuất phát triển. Sau khi nước Trung 
Quốc mới thành lập, đăng ta đã thành công tiến hành cải tạo 
XHCN đối với chế dộ tư hữu hóa tư liệu sản xuất, tiêu diệt chế 
độ bóc lột, bước đầu xây dựng được quan hệ sản xuất XHCN lấy 
chế độ công hữu tư liệu sản xuất làm cơ sở. khiến cho sức sản 
xuất xã hội Trung Quốc có được sự giải phóng chưa từng có từ 
trước tới nay và sức phát triển to lớn. 

Đương nhiên, trong điều kiện XHCN, sức sản xuất và quan hệ 
sản xuất, hạ tầng kinh tế với thượng tầng kiến trúc vẫn tôn tại 
mâu thuẫn. Điều này cho thấy xã hội XHCN của nước ta vẫn tồn 
tại nhiệm vụ giải phóng sức sản xuất. Ra sức phát triển sức sản 
xuất là nhiệm vụ căn. bản của CNXH, cũng là điều kiện chủ yếu 
để chúng ta giải, quyết vấn đề quốc tế và trong nước. Trong điều 
kiện XHCN, nhất là trong giai đoạn đầu của CNXH yêu cầu phát 
triển sức sản xuất xã hội tiên tiền của Trung Quốc là gì? Đảng ta 
đại diện như thế nào cho yêu cầu này? Dùng nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa duy vật lịch SỬ để phần tích thì yêu cầu cơ bản 
nhất của phát triển sức sản xuất xã hội tiên tiến của Trung Quốc 
hiện nay là giải quyết đúng đắn mâu thuần giữa sức sản xuất và 
quan hệ sản xuất, đề quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ sức 
sản xuất, hơn nữa cần tự giác điều chỉnh quan hệ sản xuất phù 
hợp với yêu cầu phát triển sức sản xuất, đồng thời cũng đưa ra 
yều cầu tương ứng với sự phát. triển thượng tầng kiến trúc và văn 
hóa. Con đường cơ bản nhất để đảng ta phải đại điện cho yêu cầu 
phát triển SỨC sản xuất xã hội tiên tiến Trung Quốc là kiên định 
thực hiện quốc sách cơ bản cải cách mở cửa. Thực tiễn chứng 
minh rằng không chỉ quan hệ sản xuất lạc hậu so với sự phát 
triển của sức sản xuất sẽ căn trở sự phát triển của sức sản xuât 
mà quan hệ sản xuất vượt trước sự phát triển của sỨc sản xuất 
cũng gây căn trở cho sự phát triển của sức sản xuất. Cải cách, 
mở cửa là con đường tất yếu đề giải phóng và phát triển sức sản 
xuất. Cải cách của chúng ta là sự tự hoàn thiện và phát triển chế 


150 


độ XHCN, tiến hành dưới tiền đề kiên trì cơ sở cơ bản của 
CNXH, tự giác điều chỉnh và cải cách những mặt và những khâu 
không phủ hợp giữa quan hệ sản xuất VỚI SỨC, sản xuât, giữa 
thượng tâng kiến trúc với cơ sở kính tế, thúc đầy SỨC sản xuất 
phát triên và các sự nghiệp khác tiến bộ toàn diện nhằm mục 
đích thực hiện tốt hơn lợi ích căn bản của đông đảo quần chúng 
nhân dân. Cuộc cải cách này chính là cuộc cải cách để phù hợp 
yêu cầu phát triển sức sản xuất xã hội tiên tiến Trung Quốc. 
Đảng ta kiên trì cuộc cải cách này chính là tiêu biểu cho đặc 
trưng thời đại và thể hiện nỗi bật việc Đảng ta đại diện yêu cầu 
phát tr lên SỨC sản xuất xã hội tiên tiến Trung Quốc. Kế từ Hội 
nghị toàn thể trung ương 3 khóa II tới nay, kinh tế quốc dân 
nước ta liên tục tăng trưởng cao và phất triên lành mạnh, sức 
mạnh tông hợp đất nước tăng lên rõ rệt, mức sống của nhân dân 
nói chung đã đạt mức khá giả. Điều này đã chứng minh một cách 
hùng hôn rằng chỉ có ĐC STQ mới có thể luôn luôn đại điện yêu 
câu phát triển sức sản xuất xã hội tiên tiến Trung Quốc. 

Ba đại diện là một hệ thống khoa học biện chứng thống nhất, 
cả ba đại điện này đều có liên quan mật thiết tới phát triển sức 
sản xuất. Từ những khía cạnh khác cũng cho thấy chỉ có _ĐCSTQ 
mỚI có thê đại diện cho yêu cầu phát triển sức sản xuất xã hội 
tiên tiến Trung Quốc. Đại diện cho yêu cầu này, Đảng ta ngoài 
việc thê hiện trong tích cực tiến hành cải cách mở cửa, còn thể 
hiện đảng ta luôn luôn đại diện cho phương hướng tiến lên của 
nền văn hóa tiên tiến Trung Quốc, luôn luôn đại diện cho lợi ích 

căn bản của đông đảo nhất quân chúng nhân đân Trung Quốc. 
Đại diện đầu tiên là cơ sở của hai đại diện sau. Hai đại diện sau 
là điều kiện và đảm bảo cho đại diện thứ nhất. Để làm được việc 
luôn luôn đại điện cho yêu cầu phát triển sức sản xuất xã hội tiên 
tiến Trung Quốc, đẳng ta phải đồng thời đại diện cho phương 
hướng tiên lên của nên văn hóa tiên tiễn Trung Quốc. Có nên 
văn hóa mang màu sắc XHCN Trung Quốc là cái mốc quan 
trọng đánh dấu sức mạnh tổng hợp của nước ta, là sức mạnh 


151 


quan trọng đoàn kết và cổ vũ nhân dân các dân tộc. Xây dựng 
văn minh tỉnh thần XHCN tạo ra động lực tỉnh thần là sự hỗ trợ 
trí tuệ to lớn, tạo ra một môi trường xã hội tốt đẹp cho công cuộc 
xây dựng kinh tế và cải cách mở, cửa. Báo cáo của Đại hội J5 
cũng nều rõ đứng trước sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ 
thuật và cạnh tranh gay gắt của sức mạnh tổng hợp. đứng trước 
sự tắc động lần nhau giữa các luỗng văn hóa trong phạm vi toàn 
thế giới, đứng trước yêu cầu văn hóa ngày càng tăng của quần 
chúng nhân dân đã có mức sống khá giả, toàn đẳng phải có tầm 
nhìn cao nhìn xa từ sự phát đạt của sự nghiệp XHCN và chấn 
hưng dân tộc đề nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và tính bức 
thiết của sự nghiệp xây dựng nên văn hóa. Đại diện cho lợi ích 
của đông đảo nhất quản chúng nhân dân Trung Quốc cũng là yêu 
cầu cơ bản của giải phóng và phát triển sức sản xuất. Bởi vì quần 
chúng nhân dân là chủ nhân của đất nước, là lực lượng căn bản 
quyết định tưởng lai và vận mệnh đất nước ta. Xây dựng CNXH 
mang màu sắc Tr ung Quốc là sự nghiệp sáng tạo VỚI Sự tham gia 
đông đảo của cả tỉ dân. Chỉ có thực hiện tốt, bảo vệ tốt, phát 
triển tốt lợi ích thiết thân của đồng đảo nhất quần chúng nhân 
dân, hướng dẫn tốt, bảo vệ tốt và phát huy tốt tính tích cực của 
họ thì sự nghiệp cải cách và xây dựng của chúng ta mới có thể 
luôn luôn có cơ sở quần chúng đông đảo và nguồn sức mạnh 
đang tin cậy nhất. 

Ở Trung Quốc ngày nay ai có thể đồng thời làm được cả "Ba 
đại điện” đó? Ngoài ĐCSTQ ra không có bất kỳ một đẳng phái, 
một tổ chức, đoàn thê chính trị nào hoặc cá nhân chính khách 
nào có thể làm nôi. Sở dĩ đẳng ta có thể làm được điều này là đo 
tính tiên tiến của đảng ta quyết định. Tính tiên tiến của đảng ta là 
cơ sở, là chỗ dựa đề đảng tôn tại và phát triển. Tính tiên tiến này 
được xây dựng trên cơ sở của duy vật lịch sử khách quan đối với 
nhận thức khoa học quy luật phát tr lên của xã hôi loài người. Nó 
gắn liền chặt chẽ với nhiệm vụ lịch sử của đảng trong các giai 
đoạn phát triển lịch sử, do tính chất tiên phong của giai cấp công 


152 


nhân quyết định. Đội tiên phong này bao gồm những phần tử 
tiên tiền của giai cấp công nhân trong đó kê cả phần tử tri thức 
có giác ngộ cộng sản chủ nghĩa hợp thành, Nếu như đảng thay 
đổi điểm này mà do các phần tử khác ,hỌP, thành thì do bị chi 
phối bởi bản năng giai cấp và sự thúc đây của lợi ích cá nhân họ 
sẽ không thể xây dựng và hoàn thiện quan hệ sản xuất lấy chế độ 
công hữu làm chủ thê, cũng không thể xây dựng và phát triển 
văn hóa tiên tiến XHCN lấy chủ nghĩa Mác làm chỉ đạo, càng 
không thể đại điện thực sự cho lợi ích căn bản của đông đảo nhất 
quân chúng nhân dân. Tóm lại, không thể giải phóng và phát 
triển SỨC sản xuất được như ngày nay thì việc đẳng đại diện yêu 
cầu phát triển sức sản xuất xã hội tiên tiến sẽ trở thành lời nói 
trống ròng. Như vậy đẳng cũng mất đi tính tiên tiến của bản 
thân. Một phần lịch sử cận đại của Trung Quốc đã từ hai mặt ' 
chính điện và phản diện chứng mình hùng hôn điều đó. Ở nước 
ta, giải cấp công nhân bao gồm cả phần tử trí thức là đại điện 
cho sức sản xuất xã hội tiên tiến, là giai cấp tiên tiến nhất, cách 
mạng nhất trong lịch sử nhần loại, luôn luôn lấy giải phóng và 
phát triển sức sản xuất làm nhiệm vụ: của mình, luôn luôn là 
quân chủ lực của giải phóng và phát triển sức sản xuất. Sứ mệnh 
lịch sử của giai cập công nhân và việc đẳng ta đại diện cho yêu 
cầu phát triên sức sản xuất xã hội tiên tiên gắn bó hữu cơ với 
nhau. Từ ý nghĩa Hãy, sứ mệnh lịch Sử của giai cấp công nhân và 
lợi ích căn bản của đông đảo nhất quần chúng nhân dân bao gồm 
cả giai cấp công nhân là đại điện cho yêu câu phát triển sức sản 
xuất xã hội tiên tiến Trung Quốc. . 

II-"BA ĐẠI DIỆN" VỚI THÊ KỶ MỚI 

Là đảng năm quyền lãnh đạo hơn 1,2 tỉ dân đứng trước thế kỷ 
mới đầy cơ may và thách thức, đãng ta làm thế nào để tự xây 
dựng bản thân, khiến cho đảng luôn giữ được sức sống mạnh mẽ, 
với khuôn mặt mới luôn luôn đứng ở hàng đầu thời đại, luôn 
luôn đứng ở vị trí không bao giờ thất bại trước tình hình vô cùng 
phức tạp, luôn giữ cho sự nghiệp của đảng hưng thịnh phát đạt 


153 


và đất nước hình yên lâu đài, thực hiện cuộc phục hưng vĩ đại 
của dân tộc Trung Hoa. Đây là một đề tài mang tính lịch sử 
trọng đại đòi hỏi đảng ta phải suy nghĩ nghiễm túc. Tư tưởng 
quan trọng "Ba đại diện" do Đ/c Giang Trạch Dân đưa ra đã trả 
lời khoa học câu hỏi này. Đây là một tư tưởng quan trọng, về căn 
bản đã giải đáp rõ hơn nữa vấn đề trong thế kỷ mới này là xây 
dựng đảng ta thành một đẳng như thế nào, xây dựng đẳng ta ra 
sao. Nó đã tập trung thể hiện tính tiên tiến của đảng ta với yêu 
cầu của thời đại đối với Trung Quốc hiện nay, tập trung phản 
ảnh nguyện vọng chung của toàn đảng, nhân dân trong cả nước. 
Sự lãnh đạo và công tác xây dựng đẳng từ trước tới nay luôn 
gắn liền với nhiệm vụ lịch sử, gắn liền với đường lối, lý luận 
được xác lập để thực hiện những nhiệm vụ trên của đảng. Đẳng 
ta thành lập gần 80 năm, công cuộc xây đựng đảng đã tích lũy 
được những kinh nghiệm vô cùng phong phú. Nhưng đứng trước 
thế kỷ mới này, vấn đề xây dựng đẳng ta thành một đảng như thể 
nào, xây dựng đẳng ra sao đang đặt ra trước toàn đảng. Nếu nhận 
thức và biện pháp của chúng ta chỉ dừng lại ở trình độ trước đây 
thì không đủ. Chúng ta phải kết hợp chặt chẽ với sự thay đổi mới 
của tình hình trong và ngoài nước. kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu 
phát triển sức sản xuất xã hội nước tà với cải cách sâu sắc của 
thể chế kinh tế. kết hợp chặt chế với nhu cầu cấp bách của đời 
sống vật chất văn hóa của quần chúng nhân dân, kết hợp chặt 
chế với sự thay đổi to lớn đã nảy sinh của đội ngũ cán bộ. Bước 
vào thế kỷ mới, đẳng phải từ tâm cao nhìn nhận làm thế nào luôn 
luôn kiên trì tính chất tiên phong của giai cấp công nhân và tăng 
cường được khối đoàn kết và tập trung cao độ sức chiến đấu. 
Đảng phải từ tầm cao nhìn nhận làm thế nào luôn luôn kiên trì 
glương cao ngọn cờ vĩ đại chủ nghĩa Mac, tư tưởng Mao Trạch 
Đông, Lý luận Đặng Tiểu Bình. đảng phải từ tầm cao nhìn nhận 
làm thế nào đứng vững trước mọi khó khăn, thách thức và nguy 
cơ của thế kỷ mới. Trong thế kỷ mới, đẳng phải từ tầm cao nhìn 
nhận làm thế nào luôn luôn đi đầu thời đại, kiên cường và phát 


154 


huy có hiệu quả hơn sức mạnh là hạt nhân lãnh đạo sự nghiệp 
xây dựng CNXH mang màu sắc Trung Quốc, từ đó xem xét toàn 
diện, nhận thức sâu sắc, nắm chắc vai trò lịch sử và ý nghĩa chỉ 
đạo của tư tưởng quan trọng "Ba đại diện". Đề làm được điều đó, 
chứng ta phải làm tốt các mặt sau: 

t1-Xem xét "Ba đại điện” trong tình hình mới 

Trước tiên phải đặt yêu câu của "Ba đại diện" trong bố cục 
lớn, sự thay đôi lớn, xu thế lớn của tình hình quốc tế ở thế kỷ 
mới để "tiên hành khảo sắt. Thế giới ngày nay, hòa bình và phát 
triển vân là chủ đề chính của thời đại. Nhưng, chủ nghĩa bá 
quyền. cường quyền chính trị vẫn tổn tại, thế lực thù địch 
phương Tây vẫn không ngừng tiến hành chiến lược chính trị 
"Tây hóa”, "Phân hóa” đối với chúng ta. Sức ép chính trị này sẽ 
tôn tại trong thời gian dài, hơn nữa các cuộc đấu tranh giữa lật 
đồ và chống lật đồ sẽ càng gay gắt, phức tạp, thậm chí có lúc ác 
liệt. 

Về kinh tế, toàn cầu hóa kinh tế thế giới đang không ngừng 
phát triển, kinh tế tri thức đang trỗi lên mạnh mẽ, sức sản xuất 
xuât đang phát triển từng ngày từng giờ. Cuộc cạnh tranh sức 
mạnh tổng hợp quốc tế lấy sáng tạo trí thức, sáng tạo kỹ thuật và 
ngành kỹ thuật cao làm nòng. cốt đang ngày càng ác hệt. Các 
nước phât triển chiếm ưu thế về kinh tế và khoa học kỹ thuật vẫn 
tôn tại lâu dài. 

Về văn hóa, thành quả văn mình ưu tú của các nước trên thế 
giới đang không ngừng được truyền bá khi khắp nơi, nhưng mâu 
thuẫn, xung đột giữa các nền văn minh cũng ngày càng gay gắt. 
Sự xâm nhập của những tư tưởng văn hóa đồi trụy không ngừng 
tăng lên. Cuộc đấu tranh giữa các loại ý thức hệ trong thế kỷ mới 
cũng sẽ tồn tại lâu dài, hơn nữa có lúc sẽ tương đối phức tạp và 
gay gất. 

Đứng trước tình hình quốc tế phức tạp như vậy, trong thế kỷ 
mới liệu đẳng ta có thể lãnh đạo có hiệu quả nhân dân các dân 
tộc toàn quồc năm bắt được thời cơ, có chí tiễn thủ, chiến thắng 


155 


mọi thách thức, luôn luôn đứng ở tư thế không bị đánh bại trong 
cạnh tranh quốc tế khốc liệt chưa từng có trong lịch sử hay 
không thì điều then chốt do bản thân đẳng ta quyết định. Đức 
Đặng Tiểu Bình từng nói "điều then chốt là làm tốt trong nội bộ 
đảng cộng sản, không có vụ việc nào nảy sinh”. Tổng kết bài 
học kinh nghiệm về sụp đồ của Liên Xô- -Đông Âu, về sự quanh 
co khúc khuỷu: của CNXH trong thế kỷ 20, đã rút ra một điểm 
vô cùng sâu ác răng đứng trước thách thức nghiêm trọng của 
tình hình quốc tế, trong nội bộ của đảng năm quyền có vấn đề 
thì sẽ dẫn tới một loạt hậu quả nghiêm trọng. Nói chung, trước 
thách thức quốc tế nghiêm trọng, liệu một nước XHCN có ồn 
định, bình yên lầu đài được hay không do 3 yếu tố rất quan trọng 
quyết định là: I-Tỉnh hình phát triên sức sản xuất xã hội của 
nước XHCN đó. 2-Nước đó có kiên trì và củng cố địa vị chỉ đạo 
của chủ nghĩa Mác trong lĩnh vực ý thức hệ của nước XHCN đó 
hay không. 3-Thái độ của quần chúng nhân dân đối với đẳng 
câm quyên. Tư tưởng quan trọng của "Ba đại diện” đã chứa đựng 
toàn điện ba yếu tố cơ bản này. "Ba đại điện” đã kế thừa lịch Sử, 
đứng tại hiện thực, nhìn vào tương lai, chứa đựng bài học tổng 
kết kinh nghiệm lịch sử sâu sắc và chiến lược cơ bản để mở ra 
tương lai tốt đẹp. Chỉ cần đẳng ta tắng cường toàn diện công tác 
tự xây dựng bản thân theo yêu cầu của "Ba đại diện" thì có thể 
giữ được tốc độ phát triển nhanh sức sản xuất xã hội nước ta, có 
thể kiên trì và củng: cố vai trò chỉ đạo của chủ nghĩa Mác, sẽ thu 
được sự ủng hộ hết lòng và sự yêu mến của đông đảo quần 
chúng nhân dân. Có điều kiện có lợi và cơ sở vững chắc như vậy 
thì có thể khẳng định rằng bất kỳ một thách thức nào trên thế 
giới cũng không thê chiến thăng được chúng ta trái lại sẽ bị 
chúng ta chiến thăng lại. Bất kỳ một sức ép nào cũng không thê 
quật ngã nội chúng ta mà trấi lại sẽ bị chúng ta quật ngã lại. 

2-Xem xét "Ba đại điện” trong lịch sử của đẳng 

Phải đặt yếu cầu "Ba đại diện" trong quá trình lịch sử §0 năm 
phần đấu của đảng để xem xét. Tư tưởng quan trọng của "Ba đại 


156 


diện” là tổng. kết khoa học lịch sử phấn đấu 80 năm của đảng. 
Bước vào thế kỷ mới, Đ/c Giang Trạch Dân đã tổng kết khoa 
học. tính túy, sâu sắc bài học kinh nghiệm lịch sử của đẳng ta. Y 
nghĩa quan trọng và ảnh hưởng sâu sắc của nó không chỉ ở chỗ 
làm chúng ta nhận thức sâu sắc hơn quá khứ. mà quan trọng hơn 
là tiếp thu bài học kinh nghiệm quý báu để mở ra tương lai tốt 
hơn trong thế kỷ mới. Phát biểu của Đ/c Giang Trạch Dân khi 
khảo sát ở tĩnh Quảng Đông đã chỉ ra một cách sâu sắc răng, 
tổng kết hơn 70 năm lịch sử của đẳng có thẻ rút ra kết luận quan 
trọng là sở dĩ đảng ta giành được sự ủng hệ của nhân dân là do 
đẳng ta trong các thời kỳ lịch sử cách mạng. xây dựng, cải cách 
luôn luôn đại diện cho lợi ích căn bản của đông đảo nhân dân 
Trung Quốc, và thông qua việc định ra đường lối, phương châm, 
chính sách đúng đắn đề phần đấu không mệt mỏi cho việc thực 
hiện lợi ích căn bản của nhà nước và nhân dân. Bài học kinh 
nghiệm lịch sử đã gợi mở cho chúng ta rằng trên con đường 
trong thế kỷ mới chúng ta đứng trước tình hình vừa có cơ may 
vừa có thách thức cùng song song tồn tại. đứng trước mọi khó 
khăn và nguy cơ gặp phải trên con đường tiến lên. đẳng ta muốn 
đứng vững trước thử thách mới, không ngừng thúc đây sự nghiệp 
vĩ đại của chúng ta tiễn lên phía trước thì phải tiếp thu toàn diện 
kinh nghiệm lịch sử của đảng. Theo yêu cầu của "Ba đại diện", 
đẳng phải không ngừng nâng cao trình độ lãnh đạo và năng lực 
năm quyền, tắng thêm khả năng phòng ngừa và chống lại tham 
những và nguy cơ, làm cho đảng ta luôn luôn có sức sông mạnh 
mẽ. Chỉ có như vậy thì đẳng ta mới có thể tăng thêm khối đoàn 
kết và sức chiến đấu của đảng, củng cố được cơ sở nắm quyền. 
3-Xem xét "Ba đại diện" trong việc thực hiện 3 nhiệm vụ lớn 
Phải đặt yêu cầu của "Ba đại điện" trong ba nhiệm vụ lớn do 
đảng ta lãnh đạo thực hiện trong thế kỷ mới để xem xét. Đ/c 
Đặng Tiểu Bình trong thập kỷ 80 thế kỷ 20 từng nói ba việc lớn 
mà chúng ta cần làm là: ]- -Tăng cường xây dựng kinh tế. 2-Thực 
hiện thống nhất đất nước. 3- -Trong công việc quốc tế tiến hành 


157 


chống bá quyền, bảo vệ hòa bình thế giới. Đây là quyết sách 
chiến lược quan trọng mà Đ/c Đặng Tiểu Bình đã rút ra sau khi 
quan sát và đánh giá sâu sắc tình hình trong nước và quốc tế. 
Tuy trong hơn 20 năm qua, chúng ta đều đã giành được thành 
tựu vĩ đại và tiến bộ to lớn trong cả ba mặt trên, nhưng sau khi 
bước vào thế kỷ. mới thì nhiệm vụ làm tết ba việc trên vẫn còn 
nặng nề gian khổ đối với chúng ta. Cùng với đi sâu cải cách và 
xây dựng thể chế kinh tế thị trường XHCN, các loại mâu thuẫn 
sẽ không ngừng xuất hiện trong cải cách, xây dựng. Cùng với 
việc sức sản xuất xã hội được giải phóng lớn, và phất triển lớn 
sức mạnh tổng hợp đất nước không ngừng tăng lên thi công cuộc 
cải cách và phát triển của chúng ta sẽ ấp phải vấn đề mới, mâu 
thuần mới. Trong quá trình phát triển ở thế kỷ mới, đẳng ta làm 
thể nào chiến thăng những khó khăn nguy hiểm trên con đường 
tiến lên, lãnh đạo nhân dân thực hiện 3 nhiệm vụ lớn trong thế 
kỷ mới là vấn đè to lớn đặt ra đối với chúng ta trong thế kỷ mới. 
Kinh nghiệm lịch sử cho chúng ta biết rằng then chốt đề thực 
hiện ba nhiệm vụ trên là phải kiến trì, tăng cường và cải thiện sự 
lãnh đạo của đảng, dùng Lý luận Đặng Tiểu Bình vũ trang cho 
toàn đẳng, căn cứ theo yêu cầu của "Ba đại diện" để làm tốt hơn 
nữa công tác xây dựng đẳng. Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân làm 
nên những thành tựu bất hủ trong thế kỷ 20 thì cũng nhất định 
tạo ra tương lai tốt đẹp hơn trong thế kỷ mới. Đảng ta cũng nhất 
định đoàn kết và dẫn đắt nhân dân thực hiện được ba nhiệm vụ 
trong thế kỷ mới. Sức mạnh vĩ đại của ĐCSTQ chỉ có thể bắt 
nguôn từ việc không ngừng xây dựng bản thân mình. Kiên định 
không lay chuyên và vận dụng vào thực tiễn yêu cầu của "Ba đại 
diện” tất phải trở thành cơ sở vật chất, cơ sở văn hóa, cơ sở quần 
chúng hùng hậu cho việc thực hiện ba nhiệm vụ lớn. 

4-Xem xét "Ba đại diện" trong vấn đề nội bộ tồn tại trong 
đẳng 

Phải đặt yêu cầu của "Ba đại diện” trong VIỆC giải quyết vấn 
đề nổi bật tồn tại hiện nay trong nội bộ đảng để xem xét, Trải 


158 


qua gần 80 năm rèn luyện và thử thách, phát triển và lớn mạnh. 
đẳng ta đã giành được sự yêu mến nhiệt tình và hết lòng ủng hộ 
của nhân dân các dân tộc trong cả nước. Nhìn chung, đẳng ta là 
đảng có sức chiến đấu. có tổ chức và đội ngũ cán bộ đẳng viên 
chúng ta là tốt. Đây là mặt chính và cơ bản, nhưng chúng ta cũng 
phải tỉnh táo, thấy răng trong nội bộ đẳng còn tôn tại một số vấn 
đề không thể coi thường. Tố chất chính trị, tư tưởng của một số 
đẳng viên không phù hợp với yêu cầu của tình hình mới, nhiệm 
vụ mới. Mấy năm gân dây, Đíc Giang Trạch Dân trong nhiều 
trường hợp khác nhau đã nghiêm túc chỉ ra những vấn đề trên 
nhiều mặt còn tồn tại trong đảng. 

Về chính trị, mội số cắn bộ đẳng viên rất ít khi xuất phát từ 
góc độ chính trị để đánh giá tình hình, xem xét vấn đẻ, thiếu tính 
nhạy bén và khả năng phân biệt chính trị, dao động niềm tin đối 
với lý tưởng XHCN và CSCN. 

Về tư tưởng, có số ít đẳng viên đã coi thường việc học tập lý 
luận chủ nghĩa Mác, không thể nắm vững một cách hoàn chỉnh, 
đúng đắn lý luận và thực chất quan điểm của Đặng Tiêu Bình. 
Tố chất lý luận tư tưởng bị giảm sút, không phân biệt đúng saI. 
thiếu khả nắng cơ bản phân biệt lý luận đúng sai. 

Về tác phong, còn tôn tại Ở mức độ khác nhau chủ ngh1a quan 
liêu, hình thức, quan điểm quần chúng của một số cán bộ lãnh 
đạo bị mờ nhạt, không liên hệ với quân chúng, không quan tâm 
tới nổi khổ của quân chúng, không BIÚP - đỡ quần chúng giải 
quyết vấn đề, thậm chí bức ép, trù đập quần chúng. Có cán bộ 
lãnh đạo tham nhũng sa đọa, lợi dụng chức quyên mưu lợi riêng, 
làm tốn hại nghiêm trọng lợi ích của nhà nước và nhân dân, thậm 
chí có người đã rơi vào vũng bùn phạm tôi. Đứng trước những 
vấn đề này, Đ/c Giang Trạch Dân đã nghiêm túc chỉ ra rằng: 

"Nếu tình trạng trị đẳng không nghiêm, buông lỏng kỉ luật, tô 
chức rỜi rạc cứ tiếp tục tiếp diễn thì chẳng phải là có nguy cơ bị 
mất đẳng mất nước hay sao?" Đề giải quyết tốt vấn đề này, đòi 
hỏi trong thời kỳ mới đẳng ta phải đây mạnh toàn diện công tác 


159 


vì đại xây dựng đảng trên các mặt tư tưởng, chính trị, kỶ luật tổ 
chức, chế độ, kiên trì phương châm đảng phải quản lý đẳng, 
nghiêm khắc trị đẳng. Kiên trì phương châm trị đẳng nghiêm là 
phải tiếp thu đầy đủ tất cả bài học kinh nghiệm có hiệu quả trong 
lịch sử, nhưng cũng phải có sắng tạo về tư tưởng chỉ đạo, biện 
pháp thực hiện. Tư tưởng quan trọng của “Ba đại diện" mang 
tính nhăm thăng vào vấn đề hiện thực rất mạnh mề, để đưa ra 
những yêu cầu mới nhằm giải quyết những vấn đề nỗi lên đang 
tồn tại trong đẳng và chỉ rõ hơn nữa phương hướng đi lên. Đồng 
đảo cần bộ đảng viên phải đi sâu học tập tư tưởng quan trọng của 
"Ba đại diện", đồng thời dùng đề chỉ đạo tư tưởng và hành động 
cho bản thân. Đây là con đường có hiệu quả phải đi đề giải quyêt 
vấn đề trong đẳng trong thẻ kỷ mới. 

Trong lịch sử của đảng 1a, mỗi khi có bước ngoặt lịch sử quan 
trọng, việc sắng tạo lý luận luôn đi trước làm tiền đề và đảm bảo 
cho thành công của thực tiễn. Thông qua 4 điểm đã trình bày ở 
trên về xem xét và nhận thức vấn đề. chúng ta có thể thấy rõ 
ràng răng Đ/c Giang Trạch Dân đưa ra tư tưởng quan trọng "Ba 
đại diện” là nhìn vào thế kỷ mới để khái quất mới đối với tính 
chất. tôn chỉ và nhiệm vụ căn bản của đẳng ta, là sự phát triển 
mới học thuyết xây dựng đảng chủ nghĩa Mác, là yêu cầu mới 
tắng cường công tác xây dựng đẳng trong tình hình mới. Đíc đã 
chỉ rõ hơn nữa về gốc rễ xây dựng đẳng, cơ sở nắm quyền và cội 
nguồn sức mạnh, là sự thể hiện sinh động về kiên trì và phát 
triển chủ nghĩa Mác. tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Đặng 
Tiểu Bình trong điều kiện lịch sử mới. Trên con đường đi lên 
trong thể kỷ mới, chỉ cần chúng ta căn cứ theo yêu cầu của "Ba 
đại diện" đề không ngừng tầng cường toàn diện công tác xây 
dựng đảng thì nhất định có thê xây dựng đẳng ta thành chính 
đảng Mác-xít chín muồi hơn, khiến cho tư tưởng của đảng càng 
thống nhất, chính trị càng kiên định, tổ chức càng nghiêm minh, 
đoàn kết càng chặt chẽ, hành động càng nhất trí, sức chiến đấu 
càng mạnh mẽ, hãng hái đoàn kết và dẫn đắt nhân dân các dân 


160 


tộc trong cả nước thực hiện sự nghiệp lớn xây dựng chủ nghĩa xã 
hội mang màu SẮC Trung Quốc. 

IH-NĂM CHẮC 6 MÔI QUAN HỆ 

Tư tưởng quan trọng của "Ba đại diện" chứa đựng một nội 
dung lý luận sâu sắc, một ý nghĩa thực tiễn rộng rãi. Học tập tốt, 
năm vững tốt và vận dụng tốt vào thực tiễn tư tưởng quan trọng 
"Ba đại điện" đòi hỏi chúng ta phải xử lý tốt các mối quan hệ 
trên các mặt. trong đó chủ yếu đi sâu nghiên cứu xử lý đúng đắn 
6 mối quan hệ sau: 

t-Quan hệ giữa "Ba đại điện" với hệ thống lý luận chủ nghĩa 
Mác. 

Chủ nghĩa Mác là một hệ thống khoa học thống nhất hoàn 
chỉnh, còn tư tưởng quan trọng của "Ba đại diện" là một bộ phận 
quan trọng hợp thành của hệ thống lý luận này, Từ ý nghĩa này, 
thì mối quan hệ glữa tư tưởng quan trọng "Ba đại diện" và hệ 
thống chủ nghĩa Mắc là bộ phận và chính thể. "Ba đại điện” là 
một hộ phận nên nó là sự phát triển quan trọng của học thuyết 
xây dựng đẳng Mác-xít, làm phong phú kho tàng lý luận chủ 
nghĩa Mác. Đông thời. nó cũng có mỗi quan hệ nội tại sẵn bó 
với nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác. là sự kế thừa và vận dụng 
sáng tạo một loạt nguyên lý chủ nghĩa Mác, chứ quyết không 
phải là một lý luận khác tách khỏi nguyên lý cơ bản chủ nghĩa 
Mác. Mối quan hệ gắn bó thành một mối giữa tư tưởng quan 
trọng "Ba đại diện” với hệ thống j luận chủ nghĩa Mắc còn thể 
hiện ở chỗ nó giải đấp được một số vấn đề mà những người đi 
trước đang mò mẫm, tìm tòi. Chẳng hạn trên vẫn đề xây dựng 
một đẳng như thế nào và xây dựng đăng ra sao. Năm 1965. Đ/c 
Đặng Tiểu Bình nói: "Vấn đề xây dựng một đảng như thế nào 
chăng những là vấn đề trong thời đại này của chúng ta mà cũng 
là vấn đề của thể hệ sau và thế hệ sau nữa." Trong giờ phút then 
chốt lịch sử xuyên thế kỷ. tập thể lãnh đạo thế hệ Thứ ba do Đức 
Giang Trạch Dân làm “hạt nhân lãnh đạo toàn đẳng đang tiếp tục 
thăm đồ và giải đáp vấn đề này. Đại hội 15 của đảng chỉ rõ: Phải 


161 


xây dựng đ ảng trở thành một đẳng Mác-xít vũ trang bằng lý luận 
Đặng Tiểu Bình. toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, hoàn toàn 
củng cố về tư tưởng. chính trị. tô chức, có thẻ đứng vững hệt: 
các loại nguy cơ, luôn luôn đi đ ầu thời đại, lãnh đạo nhân dân c 
nước xây dựng chủ nghĩa xä hội mang màu sắc Trung Đưc 
Trên cơ sở lý luận này. Đ/c Giang Trạch Đân dưa ra tứ tưởng 
quan trọng "Ba đại diện”, trả lời rõ ràng hơn nữa một vấn đề 
mang tính lịch sử trọng đại về xây đựng đẳng ta trở thành một 
đảng như thế nào, xây dựng đảng ra sao, từ đó đã thêm nội dung 
mới vào kho tàng quý báu của chủ nghĩa Mắc. $ 

2-Mối quan hệ giữa "Ba đại diện” với sắng tạo lý luận của 
Thế hệ lãnh đạo thứ ba 

Chúng ta muốn đi sâu học tập, nghiên cứu, tuyên truyền tư 
tưởng quan trọng "Ba đại điện”, hiểu và nắm chắc toàn diện, sâu 
- sắc hơn nữa nội dung của tư tưởng quan trọng "Ba đại điện” th 
phải kết hợp chặt chẽ hữu cơ giữa việc học tập, nghiên cứu tư 
tưởng quan trọng "Ba đại diện" với học tập, nghiên cứu tư tưởng 
nhất quán của Đ/c Giang Trạch Dân với sáng tạo lý luận trên các 
mặt khác của tập thể lãnh đạo thế hệ Thứ ba của Đảng. "Ba đại 
điện” không thể đưa ra và tồn tại một cách biệt lập. Nó tập trung 
khải quất tư tưởng nhất quần của Đíc Giang Trạch Dân. tập trung 
thể hiện sáng tạo lý luận của tập thể lãnh đạo thế hệ Thứ ba của 
đảng. Những phát biểu của Đ/c Giang Trạch Dân về giương cao 
ngọn cờ tư tưởng vĩ đại Lý luận Đặng Tiểu Bình, về tư tưởng 
kiên trì và phát triên một cách có lý luận vững chắc và tăng 
cường phát triển toàn diện chủ nghĩa xã hội, về tư tưởng tiếp tục 
tìm tòi và thúc đầy chương trình vĩ đại mới xây dựng đẳng trong 
thời kỳ mới. về tư tổng tắng cường xây dựng văn mình tỉnh thần 
XHCN và tăng cường công tác tư tưởng chính trị, về tư tưởng 
dùng luật trị nước, tăng cường công tác xây dựng dân chủ và 
phập chế XHCN, về tư tưởng thực hiện tốt, bảo vệ tốt, phát triển 
tốt lợi ích căn bản của quần chúng nhân dân.. .đều được thê hiện 
và quán xuyến trong "Ba đại diện". "Ba đại diện” đã nêu ra và 


162 


tập trung thê hiện, khái quát khoa học một loạt tư tưởng cơ bản 
trên. Đi sâu học tập. lĩnh hội những tư tưởng cơ bản này có lợi 
cho chúng ta nắm chắc hơn nữa những nội dung sâu sắc chứa 
dựng trong "Ba đại biểu”. Đi sâu học tập, nghiên cứu và tuyên 
truyền tư tưởng quan trọng "Ba đại biều" sẽ có lợi cho chúng ra 
lĩnh hội tốt hơn thực chất tỉnh thần tư tưởng nhất quán của Đ/c 
Giang Trạch Dân, 

3-Mối quan hệ giữa "Ba đại biểu" với "Ba có lợi" của Đặng 
Tiểu Bình 

Năm 1992 khi thị sát các tỉnh phía nam, Đíc Đặng Tiểu Bình 
đã đưa ra luận điểm khoa học "Ba có lợi" nỗi tiếng, tức mọi việc 
làm phải lấy ' 'Ba có lợi” làm tiêu chuẩn. Đó là: 1-Có lợi cho phát 
triển sức sản xuất XHCN hay không. 2- Có lợi cho tăng cường 
sức mạnh tổng hợp của nhà nước XHCN hay không. 3-Có lợi 
cho nâng củo mức sống của nhân hay không? Tư tưởng quan 
trọng "Ba đại biểu" do Đ/c Giang Trạch Dân nêu ra cũng bao 
hàm những nội dung trên các lĩnh vực của cải cách mở cửa và 
xây dựng hiện đại hóa để làm tiêu chuẩn đánh giá. Đíc nêu rất rõ 
yêu cầu là các đồng chí trong toàn đẳng khi quần triệt đường lối 
lý luận và phương châm chính sách của Đẳng, khi tiến hành các 
mặt công tác trong các ngành đều phải luôn ghi nhớ việc thực 
hiện yêu cầu của "Ba đại biểu". Phải xem xét các biện pháp và 
những việc làm mà chúng ta áp dụng và thực hiện liệu có phù 
hợp với yêu cầu của "Ba đại biểu” hay không? Nếu phù hợp thì 
kiên định không chút dao động, nêu không hoàn toàn phù hợp 
mà chỗ nào cân phải điều chỉnh, bổ sung thì phải tích cực điều 
chỉnh, bố sung, chỗ nào không phù hợp thì phải dũng cảm nhìn 
thẳng vào sự thực để sửa chữa, để có lợi cho sự nghiệp cải cách 
và xây dựng của chúng ta không ngừng tiến lên, thể hiện đầy đủ 
tính tiên phong và tính thần thời đại của người Cộng sản. Từ đó 
có thê thấy răng "Ba có lợi" và "Ba đại biểu” đều là tiêu chuẩn 
quan trọng kiểm nghiệm công tác của chúng ta, phán đoán đúng 
sai của chúng ta. Như vậy làm thế nào để nắm chắc được môi 


163 


quan hệ giữa hai tư tưởng này? "Ba có lợi” và "Ba đại diện” có 
mỗi quan hệ biện chứng thống nhất, là thế giới quan và phương 
pháp luận thống nhất chung của chủ nghĩa duy vật biện chứng và 
chủ nghĩa duy vật lịch sử, thống nhất với thực tiễn Xây dựng 
CNXH mang màu sắc Trung Quốc. "Ba đại diện" về cơ sở lý 
luận, tư tưởng chỉ đạo và à quan niệm giá trị đã thê hiện đầy đủ 
nội dung cơ bản của "Ba có lợi". Phát triển sức sản xuất xã hội 
chủ nghĩa là nhất tí về bản chất với yêu cầu phát triển SỨC sản 
xuất xã hội tiên tiến JTrung Quốc. Văn hóa là tiêu chuẩn quan 
trọng của sức mạnh tổng hợp đất nước, bởi vậy tăng cường sức 
tnạnh tông hợp nhà nước XHCN trên thực tế bao hàm nội dung 

đại diện cho phương hướng tiên lên của nên văn hóa tiên tiễn 
Trung Quốc. Văn hóa là đảm bảo tư tưởng và hồ trợ trí tuệ cho 
cải cách và xây dựng, bởi vậy đại điện phương hướng tiến lên 
của văn hóa tiền tiến Trung Quốc có thể thúc đây to lớn cho phát 
triển sức sản xuất vật chất. Nâng cao mức sống nhân dân là thê 
hiện quan trọng về đẳng đại diện cho lợi ích căn bản của đông 
.ẽ quần chúng nhân dân. Bởi vậy "Ba đại diện" và "Ba có lợi” 

Š CƠ bản. nhất trí với nhau, về hệ thống lý luận là cùng một mối, 
thế trí VỀ tiêu chuẩn đánh gi4. Đương nhiên lý luận luôn luôn 
phát triển, Báo cáo Đại hội l5 của đẳng chỉ rõ phải kiên trì Lý 
luận Đặng Tiểu Bình. Trong thực tiên tiếp tục làm phong phú và 
phát triển sáng tạo lý luận này là trách nhiệm lịch sử trọng đại 
của tập thẻ lãnh đạo Thứ ba và toàn thể các đồng chí trong, đảng. 

"Ba có lợi" và "Ba đại diện” là thống nhất, "Ba đại diện" kế thừa, 
làm phong phú và phát triển sáng tạo "Ba có lợi”. 

Cùng với sự phát triển của thực tiễn, những vẫn đề mới SẼ 
không ngừng xuât hiện, nhất là những vấn đề mang tính phiền 
diện, tuyệt đối hóa, giáo điều. duy tâm ảnh hưởng nghiêm trọng 
tỚI SỰ phát triển và tiến bộ toàn diện tới chủ nghĩa xã hội mang 
màu sắc Trung Quốc. Phải căn cứ vào thực tiên mới, nhìn thắng 
vào vấn đề mới, dùng yêu cầu của "Ba đại diện” để xác định rõ 
hơn nữa mục tiêu và nguyên tắc xây dựng hiện đại hóa XHCN 


164 


do đảng ta lãnh đạo. Trong quá trình này, chúng ta phải quấn 
xuyến nội dung cơ bản và thực chất tỉnh thần của "Ba có lợi”. 
"Ba có lợi” không mâu thuần trái lại gắn bó chặt chẽ và thống 
nhất với "Ba đại điện”. 

4-Mối quan hệ giữa học tập và vận dụng thực tiễn "Ba đại 
điện” 

"Ba đại điện” là một lý luận khoa học bắt nguồn từ thực tiễn 
xã hội, nhưng có vai trò chỉ đạo quan trọng đối với thực tiên. 
Học tập tốt tự tưởng quan trọng của "Ba đại diện” là tiền đề của 
vận dụng tốt vào thực tiễn. Vận dụng tốt vào thực tiền là mục 
đích của học tập tốt. Bởi vậy chúng ta phải đổ công sức vào cả 
hai mặt học tập và vận dụng thực tiền. Chúng ta phải kiên quyết 
phản đối tác phong học tập không tốt là qua loa, nông cạn. Học 
tập tốt là phải kết hợp chặt chẽ nắm chắc tình hình trong và 
nước, nhận rõ tình hình với tăng thêm lòng tin. Chứng ta phải kết 
hợp chặt chẽ giữa nghiềm chỉnh ôn lại quá trình phần đấu của 
đảng, suy nghĩ đối chiếu với kinh nghiệm lịch sử của đẳng trong 
quá trình thực tiền về cả hai mặt chính diện và phản diện. Chúng 
ta phải kết hợp chặt chẽ với học tập đúng đắn và quán triệt toàn 
diện chủ nghĩa Mắc, Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Đặng 
Tiểu Bình về tăng cường công tác xây dựng đẳng, phải. kết hợp 
vỚi VIỆC nghiêm chỉnh suy nghĩ làm thế nào giải quyết tết những 
vấn đề tồn tại trong đẳng. Chúng ta phải kết hợp học tẬp với suy 
nghĩ làm thế nào để quán triệt tốt hơn lý luận cơ bản, đường lỗi 
cơ bản, phương châm cơ bản, cương lĩnh cơ bản của đảng. Chúng 
ta phải khắc phục tình trạng hình thức chủ nghĩa chỉ nói không 
làm và nói một đằng làm một nẻo. Mục đích của học tập là vận 
dụng vào thực tiễn. Phải lấy Lý luận Đặng Tiểu Bình ì làm chỉ 
đạo, lấy "Ba đại diện" làm vũ khí tư tưởng mạnh mẽ để thúc đây 
các mặt công tác của đảng, thúc đây các sự nghiệp của đẳng phát 
triển, quần triệt vào xây dựng đội ngũ cần bộ đẳng có chất lượng 
Cao, tới các mặt công tác của cải cách mở cửa và xây dựng hiện 
đại hóa, quán triệt vào nghiêm minh trị đẳng, vào thực hiện, bảo 


165 


vệ và phát triển lợi ích căn bản của đông đảo quần chúng nhân 
dân. 

5-Quan hệ giữa tổng thể và a cụ thể của "Ba đại diện” 

"Ba đại diện” là tòa nhà lớn, quần xuyến. toàn cục. Tuy câu 
chữ nói không nhiều, nhưng ngụ ý vât sau sắc, nội dung phong 
phú. "Ba đại diện” đã đưa ra yêu cầu mới đối với công tác xây 
dựng đ đẳng trong thời kỳ mới. Yêu cầu này mang, tính cương lĩnh, 
tổng thể. Công tác xây dựng đảng là yêu cầu tổng thể vừa phù 
hợp với yêu cầu chung vừa phải có yêu cầu cụ thê. Yêu cầu 
chung là phương hướng chỉ đạo cho yêu cầu cụ thể, yêu cầu cụ 
thể là đảm bảo cho việc thực hiện yêu cầu chung. Yêu cầu chung 
đã được xác định, vậy yêu cầu cụ thê là gì? Làm thế nào thông 
qua các khâu của yêu cầu cụ thê để đảm bảo thực hiện yêu cầu 
chung. 

Chúng ta phải tìm tòi phương pháp làm thế nào xây dựng, 
kiện toàn và đảm bảo quán triệt yêu cầu của "Ba đại điện” thành 
ruột chế độ hoàn chỉnh và trở thành các biện pháp về luật pháp. 
pháp quy, chính sách kỷ luật, giáo dục để đảm bảo cho chế độ 
này được tuân thủ và chấp hành một cách nghiêm mình, làm cho 
yêu cầu của "Ba đại diện" trở thành một phong cách mạnh mẽ 
trong toàn đẳng, kiên quyết duy trì thực hiện mãi về sau. Chúng 
ta tìm ra nguyên tắc cụ thể, quy phạm hành vi để cán bộ đảng 
viền tự mình thực hiện yêu câu của "Ba đại diện". Chúng đa cân 
phải tìm ra được một loạt khâu cụ thê cho quán triệt yêu cầu của 
“Ba đại diện”, như làm thế nào không ngừng giải phóng và phát 
triển sức sản xuất, làm thế nào kiên trì và củng cố địa vị chỉ đạo 
của chủ nghĩa Mác trong lĩnh vực š thức hệ, làm thế nào để xây 
dựng được cơ chế chính sách, quyết sách đại biểu cho lợi ích căn 
bản của đồng đảo quần chúng nhân dân. Chúng ta phải làm rõ 
những vấn đề cụ thê này mới có thể thực sự quán triệt vào thực 
tiền tư tưởng quan trọng của "Ba đại diện". 

6-Mối quan hệ thống nhất biện chứng nội tại của "Ba đại 
diện” 


166 


"Ba đại diện" là một thể hoàn chỉnh thống nhất biện chứng. 
Ba nội dung đại biểu này liên quan với nhau, phụ thuộc lẫn 
nhau, quán xuyến lẫn nhau và có tác dụng lẫn nhau, trong đó đại 
biểu nhu cầu phát tr iên sức sản xuất xã hội tiên tiến Trung Quốc 
làm cơ sở, đại biểu phương hướng tiến lên của văn hóa tiên tiến 
Trung Quốc là điều kiện và đại biểu cho lợi ích căn bản của 
đồng đảo nhất quần chúng nhân dần là đảm bảo. Ba đại biểu này 
tập trung thể hiện tính tiên tiến của đẳng, thống nhất chung với 
công trình vĩ đại mới của xây dựng đảng trong thời kỳ mới, 
thống nhất với thực tiễn vĩ đại xây dựng CNXH mang màu sắc 
Trung Quốc. Đồng chí Giang Trạch Dân đưa ra "Ba đại diện” là 
một thể thống nhất biện chứng. Đây là một tiêu chí nổi bật về 
kiên trì và phát triển một cách sáng tạo học thuyết xây dựng 
đảng của chủ nghĩa Mac, là cổng hiễn kiệt xuất cho học thuyết 
xây dựng đẳng của chủ nghĩa Mác, có một ý nghĩa chỉ đạo to lớn 
đối với công tác xây dựng đẳng và sự nghiệp lớn ngàn thu xây 
dựng CNXH mang màu sắc Trung Quấc. Bởi vậy học tập quán 
triệt tư tưởng quan trọng của "Ba đại điện" phải nắm chắc toàn 
diện môi quan hệ thống nhất biện chứng của "Ba đại diện", còi 
trọng cao độ tính hoàn chỉnh và tính thống nhất về tính tiên tiến 
của đẳng, coi trọng cao độ tính hệ thống, tính toàn diện của công 
cuộc xây dựng CNXH mang màu sắc Trung Quốc do đẳng ta 
lãnh đạo./. 


167 


DƯ LUẬN VỀ THUYẾT BA ĐẠI DIỆN 


Tạp chí “Khải Phóng” Hồng Công số tháng 8-2001 viết. 
những dự kiến về chuyển đổi này đã có từ lâu. Tại Bắc Kinh và 
Thượng Hải chủ tịch Giang Trạch Dân đã nhiều lần nói trong hội 
nghị nội bộ răng đẳng cộng sản có thể suy nghĩ tới việc chuyển 
` đôi thành đảng dân chú xã hội. Ngay cả Hỗ Cắm Đào - người 
được xắc định là lớp người kế tục thế hệ thứ 4 cũng có những lời 
tương tỰ. 

Tạp chí cho. rằng hình thái ý thức của đảng cộng sản đã cạn 
kiệt, chuyền đổi mô hình đã trở thành vấn đề hiện thực. Nhưng 
chuyền đôi như thế nào, sẽ là vấn đề tranh cãi gay gắt trong nội 
bộ đẳng cầm quyền của Trung Quốc. 

Cả hai phái tả và hữu trong nội bộ đẳng Cộng sản Trung 
Quốc đều thất vọng đối với bài phát biểu của Giang về việc cho 
phép chủ doanh nghiệp tư sản gia nhập đẳng. Phái tả cho răng 
điều này sẽ biến đẳng Cộng sản thành đẳng toàn đân, phản bội 
lại chủ nghĩa Mác. Phái hữu cho rằng tính đại biểu và thành 
phân của đảng tuy thay đồi, nhưng nếu không có dân chủ theo 
kiểu nghị viện, không mở cửa thông tin, thì tính chuyên chính 
lũng đoạn của đăng Cộng sản không thay đổi. Việc đưa những 
người có tiền vào đảng, cộng thêm những tham qua trong đẳng 
khiến họ trở thành những người vừa có quyền vừa có tiền, biến 
đẳng Cộng sản trở thành một đẳng tiền quyền thực sự, khiến 
đảng cộng sản đang đứng trước viễn cảnh nguy hiểm. Đã có dư 
luận cho răng trước sau đẳng Cộng sản Trung Quốc cũng sẽ biến 
thành đẳng tư bản nhà nước. 

Tạp chỉ viết, ngày 21/8/1989 tại hội nghị công tác tổ chức 
toàn quốc, Giang Trạch Dân nói "Chủ doanh nghiệp tư doanh 
không được gia nhập đẳng cộng sản. Đảng của chúng ta (Trung 
Quốc) là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nếu để cho 
những người không muôn từ bỏ ý thức bóc lột, dựa vào bóc lột 
đề sinh sông. gia nhập đẳng thì đẳng công sản Trung Quốc sẽ trở 


188 


thành một đẳng như thế nào". Trung ương đảng Cộng sản Trung 
Quốc đã ban bố văn kiện quy định "không thu hút các chủ doanh 
nghiệp tư nhân vào đăng cộng sản”. 

Nhưng với bài phát biều n: gày l7 năm nay của chủ tịch Giang 
Trạch Dân, dư luận ở trong nước Trung Quốc cũng có phản ứng 
khác nhau. Phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Cát Lâm Lâm Viêm Chí đã 
viết bài với nhan đề ' 'đẳng Cộng sản phải lãnh đạo giai cấp tư 
sản mới", đề cập tới 8 nội dung sau đây: 

- Trung Quốc đã xuất hiện 81a1 cấp tư sản. 

- Giai cấp tư sản mới khác với giai cấp tư sản cũ, nó được sinh 
ra trong lòng xã hội chủ nghĩa do đẳng cộng sản lãnh đạo, nhưng 
bản tính vẫn là bóc lột. 

- Giai cấp tư sản mới mong muốn giành quyền lãnh đạo thông 
qua việc thay đổi tính chất của đẳng Cộng sản. Nếu thành công 
thì xã hội Trung Quốc sẽ động loạn lâu đài và kinh tế suy thoái, 
họ (tư bản) sẽ được giai cấp tư bản lũng đoạn thế giới ủng hộ, sẽ 
giống như nước Nga. : 

- Cho phép xuất hiện giai cấp tư sản, nhưng phải lãnh đạo 
được giai cấp tư sản. Điều then chốt để lãnh đạo giai cấp tư sản 
là trong đăng cộng sản không có giai cấp tư sản và người đại 
biểu của nó, không thể thu hút tư bản gia nhập đảng cộng sản. 

- Các nhà tư bản vào đẳng cộng sản, coi như đẳng cộng sản 
thừa nhận tính hợp pháp của bóc lột. Khi đó lý tưởng cộng sản, 
tỉnh thân vì nhân dân phục vụ sẽ biến thành lời nói rông tuếch, 
Tên gọi, điều lệ và cương lĩnh của dẳng đều phải thay đồi. 

- Khả năng vào đảng cộng sản của nhà tư bản lớn hơn công 
nhân và nông dân, điều này sẽ làm thay đồi quyền lãnh đạo trong 
đang. thay đổi tính chất của đẳng. 

- Nhà tư bản vào đảng cộng sản sẽ làm cho giai cấp công 
nhân có suy nghĩ bị bóc lột, thất vọng, bất mãn thậm chí thù hằn, 
tử đó xa rời quan hệ giữa đảng với quần chúng công nhân. 


169 


- Không thể không tranh luận về sự thay đổi tính chất của 
đảng cộng sản, không thể lấy vận mệnh của đảng làm thí 
nghiệm. 

Bí thư tỉnh ủy tỉnh Chiết Giang Trương Đức Giang còn yêu 
cầu không cho phép chủ doanh nghiệp tư nhân gia nhập đẳng, 
nếu không sẽ gây hậu qủa nghiêm trọng. Giáo sư trường đại học 
Chiết Giang Quản Mẫn Chính cho biết, năm 2000, Trung Quốc 
có ],76 triệu doanh nghiệp tư nhân với 22 triệu người làm thuê 
tăng 10 lần so với l6 vạn doanh nghiệp tư nhân và 2,5 triệu 
người làm thuê trong năm 1956 (ngày đầu nước Trung Quốc mới 
thành lập). Vì thế khăng định đây là giai cấp tư sản mới. Quan hệ 
giữa họ với chúng ta phải được khẳng định là quan hệ mâu thuẫn 
trong nội bộ quần chúng nhân dân, nhưng họ không bao giờ có 
thể trở thành người lao động gương mẫu. càng không thể vào 

đẳng, đẳng cộng sản không thê trở thành đảng toàn dân. 

Những con SỐ đáng chú ý: năm 1999 doanh nghiệp tư nhân 
chiếm 22,5% tổng kim ngạch tiêu thụ hàng hóa bắn lẻ trong tổng 
giá trị sản xuất quốc nội của Trung Quốc. chiếm 2.6% tổng thu 
thuế toàn quốc. tốc độ phát triển trong 10 năm tới bình quân tắng 
34% mỗi năm. Điều tra trong năm 2000 cho thấy đã có 19.8 chủ 
doanh nghiệp tư nhân gia nhập đẳng cộng sản, có không ít nhà tư 
bản đã trở thành ủy viên chính hiệp (mặt trận tổ quốc). Thành 
phố Thượng Hải có 36 chỉ bộ của doanh nghiệp tư nhân do nhà 
tư bản làm bí thư chi bộ. Những tư liệu trên cho thấy xu thế phát 
triển của chủ doanh nghiệp tư nhân trong đẳng cộng sản rất lớn 
mạnh. 

Tạp chí "Động Hướng” Hồng Công số tháng § /2001 đăng 
bức thư của Đặng Lực Quần gửi trung ương đẳng cộng sản Trung 
Quốc trong đó đề cập tới vấn đề nổi bật trên chính trường Trung 
Quốc hiện nay là cho phép chủ doanh nghiệp tư bản gia nhập 
đảng cộng sản, tạo nên biến động về tư tưởng của đảng. 


170 


Thư viết: phương Tây đã hoan nghênh cố vũ bài phát biểu của 
Giang Trạch Dân, cho răng đảng cộng sản Trung Quốc đang tư 
bản hóa, đã bất đầu biến thành đẳng cộng sản của nhà tư bản. 

Bài phát biểu của Giang đã chính thức cho phép mở đường 
cho các nhà doanh nghiệp thuộc giai cấp tư sản gia nhập đẳng, 
tạo nên bước mở đầu cho đẳng cộng sản Trung quốc thoát ly giai 
cấp. Bài phát biểu đã đánh dấu sự chuyền biến về hình thái ý 
thức của một tổ chức (chính đẳng) cô duy trì vai trò quan trọng 
của mình trong một quốc gia đang bị tác động bởi nền kinh tế thị 
trường. và thay đổi xã hội. Hãng tin Reuter còn cho rằng đây là 
một có găng đắng kinh ngạc. Trung Quốc muốn thông qua việc 
thu hút các nhà tư bản nhằm đảm bảo quyền khống chế của đẳng 
đối với quốc gia đang thay đổi nhanh chóng, với cách làm này, 
Trung Quốc đã thay đổi cơ bản cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác 
Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông. 

Harry Harding, chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc của Mỹ 
cho rằng bài phát biểu nạ gày l⁄7 của Giang cơ bản là phiên bản 
của Khruxov trước đây, không có ý gì mới, chẳng qua chỉ hệ 
thống hơn, khéo hơn mà thôi. Với quan điểm này, hình tượng 
của đẳng cộng sản Trung Quốc đã thay đồi. đây là bước quan 
trọng đề Trung Quốc thay đổi chính trị. Nếu Trung Quốc thực sự 
làm đúng như lời nói của Giang Trạch Dân thì. đẳng cộng sản 
Trung Quốc không còn là đẳng cộng sản chân chính: các doanh 
nghiệp tư nhân đã sớm câu kết với đảng cộng sản, tạo nên tình 
trạng trao đổi giữa tiền và quyền. Các nhà doanh nghiệp tư nhân 
gia nhập đảng cộng sản chứng tỏ tình trạng tham nhũng của 
Trung Quốc đã công khai hóa. 

Bài phát biểu quan trọng trên đầy của Giang Trạch Dân đã tạo 
nên sự hỗn loạn về tư tưởng "đối với đông đảo đảng viên và cán 
bộ cao cấp trong đảng, gây nên bất đồng chính trị và những bất 
đồng này sẽ tạo nên hệ tư tưởng chia rẽ tổ chức trong đẳng cộng 
sản Trung Quốc. Nhiều đảng viên tự hỏi bài phát biểu của Giang 
sẽ đưa đẳng đi tới đâu. Có đẳng viên Trung Quốc cho rằng trong 


171 


đang đã xuất hiện Gorbachov của Trung Quốc. bán rẻ đẳng cộng 
sản. Có người cho răng đã xuất hiện Lý Đăng Huy trong đăng 
cộng sản Trung Quốc. 

Đặng Lực Quần cho răng bài phát biều ngày l/7 của Giang 
không có gì mới về lý luận, mà là sửa đôi lý luận, thay đổi căn 
bản học thuyết xây dựng đẳng, thay đổi tính chất của đẳng, vi 
phạm nghiêm trọng điều lệ đảng và nguyên tắc tổ chức đẳng. 

Việc cho phép doanh nghiệp tư nhân vào đảng đã vi phạm 
trực tiếp quy định hữu quan của đẳng, sẽ mang lại hậu qủa 
nghiêm trọng, làm tan rã cơ sở tổ chức đẳng, cơ sở tư tưởng của 
đẳng, cuôi cùng dẫn tới thay đôi về lý luận của đảng, phân hóa 
tư tưởng nội hộ tiễn tới chia rễ về tổ chức. 

Phát triển kinh tế tư nhân và cho phép tư nhân gia nhập đẳng 
là hai sự việc hoàn toàn khác nhau. Việc cho phép ‹ doanh nghiệp 
tư nhân tham gia chấp chính là cần thiết trong nền kinh tế thị 
trường hiện nay. Họ có thể tham gia quản lý chính quyền trong 
các tô chức quốc hội, chính hiệp, liên hiệp công nghiệp toàn 
quốc. 

Chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ chiếm chưa đầy 0.3% dân số 
toàn quốc, càng không phải là chủ thể của Trung Quốc. Phát 
triển kinh tế tư nhân là chủ trương chính sách cơ bản của đảng, 
phù hợp với tình hình Trung Quốc. Việc mở rộng cơ sở xã hội 
của đảng không có nghĩa là mở toang cửa đón các nhà tư bản gia 
nhập đảng. Việc này cần thông qua quyết định của đảng chứ 
không phải cá nhân tùy tiện quyết định. Đây là sự kiện chính trị 
trọng đại cực kỳ sai lầm, sẽ dẫn tới hỗn loạn tư tưởng trong đảng. 

Trong xu thể đa nguyên hóa lợi ích hiện nay, cần nhận thức 
rằng nồng dân và công nhân vẫn là chủ thể của Trung Quốc, 
trong đó cần quan tâm tới những người có thu nhập thấp. Chênh 
lệch thu nhập giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập 
thấp năm 1992 là 3,26 lần, nhưng con số này lên tới 5,02 lần vào 
năm 2000. Cơ sở xã hội chủ yếu của Trung Quốc là giai cấp 
công nhân và nông dân chịu thiệt thòi về lợi ích. 


172 


Phát biểu ngày l/7 tại sao không đề cập tới vấn đề mâu thuẫn 
xã hội gay gắt hiện nay - chênh lệch giàu nghèo mà chỉ tuyên 
truyền cho người giàu. Đặng Tiểu Bình từng nói, nếu để Xây Ta 
phân hóa hai cực, thì mâu thuẫn dân tộc, mâu thuẫn khu vực, 
mâu thuẫn giai cấp sẽ phát triển, mâu thuẫn giữa trung ương với 
địa phương cũng phát triển, sẽ loạn. Điều này nói lên rằng các 
nhà lãnh đạo chính trị của Trung quốc đã thoát ly thực tế của 
quần chúng. : 

Trong giai đoạn hiện nay của xã hội Trung Quốc, đã xuất 
hiện giai cấp tư sản, đấu tranh giai cấp không chỉ tồn tại khách 
quan mà còn có. xu thế: ngày càng gay gắt. Trong cuộc đọ SỨC 
quyết liệt này, nếu Trung quốc vứt bỏ phương pháp phân tích về 
giai cấp. thì có khác nào từ bỏ vũ khí tư tưởng, coi cuộc đấu 
tranh giai cấp liên quan tới sự tồn vong của chủ nghĩa xã hội như 
một sai lầm do thiếu hiểu biết. 

Nếu bất kỳ giai cấp nào cũng có thể gia nhập đẳng cộng sản, 
thì đẳng không còn đà đẳng của giai cấp công nhân nữa, bản thân 
đẳng cũng không cần thiết phải tần tại. Nếu đẳng cộng sản chủ 
động từ bỏ trận địa của mình, cho các nhà tư bản đưa sói vào 
nhà, tạo nên sự đa nguyên hóa thành phần của đẳng, có nghĩa là 
đa nguyên hóa chính trị, khiến đẳng sẽ bị chia rẽ, tan rã. 

Việc cho phép chủ tư bản vào đẳng chứng tỏ trong đảng cộng 
sản Trung Quốc hiện nay có người muốn đại điện cho lợi ích của 
nhà tư bản chứ không thật sự đại diện cho lợi ích của công nhân 
và nông dân. Đây là sự thay đối về lý luận, bước ngoặt trong lịch 
sử 80 năm xây dựng của đẳng cộng sản Trung Quốc. Phó bí thư 
tỉnh Cát Lâm Lâm Viêm Chí cho răng xuất hiện giai cấp tư sản 
không đáng sợ, nhưng điều quan trọng là lãnh đạo giai cấp tư sản 
như thế nào. Mở cánh cửa cho tư bản, có nghĩa là đầu hàng giai 
cấp tư sản. Ngay cả Ngoại trưởng Mỹ Powell cũng cho rằng chủ 
nghĩa tư bản đã tràn đầy trong xã hội Trung Quốc. Thực chất là 
chủ nghĩa tư bản đã thấm vào linh hồn của cá biệt người lãnh 


173 


đạo cao cấp của Trung Quốc, đây cũng là một ví dụ về diễn biến 
hòa bình. 

Cũng trên tạp chí "Động Hướng" có đăng bài viết dưới nhan 
đề “Giang Trạch Đân cho phép thương nhàn giàu. có vào đẳng”, 
cho biết những lá thư vạn ngôn gân đây liên tiếp xuất hiện ở 
Trung Quốc mà nội dung chủ yếu phê phán thuyết ba đại diện và 
bài phát biểu ngày l/7 vừa qua của chủ tịch Giang Trạch Dân, 
bày tỏ bất mãn đối với việc cho phép các chủ doanh nghiệp tư 
nhân gia nhập đảng. 

Tạp chỉ viết, dư luận quan tâm nhiều nhất tới hội nghị Bắc 
Đới Hà, trong đó cô ba vân đề quan trọng: sắp xếp nhân sự nòng 
cốt cho đại hội l6 sắp tới. Tranh luận về thuyết, ba đại diện của 
chủ tịch Giang Trạch Dân. Thư vạn ngôn liên tiếp xuất hiện phê 
phân Giang Trạch Dân. 

Tạp chí dân lời thư vạn ngôn cho biết, trong lý luận, thực tế, 
thực tiên và lịch sử trong ngoài nước Trung Quốc đều chứng 
mình tính tất yếu sự thất bại của mối liên hệ giữa thể chế chuyền 
chế xã hội chủ nghĩa với tệ nạn tham những. Thư „vạn ngôn đã 
phân tích, phê phán thuyết ba đại diện, bài phát biển của Giang 
Trạch Dân ngày 177 vừa qua cho rằng trong trung ương đẳng 
cộng sản Trung Quốc đã xuất hiện chủ nghĩa xét lại, đẳng đã 
thay màu đổi sắc, nhân đân lại bị hại. Thư nêu rõ đẳng cộng sản 
do Giang Trạch Dân lãnh đạo phản động hơn phái phần động 
trong quốc dân đẳng mà trước đây đã bị bại trận trước đẳng cộng 
sản, đẳng công sản đã trở thành hòn đá cần đường phát triền tiến 
lên: của lịch sử Trung Quốc, người có tội lớn nhất làm đảo lộn 
quốc gia là Giang Trạch Dân. 

Thư vạn ngôn cho răng đẳng cộng sản nên trở lại với phương 
châm của chủ nghĩa Tân Dân, theo nguyên tắc của chính phủ 
liên hợp, từ bỏ chuyên chế một đẳng, thực hiện chế độ nhiều 
đẳng cùng tồn tại, cạnh tranh chấp chính, lấy hiến pháp làm 
nguyên tắc chung, xác lập chế độ dân chủ, chế độ pháp chế. theo 
hướng dân chủ chính trị, dân chủ xã hội. Thư vạn ngôn còn nêu 


174 


rõ cần giương cao ngọn cờ dân chủ của Tôn Trung Sơn, làm như 
vậy có lợi cho thống nhất hai bờ eo biển. : 

Thư vạn ngôn còn viết. hiện nay nhân dân Trung Quốc cũng có 
quyền phân nộ vứt bỏ đẳng cộng sản do Giang Trạch Dân lãnh đạo. Thư 
vạn ngôn kêu gọi đảng viên toàn đẳng không thê yên lặng mãi. phải 
đứng lên đấu tranh. 

Tạp chí dẫn thư của Hỗ An Cương, chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu 

vấn đề trong nước trường đại học Thanh Hoa (mặc dù ông phủ nhận tin 
tay) cho rằng việc cho phép chủ doanh nghiệp tư nhân gia nhập đẳng 
chứng tỏ trong đảng cộng sản Trưng Quốc quả thực có người hy vọng 
đại biểu cho lợi ích của họ, chứ không thật sự đại biểu cho lợi ích của 
giai cấn công nhân và nông dân. Đây là sự thay đổi lớn về lý luận, là 
bước ngoặt mang tính chuyên hướng trong lịch sử 80 năm nay của đẳng 
Cộng sản Trung Quốc, cho thấy chủ nghĩa tư bản đang ngự trị trong lĩnh 
hồn của cá biệt người lănh đạo cấp cao trong đẳng. 

Thư viết. mười năm trước đây, Giane Trạch Dân từng tuyên bố ngăn 
chặn nguy cơ diễn biến hòa bình, nhưng ngày nay mối nguy hiểm của 
diễn biến hòa bình đã thật sự đến với Trung Quốc, rõ rệt và nguy hiểm 
nhất là sự thay đổi tính chất của đẳng, người lãnh đạo cao nhất của đẳng 
thay đổi về tư tưởng và lý luận, trở thành người đại điện chính trị cho 
các chủ doanh nghiệp chiếm chưa đầy 3% dân số Turng Quốc. 

Tạp chí dẫn thư của Đặng Lực Quần cho biết trong đông đảo đẳng 
viên và quần chúng nhân dân đã xuất hiện sự hỗn loạn về tư tưởng sau 
bài phát biểu ngày I7 của Giang Trạch Đân, có nhiều sự chia rẽ về 
chính trị và chính những mâu thuẫn chính trị này sẽ tạo ra hậu họa sau 
nầy. Đăng Lực Quần cho răng bài phát biểu của Giang đi ngược lại quy 
định điều lệ đẳng, ví phạm học thuyết về xây dựng đẳng của chủ nghĩa 
Mác Lênin, tạo ra sự hỗn loạn về tư tưởng trong đẳng, ảnh hưởng xâu 
tới quốc tế, Trung ương đẳng đặc biệt là thường vụ bộ chính trị cân căn 
cứ vào điều lệ đẳng để sửa chữa sai lầm nghiêm trọng này. 


Tờ "Thái dương" ngày 17/8 cho biết các nhân sĩ trong đẳng 
cộng sản Trung Quốc đã phản đối gay gắt việc Trung Quốc cho 
phép chủ doanh nghiệp tư nhân gia nhập đẳng cộng sản. 

Dư luận cho rằng Giang Trạch Dân là Gorbachov của Liên Xô 
trước đây, là kẻ phản bội của đẳng cộng sản Trung Quốc. Quần 
chúng nhân dân đã xu rời quan hệ với đẳng cộng sản. 

Ngoài thư vạn ngôn do hơn 10 nhân sĩ lão thành trong đẳng 
cộng sản Trung Quốc như Đặng Lực Quần, Mã Văn Thụy, Viên 
Mộc viết, còn có thư của ba nhân vật quan trọng như chính ủy 
quân khu Bắc Kinh Phó Sùng Bích, nguyên chắnh án tỐi Cao 
Trịnh Thiên Tường phê phán bài phát biêu nhân kỷ niệm 80 năm 
ngày thành lập đảng của Giang Trạch Dân, cho răng. việc cho 
phép chủ doanh nghiệp tư nhân vào đẳng đã gieo mầm mống 
chia rẽ đẳng, phê phần Giang Trạch Dân không giải quyết được 
vấn đề chênh lệch giầu nghèo, chỉ ủng hộ những người có tiền 
của. 

Thư vạn ngôn viết, chủ nghĩa tư bản đã thấm sâu vào một vài 
nhân sĩ cao cấp trong nội bộ đẳng, có người còn cho rằng đã xuất 
hiện tỉnh trạng bán rẻ đẳng cộng sản, hoặc xuất hiện Lý Đăng 
Huy ở Trung Quốc. 

Tạp chỉ "Động Hướng" số tháng 8 cho biết, hội nghị Bắc Đới 
Hà sẽ họp tới ngày 25/8. Có hai luồng tư tưởng đối lập xoay 
quanh vấn đè "Ba đại diện" của Giang Trạch Dân. Luồng tư 
tưởng thứ nhất coi đó là tư tưởng chỉ đạo toàn bộ công tác của 
Trung Quốc trong những năm tới đây, kiên quyết đề nghị đưa 
vào điều lệ đảng. Luông tư tưởng thứ 2 cho răng, thuyết về ba 
đại diện lại phủ nhận sức mạnh cơ bản của đảng, phủ nhận tính 
trung kiên của đẳng và trên mức độ rất lớn đã thừa nhận răng tô 
chức đẳng đã biến chất hoặc tan rã, khiến người ta hoài nghị về 
tính hợp pháp chấp chính của đảng cộng sản. 

Tạp chí này cho biết trường đẳng trung ương, trường đảng 
tỉnh Hà Bắc, trường đẳng tính Qúy Châu, phòng nghiên cứu lý 
luận của Nhân dân nhật báo, phòng tuyên huấn của tỉnh An Huy, 


176 


Sơn Đông, Giang Tây, Quang Minh nhật báo cũng có những ý 
kiến tương tự. 

Tạp chí này cho biết. trong hội nghị đã xuất hiện nhiều ý kiến 
phản đối thuyết ba đại diện, cho răng thực chất đẳng cộng sản đã 
thừa nhận phản bội lại lý luận của chủ nghĩa Mác. Có ý kiến cho 
rằng đẳng đã mất đi tính tiên phong, tiên tiến, tính đại biểu và 
tính hợp pháp, cần nhanh chóng cải cách thê chế chính trị, quan 
lý đất nước theo pháp luật, mới có thê tránh khỏi những tai nạn 
cho đất nước, đẳng cộng sản mới tránh khỏi bị tan rã. 

Phát biểu tại hội nghị, Hồ Cẩm Đào đã chỉ ra 10 điểm yếu 
hiện nay của đẳng viên đẳng cộng sản Trung Quốc: 1/ Tổ chức 
đảng, cần bộ đảng đã mất tính nhạy cảm, tính sứ mạng của địa vị 
chấp chính của đẳng. 2/ Ý thức tổ chức lỏng lẻo, đẳng không 
quản đẳng, tiêu cực, tham những. 3/ Miệng tán thành nhưng 
ngầm phần đối chủ trương chính sách của trung ương. 4/ Thoát 
ly nghiêm trọng quần chúng, làm tên hại tới lợi ích của quần 
chúng. 5/ Coi tổ chức trực thuộc đẳng cao hơn tất cả, cao hơn cả 
pháp luật nhà nước. 6/ Thân nhân của cán bộ đẳng tham nhũng, 
đặc quyền đặc lợi về kinh tế khiến xã hội bất mãn nghiêm trọng, 
7 Thị hành chính sách chủ nghĩa địa phương, có nơi mang tính 
xuyên khu vực. 8/ báo cáo sai lệch về tình hình xã hội địa 
phương, thay đổi văn kiện của trung ương khiến nhân dân hiểu 
lầm trung ương, thậm chí bất mãn và chống lại trung ương. 9/ 
Lợi dụng các biện pháp khác nhau đòi trung ương giao quyền 
chính trị, kinh tế, tổ chức, tài chính, đòi có quyền lập pháp, 
quyền định ra chính sách, 10/ Mượn cớ đặc thù địa phương, đâu 
ý để chống lại phương châm chính sách của đảng. 

* 


* + 


Tờ "Tín Báo" Hồng Công ngày 13/8 viết: 
Trong khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc ra lệnh toàn đẳng 
toàn dân học tập "bài phát biểu” ngày 1/7 của Giang Trạch Dân 


177 


và còn có ý định tại Hội nghị Bắc Đới Hà dưa thuyết "Ba đại 
điện" của Giang Trạch Dân vào điều lệ đẳng, tạo ra tệ sùng bái 
cá nhãn với quy mô lớn ở Trung Quốc. thì trên mạng Internet ở 
Bắc Kinh đã đăng "Thư ngỏ gửi Giang Trạch Dân” của 17 đẳng 
viên thuộc phái cánh tả của ĐCS Trung Quốc mà người đứng 
đầu là Đặng Lực Quần phê phán một số vấn đề trong bài phát 
biểu này. Thư ngỏ này sơ với một số "Thư vạn ngôn trước đây có 
một số điểm khác, mạnh mẽ hơn, kịch liệt hơn nên dư luận gọi là 
thư lần này là "Thư vạn ngôn mới”, nội dung của thư này phê 
phán Giang Trạch Dân: chủ yếu ở mẫy điểm sau: 

1- Chỉ trích phát biểu của Giang Trạch Dân về việc cho phép 
chủ doanh nghiệp các xi nghiệp tư nhân gia nhập. đẳng cộng sản, 
cho rằng vấn đề này về căn bản đã làm thay đổi tính chất của 
đẳng, làm tan rã cơ sở giai cấp, CƠ SỞ tổ chức và cơ sở tư tưởng 
của ĐCS, làm cho ĐCS biến chất, đồng thời gây bất đồng tư 
tưởng trong Đảng. Chỉ trích Giang Trạch Dân với tư cách là 
Tổng Bí thư ĐCS nhưng lại không lên tiếng vì quân chúng công 
nông, những người bị thiệt thôi nhất hiện nay, mà lên tiếng vì 
những chủ doanh nghiệp, những người giàu có nhất hiện nay 
chiếm tỷ lệ không đến 3 phần nghìn dân số cả nước: ở đây không 
còn nghi ngờ gì. ĐCS Trung Quốc đã đầu hàng các nhà tư bản. 

3- Chỉ ra răng "tính chất của ĐCS là đội quân tiên phong của 
giai cấp công nhân, điều này đã được quy định trong điều lệ 
Đẳng, cho phép các nhà tư bản vào Đảng là làm thay đối tính 
chất của Đẳng, Giang Trạch Dân tự mình quyết định vấn đề 
trọng đại như vậy là vị phạm nguyên tắc cơ bản của điều lệ Đẳng 
và học thuyết xây dựng Đảng của Lênin. 

3- Giang Trạch Dân đã lấy danh nghĩa là nhà lãnh đạo cao 
nhất của Đảng để đưa ra vấn đề mang tính chất căn bản là thay 
đổi tính chất của Đảng, cho thấy Giang Trạch Dân đã vi phạm 
vào điều thứ 16 của điều lệ ĐCS, tức là "vấn đề quan trọng của 
Đảng và Nhà nước đều do tập, thê của Trung ương Đảng thảo 
luận đưa ra quyết định", cho thấy việc làm này của Giang Trạch 


178 


Dân là việc làm cá nhân chuyên quyền, qua đó cho thấy Giang 
Trạch Dân đã sùng bái cá nhân, ví phạm điều thứ ]0 của điều lệ 
Đảng. tức là " ngăn chặn hiện tượng sùng bái cá nhân dưới bất kỳ 
hình thức nào, cần phải bảo đảm nhà lãnh đạo của Đảng phải 
dưới sự giám sát của Đảng và nhãn dân", 

Không những như vậy. thư ngỏ này còn viết răng "mức độ 
sùng bái cá nhân của đồng chí Giang Trạch Dân là nghiêm trọng 
nhất trong Đảng trừ những năm cuối đời của Mao Trạch Đông", 

“việc sùng bái cá nhân của Giang Trạch Dân ngày càng nghiêm 
trọng, thậm chí đã vượt xa Hoa Quốc Phong, mà đồng chí Hoa 
Quốc Phong vì lý do này nên đã không còn thích hợp đâm nhận 
chức vụ là nhà lãnh đạo cấp cao nhất”, nếu đem so sánh thì 
Giang Trạch Dân cũng nên làm như vậy. Tiếp theo. thư ngỏ này 
còn phê phán Hoàng Cúc, Bí thư thành ủy Thượng Hải đã để cao 
quá mức bài phát biểu của Giang Trạch Dân, như nói răng bài 
phât biểu này là” tuyên ngôn thế kỷ mới của nhà lãnh đạo ĐCS 
Trung Quốc" "là điểm khái quát mới, phát triển mới. đột phá mới 
của học thuyết xây dựng đẳng của chủ nghĩa Mác. cần phải 
thống nhất tư tưởng theo tỉnh thần bài phát biểu của Giang Trạch 
Dân ngày 1/7”, đây chẳng qua là Hoàng Cúc muốn lên làm Ủy 
viên thường trực Bộ Chính trị nên đã dẫn đầu các nhà lãnh đạo 
địa phương đề cao bài phát biểu của Cang Trạch Dân. 

Cuối cùng bức thư ngỏ này đã tổng kết: "Cần phải căn cứ vào 
điều lệ đẳng để đưa ra những quy định rõ ràng nhằm hạn chế 
quy ên lực của cá nhân tổng bí thư, quyết không cho phép quyền 
lực của bất kỳ cá nhân nào trong đẳng không bị hạn chế và ràng 
buộc”. 

Bài viết cho rằng sai lầm của các nhà lãnh đạo đẳng CS Trung 
Quốc là bảo thủ, ngoan cố, kiên trì một cách giáo điều chủ nghĩa 
Mác truyền thống, tầm thường của những năm 30, 40 trước thể 

kỷ 20. Cho rằng Đảng bị biến chất nếu Giang Trạch Dân cho 
phép các chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. 


179 


Một sai lầm nữa của các nhà lãnh đạo Đảng là muốn quay về 
thời kỳ của Mao Trạch Đồng. tức là thông qua thê chế hiện có là 
chính trị hiệp thương, quốc hội. liên hiệp công thương để cho các 
nhà tế bản tham gia vào. công việc chính sự về mặt hình thức: 
thực tế đã chứng minh rằng giải pháp này không thể phát huy 
được tác dụng của việc tham gia chính sự của các nhà tư bản 
này. bởi vậy giải pháp đúng đắn hiện nay là Trung Quốc cho các 
nhà tư bản thành lập một chính đáng của riêng mình. thực hiện 
chế độ đa đẳng. 


* * 


Theo tờ "Văn Hối" Hồng Công đánh giá về bài phát biêu của 
Tổng Bí thư đẳng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân vào 
ngày 1⁄7 vừa qua, một quan chức trong giới lý luận của Trung 
Quốc cho rằng bài phát biểu của Giang Trạch Dân là một cuộc 
giải phóng tư tưởng lần thứ 4 của Trung Quốc từ sau khi Trung 
Quốc cải cách mở cửa tới nay. Bài phất biểu này là một tuyên 
ngôn chính trị của ĐCS Trung Quốc khi bước sang thế kỷ mới, 
nó có lợi cho việc củng cố địa vị năm quyền của ĐCS Trung 
Quốc, và nó sẽ là phương châm chỉ đạo của Trung Quốc trong 
việc cải cách mở cửa và phát triền kinh tế trong thời gian 20 năm 
tới thậm chí lầu hơn nữa. 

Theo tờ "Văn Hối” Hồng Công, quan chức không tiện nói tên 
trên cho biết từ khi tiến hành công cuộc cải cách mở cửa tới nay, 
Trung Quốc đã trải qua 3 cuộc giải phóng lớn về tư tưởng: 

I- Cuộc giải phóng tư tưởng lần thứ nhất là vào năm 1978, 
khi đó Trung Quốc đã tiến hành cuộc thảo luận lớn về vấn đề 
tiêu chuẩn chân lý, cuộc thảo luận này đã giúp cho Trung Quốc 
quét sạch tư tưởng "tả" để tiến hành công cuộc cải cách mở cửa. 
nó có tác dụng rất lớn trong việc thúc đây công cuộc cải cách xã 
hội và phát triển kinh tế ở Trung Quốc. 


180 


3- Cuộc giải phóng tư tưởng lần thứ 2 là bài phát biểu của 
Đặng Tiểu Bình (Tổng công trình sư về cải cách mở cửa của 
Trung Quốc) khi ông đi thị sát ở phía Nam vào năm 1992. Khi 
đó công cuộc phát triển kính tế xã hội của Trung Quốc đang: ở 

vào thời điểm chuyên ngoạt quan trọng, Đặng Tiêu Bình khi, ấy 
đã đưa ra tư tưởng "3 có lợi" (có lợi cho việc nâng cao đời sống 
của nhân dân, có lợi cho VIỆC nâng cao SỨC mạnh tổng hợp quốc 
gia, có lợi cho việc phát triển sức sản xuất), tư tưởng này đã có 
tác dụng rất lớn trong việc xác lập phương hướng phát triển kinh 
tế thị trường xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc. 

3- Cuộc giải phóng tư tưởng lần thứ 3 là tại Đại hội đẳng toàn 
quốc lần thứ 15. triệu tập vào năm 1997, T rung Quốc đã có bước 
đột phá to lớn trong việc phá vỡ tư tưởng ' giữa lợi ích chung và 
lợi ích riểng” để đưa công cuộc cải cách mở cửa và phát triển 
kinh tế của Trung Quốc bước sang một giai đoạn phát triển mới. 

Quan chức này cho rằng bài phát biểu của Giang Trạch Dân 
có tác dụng củng cố địa vị nắm quyên của đẳng cộng sản Trung 
Quốc. 

Quan chức này cho rằng Trung Quốc hiện nay đang ở trong 
giải đoạn chuyên ngoặt lịch sử quan trọng: Một là sau hơn 20 
năm nền kính tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng, tinh hình 
phát triển kinh tế và xã hội của Trung Quốc đã có sự thay đổi to 
lớn. Cùng với việc Trung Quốc phát triển nhanh chóng chế độ 
phi công hữu và đa dạng hóa hình thức kinh tế công hữu, cơ cấu 
chế độ của Trung Quốc đã có sự thay đổi to lớn, phương thức 
phân phối và hình thức làm việc của người lao động cũng đã có 
sự thay đổi to lớn v.v. Tất cả những vấn đề trên đều đòi hỏi 
Trung Quốc phải có một hệ thống lý luận mới để giải thích tình 
hình thực tế và chỉ đạo công việc thực tiên, bởi vì nếu không như 
vậy sẽ không thể theo kịp bước đột phá của sự tiến bộ xã hội. 
Mặt khác, trong công cuộc xây dựng đẳng, ở Trung Quốc cũng 
đã xuất hiện không ít những vẫn đề tiêu cực như vấn đề ký luật 
kỷ cương ở một số địa phương. các bộ các ngành, đặc biệt là ở 


181 


một số tổ chức cơ sở đáng lỏng lẻo, tác phong rời rạc, tình trạng 
tham những hủ bại phổ biến. Tất cả những vân đề này đã đòi hỏi 
ĐCS Trung Quốc phải đi sâu nghiên cứu vấn đề đặt ra là làm thế 
nào mới có thể theo kịp thời đại, duy trì được tính tiên tiễn của 
đảng Cộng sản. 

Quan chức này cho rằng bài phát biểu của Giang Trạch Dân 
đang là câu trả lời cho tất cả những vấn đề lý luận và thực tiền 
kể trên vào đúng thời điểm mấu chốt, nhất là lý luận về "Ba đại 
diện” mà Giang Trạch Dân đưa ra. Bài phát biêu này đã chỉ rõ 
rằng các đảng viên xuất thân từ công nhân, nông dân, phần tử tri 
thức, quân nhân, cán bộ đều là bộ phận cấu thành và là lực lượng 
cốt cắn cơ bản nhất của đội ngũ đẳng viên, đồng thời những 
phần tử ưu tú Ở†r ong các lĩnh vực khác của xã hội sau khi đã qua 
quá trình phấn đấu lâu đài, phù hợp với điều kiện của Đẳng thì 
có thể kết nạp những người đó vào đăng. Quan chức trên cho 
rằng trong điều kiện lịch sử mới, lý luận sáng tạo lớn này có một 
ý nghĩa vô cùng to lớn và sâu rộng trong việc mở rộng cơ sở của 
ĐCS, nâng cao ảnh hưởng xã hội của ĐCS, đồng thời củng cố 
hơn nữa quyền lãnh đạo của ĐCS. 

Bài phát biểu này là vũ khí tư tưởng mạnh mẽ 

Quan chức này cho rằng bài phát biểu này của Giang Trạch 
Dân lại là một cuộc giải phóng về tư tưởng ở Trung Quốc, bài 
phát biểu này là vũ khí tư tưởng mạnh mẽ của đẳng Cộng sản, 
đây lại là một lần quét những quan niệm tư. tưởng cũ một cách 
triệt để để làm cho mọi người có thể củng cố niềm tìn hướng về 
phía trước, từ đó có tác dụng thúc đây toàn diện công cuộc phát 
triển xã hội và kinh tế của Trung Quốc phát triển. Sau hơn 2 
tháng qua từ khi Giang Trạch Dân có bài phát biểu quan trọng, 
phong trào về học tập bài phát biêu này của Giang Trạch Dân đã 
lan rộng trên khắp các tỉnh thành. các bộ ngành của Trung Quốc, 
qua đó nó sẽ trở thành một cuộc cách mạng tư tưởng lớn lần thứ 
4 của Trung Quốc, 


182 


Bài phát biểu này là sự hồi âm về lý luận tư tưởng của ĐCS 
Trung Quốc đối với làn sóng toàn cầu hóa kinh tế hiện nay cũng 
như làn sóng phát triển khoa học kỹ thuật cao và mới hiện nay. 
Bài phát biểu này sẽ là phương châm chỉ đạo của ĐC5 Trung 
Quốc trong việc cải cách mở cửa và phát triển kinh tế của Trung 
Quốc trong khoảng thời gian 20 năm tới hoặc lâu hơn nữa, là sự 
bảo đâm căn bản cho nên kinh tế và xã hội của Trung Quốc tiếp 
tục phát triển nhanh chóng lành mạnh trong thế kỷ 21. 


* 


* * 


Tạp chí "Tranh Minh" Hồng Công số ra tháng 9/2001 cho biết 
gần đây, tại hội nghị do quân ủy trung ương triệu tập học tập về 
bài phát biểu ngày 1/7 của Giang Trạch Dân, ủy viên quân ủy 
trung ương, phó chủ nhiệm tông cục chính trị, nguyên chủ nhiệm 
văn phòng Đặng Tiểu Bình, thượng tướng Vương Thụy Lâm đã 
phê phân những tư tưởng mới, quan điểm mới, lý luận mới mà 
bài phát biêu ng gày 1/7 của Giang đề cập. Quan điểm này của 
Vương Thụy Lâm được sự ủng hộ của đa số đại biểu tham dự hội 
nghị. trong đó bao gồm ủy viên bộ chính trị, phó chủ tịch quân 
ủy trung ương Trương Vạn Niên, Trì Hạo Điền và chủ nhiệm 
tổng cục chính trị Vu Vĩnh Ba. 

Vương Thụy Lâm đưa ra 4 điểm sau; 

- Đồng chí Giang Trạch Dân là Tổng bí thư, đồng thời cũng là 
một đẳng viên trong hơn 60 triệu đẳng viên của đẳng, những tư 
tưởng mới, quan điểm mới, lý luận mới của đồng chí là quan 
điểm và lý luận của cá nhân hoặc của vài người, phải được toàn 
đảng thảo luận đầy đủ và đạt được nhận thức chung của toàn 
đảng mới có thê trở thành lý luận công tắc của đảng. 

- Quyết định tư tưởng ba đại diện làm phương châm, đường 
lối, chính sách, chỉ đạo lý luận từ nay về sau, phải được thảo 
luận, xem xét và đạt được nhận thức chung tại đại hội đẳng và 


183 


phải được biểu quyết thông qua theo trình tự mà điều lệ đẳng 
quy định. 

- Hiện nay các đồng chí trong bộ chính trị tuyên truyền tư 
tưởng ba đại diện và coi tư tưởng ba đại diện là tư tưởng mới, 
quan điểm mới, lý luận mới, là tỉnh thần sáng tạo lý luận chủ 
nghĩa Mác, là chỉ đạo lý luận đối với đường lối chính sách, 
cương lĩnh, phương châm của đẳng trong thế kỷ mới, cách làm 
này chà đạp nghiềm trọng điều lệ Đảng, ví phạm nghiêm trọng 
nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác, đi ngược lại tỉnh thần 
khoa học, đề cao tư tưởng, quan điểm, luận đoán và ỳ kiến siêu 
thoát của một người hoặc vài người hơn nghị quyết và quyết 
sách của trung ương đẳng. 

- Cân cảnh giác trước việc xuất hiện tình trạng mê ứn cá nhân, 
sùng bái cá nhân trong đẳng trong thời kỳ mới khiến sinh hoạt 
của đảng trở nên hình thức và tầm thường. Điều này sẽ làm cho 
tình trạng tham những, quan liêu trong đẳng ngày càng mạnh mẽ 
hơn. trực tiếp ảnh hưởng tới lợi ích của đẳng, quốc gia và của 
nhân dẫn. 

Vương Thụy Lâm bày tổ quan điểm của mình như sau: 1 Là 
một đẳng. viên, tôi phải tự giác chấp hành vô điều kiện điều lệ và 
kỷ luật của đẳng; 2/ Không thể lý giải, không thể tiếp nhận việc 
nâng "tư tưởng mới, quan điểm mới, lý luận mới” và tư tưởng ba 
đại diện thành cương lĩnh đường lối của đảng trong thế kỷ mới 
và coi đó là làm phong phú lý luận của chủ nghĩa Mác. 

Phó chủ tịch chính hiệp toàn quốc, cựu ủy viên thường vụ bộ 
chính trị Hồ Khởi Lập cho rằng luận điểm của tư tưởng ba đại 
điện không phải là "tư tưởng mới, quan điểm mới, lý luận mới” 
Ngay từ những năm 50, đồng chí Lưu Thiếu Kỳ và Trần Vân đã 
đề cập vấn đề này. 

Hồ Khởi Lập nói những thành tựu của công cuộc cải cách tở 
cửa là do trung ương đẳng dưới sự lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình, 
Hồ Diệu Bang sửa chữa những đường lối "lấy đấu tranh giai cấp 
làm chính” phân khoa học, phản nhân loại, phản chủ nghĩa Mác 


184 


trong suốt 30 năm trước đây. Đường lối cải cách mở cửa đang 
tiếp tục chứ không phải thay đổi và chuyển biến. Tổng kết 20 
năm cải cách mở cửa trong thời kỳ mới. đặc biệt là 2 năm sau đại 
hội đại biểu đẳng lần thứ 14 năm 1992, đẳng Cộng sản Trung 
Quốc đã có những sai lầm to lớn trên các mặt xây dựng bản thân 
đẳng, cơ chế giám sát đảng cầm quyền, thể chế hạn chế quyền 
lực của cán bộ đẳng. Địa vị lãnh đạo của đảng bị dao động, mà 
hiện nay còn có nguy cơ chính trị, nguy cơ mắt nước mất đẳng. 
Hỗ Kiến Nghị đưa vấn đề cải cách cơ chế giám sát đẳng, cải 
cách thể chế chính trị vào nghị trình của hội nghị trung ương 6 
khóa lã và đại hội đẳng lần thứ 16 sẽ được triệu tập vào mùa thu 
năm tỚi. 

Nhiệm Kiến Tân, phó chủ tịch chính hiệp toàn quốc, nguyên 
bí thư ban bí thư, viện trưởng viện kiểm sắt nhân dân tối cao cho 
răng bài phát biểu ngày 1/7 của Giang Trạch Dân đã thừa nhận 
tổ chức cơ sở đẳng và lực lượng nòng cốt của đảng đã thay đổi, 

đẳng đã thoái hóa biến chất về tư tưởng lý luận, tạo ra mâu thuẫn 
trong các tầng lớp giai cấp xã hột, đảng sẽ biến thành chính đẳng 
đại biểu cho giai cấp đặc quyền. : 

Hạ tuần tháng 7, hơn 52 cán bộ lão thành đẳng, chính quyên. 
quần đội đã gửi thư cho bộ chính trị, trong đó có Trịnh Thiên 
Tường (nguyên viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao), 
Vương Bính Càn, Bành Xung, Hoàng Hoa, Dương Bạch Băng. 
Hàn Quang, Hồng Học Trí, Vương Hán Bân, Dương Đức Trung. 
Thư nêu rõ tư tưởng ba đại điện không thể do cá nhân quyết 
định. Đây là biểu hiện không bình thường của đẳng: điều lệ 
đẳng, kỷ luật của đẳng không cho phép như vậy, cần kịp thời sửa 
chữa./. 


IV. THÊ BIỚI VÚI THUYẾT BA BẠI DIỆN 


NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN Ở VÀO THỜI ĐIỂM TRỚ TRÊU 
Chíng- Chíng NÌ - Los Angeles Tùnes-3/7/2001 


Đội tiên phong tự bổ nhiệm của nhân dân Trung Quốc đang 
vật lộn với một tỉnh thế bế tắc về tư tưởng đang đi vào cốt lỗi 
của vấn đề đội quân này là gì và liệu nó có thể vẫn nắm quyền 
không: Phải chăng một nhà tư bản có thể là một đẳng viên tốt 
của đẳng Cộng sản? 

Bian Yngao, 50 tuổi, một đẳng viên có tham vọng sở hữu một 
nhà máy sôcôla ở Thượng Hải và thuê hơn I00 nhân công, nói 
"Không có chính sách và sự lãnh đạo của đẳng, tôi sẽ không có 
doanh nghiệp riêng của mình hôm nay. Đẳng đang khuyến khích 
chúng tôi kiếm tiền và tự lo cho mình. Tôi muốn là một đẳng 
viên để tôi có thể đóng góp nhiều hơn." 

Trong gần nửa thế kỷ qua, những người như Bian được mô tả 
là thực chất của sự bóc lột tư bản chủ nghĩa. 

Những cải cách gần đây có nghĩa là các nhà lãnh đạo Trung 
Quốc đã dựa vào khu vực tư nhân để duy tì sự tăng trưởng kinh 
tế và do vậy duy trì tính hợp pháp chính trị của khu vực này. 
Nhiều người cho rằng đảng không có sự lựa chọn nào ngoài việc 
mở rộng đội ngũ để đưa vào đảng những nhà tư bản như vậy. 

Vào ngày tháng bảy, kỷ niệm lần thứ 80 ngày thành lập đảng, 
chủ tịch Giang Trạch Dân đã g gần như mở cánh cửa đó cho họ. 

Giang nói: "Dù người ta có của cải hay không, hay có bao 
nhiêu, thì việc đó cũng không thể được sử dụng một cách thô 
bạo làm tiêu chuẩn để xét xem người đó tiễn bộ hay lạc hậu về 
chính trị”. Ông nói thêm rằng mặc dù nông dân và công nhân 
vẫn còn là nòng cốt của đẳng, "cần phải chấp nhận những người 
xuất sắc từ các khu vực khác của xã hội." 


186 


Nhưng để cho những kẻ thù giai cấp cũ trên thực tế trở thành 
đẳng viên sẽ là làm suy yếu cơ sở quyền lực gốc của đảng là 
nông dân và công nhân công nghiệp. Mặt khác, xa lánh họ là để 
tuột khỏi sự kiểm soát của đảng một số ngày càng tắng những 
người mạnh về kinh tế có thể hợp thành một lực lượng thay thế 
về chính trị. 

Arthur Waldron, một chuyên gia về Trung Quốc tại trường 
Đại học Pennsylvania. nói "Đặc điểm rõ rằng của đẳng là họ 
chống lại sở hữu tư nhân và buôn bán nước ngoài. 80 năm sau, 
họ đang theo chính những điều mà họ đã bác bỏ. Việc mô tả họ 
là những người Cộng sản là không đúng - đó là một danh hiệu 
rồng tuếch. Điều đó giống như nói tôi là một người võ thần 
nhưng là một người Thiên chúa giáo Lamä". Theo Waldron, 
đúng hơn phải. nói "Tôi là một người cộng sản và tôi là một 
người năm quyền lực. 

Điều đó có thể là lý đo giải thích tại sao nhiều nhà doanh 
nghiệp đang tìm cách trở thành đẳng viên, hay “các nhà tư bản 
đỏ” như họ được gọi. Ít người muốn thừa nhận điều này, nhưng 
danh hiệu đảng viên là một sự đảm bảo tốt. Nó có nghĩa là tính 
chính đáng và sự an toàn. 

Những người bảo thú lại nhấn mạnh rằng mục tiêu cuối cùng 
của chủ nghĩa cộng sản vẫn là xóa bỏ những nhà tư bản: họ là 
những đối tác có ích lúc này, nhưng sự diệt vong của họ chỉ là 
vấn đề thời gian. 

Liu Chanfa, một nghiên cứu sinh của một trường đẳng ở tỉnh 
Hà Nam. nói ' Ngôi nhà này thuộc về những người cộng sản. 
Trong trường hợp tôt nhất, các nhà tư bản là những vị khách của 
nhà chúng tôi. Họ ở lại nếu chúng tôi bảo họ ở lại. và họ đi nếu 
chúng tôi bảo họ đi." 

Tuy nhiên, những quan điểm như vậy đang rơi vào thiêu số. 

Toàn bộ cuộc tranh cãi này là không thê tưởng tượng được 
trước khi các cải cách kinh tê quá nhanh biến Trung Quốc. từ một 
nền kinh tế kế hoạch lạc hậu thành một đầu máy phát triển hiện 


187 


đại. Cách mạng cộng sản Trung Quốc năm 1949 đã quét sạch 
mọi dấu vết của giai cấp địa chủ và coi sở hữu tư nhân là một tội 
ác. 

Nhưng Đặng Tiểu Bình, người khởi xướng cuộc cách mạng 
kinh tế của ông năm 1979, đã nói với quần chúng nhân dân răng 
việc "đề cho một SỐ người trở nên giàu có trước" là tốt thôi. 

Đột nhiền một tầng lớp mới các nhà kinh doanh xuất hiện và 
phát triển nhanh. Bắc Kính cuối cùng phải vạch ra một ranh giới. 
Năm 1989. họ cấm các chủ doanh nghiệp tư nhân gia nhập đảng. 

Trước hết phải là người cộng sản, sau đó mới là các nhà 
kính doanh 

Trên thực tế, nhiều nhà tư bản đã là những người cộng sản. 
Các đảng viên năm trong số những người đầu tiên "lao xuống 
biển” hay đi vào kinh doanh từ nhân. 

Gu Ronsging, đứng đầu một hiệp hội doanh nghiệp tư nhân ở 
Thượng Hải, cho biết "Việc nói về bóc lột là quá lỗi thời". Hội 
này là một nơi hội hợp cho các đảng viên tại các xí nghiệp tư 
nhân không có đủ cán bộ để thành lập một chỉ bộ đẳng địa 
phương. Hầu hết bọn họ đều là những ông chủ của các doanh 
nghiệp tư nhân của họ, trong các lĩnh vực từ bất động sản đến 
đệt may và đồ đạc. 

Gu nói "Hầu hết những ông chủ này trưởng thành dưới lá cờ 
đỏ. Cha mẹ họ là giai cấp công nhân. Bài hát đâu tiên họ học khi 
còn là những đứa trẻ là bài "Không có đẳng cộng sản, không có 
nước Trung Hoa mới". Đối với họ khó mà hiểu được tại sao lúc 
này khi mà họ đang có những đóng góp nhiều hơn cho xã hội thì 
đăng lại gạt họ ra ngoài.' 

Nhiều người trong thế hệ già hơn vẫn còn gắn bó một cách 
đầy tình cảm với đẳng như vị cứu tỉnh của Trung Quốc. Nhưng 
một làn sóng mới những người nộp đơn xin vào đảng chỉ coi 
danh hiệu đảng viên là có lợi cho sự nghiệp của họ. 

Công nhân và nông dân. những người đưa đảng lên nắm 
quyền và gánh chịu các cải cách kinh tế, hiện chỉ chiếm trên 


188 


49% trong 64 triệu đẳng viên của đảng. 

Các thương gia chưa bao giờ giữ địa vị cao trong xã hội Trung 
Quốc. Trong nên kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, vai trò của 
họ thậm chí còn bấp bênh hơn. Bắt chấp sự khoan dung chính 
thức, họ tiếp tục không có quyền tiếp cận tín dụng, vốn và các 
nguồn tài nguyên kinh tế khác. Hối lộ và đi cửa sau thường là 
cách duy nhất đê làm cho công việc được suôn sẻ. 

Rick Baum, một chuyên gia về Trung Quốc tại UCLA nói 
"Vào đẳng đơn giản là con đường ít trở ngại nhất đối với một ai 
đó muốn tiến xa hơn." : 

Các khu vực ven biên khoe có nhiều "nhà tư bản đồ" nhất 

Theo một báo cáo, có tới 42% chủ các công ty tư nhân ở các 
khu vực thuộc các tỉnh Giang Tô và Chiết Giang. các khu vực 
ven biển mà về lịch sử là cấi nôi của doanh nghiệp tư nhân 
Trung Quốc. cũng là đẳng viên. ở Thượng Hải con số này là 
khoảng 13%. Một SỐ tr ong họ cũng là bí thư của các ch: bộ địa 
phương của họ. 

Yang Jinfu, một công nhân nhà máy mẫu mực 71 tuổi. đã trở 
thành giám đốc điều hành của cơ sở nghiên cứu hóa học của 
riềng ông, nói “Trước đây, chúng tôi bị coi là những kẻ phản bội. 
Giờ đây, khi các quan chức chính phủ gặp tôi, họ gọi tôi là "ông 
chủ Yang” và họ nói với tôi là tôi càng kiếm được nhiều tiền thì 
tôi càng xứng danh." 

Dư luận rộng rãi cho rằng các nhà kinh doanh như vậy là hy 
vọng tốt đẹp nhất của đất nước đề cạnh tranh với người nước 
ngoài và thu hút hàng triệu người thất nghiệp, đặc biệt là sau khi 
Trung Quốc tham gia WTO, 

Hiện có khoảng |.6 triệu doanh nghiệp tư nhân thuê khoảng 
[0% trong tông số 1,3 tỉ dân Trung Quốc. ở các tỉnh duyên hải, 
khu vực tư nhân đang nhanh chóng vượt các công ty nhà nước 
suy sụp. ở Triết Giang, ngay phía nam Thượng Hải, khu vực tư 
nhân chiếm hơn 45% sản lượng công nghiệp của tỉnh này. 

Trong khi không thê không cần đến những nhà đoanh nghiệp 


189 


này, Bắc Kinh muốn thận trọng với họ. Những người làm thuê 
cho các xí nghiệp tư nhân, dù họ là những nhà quản lý được trả 
lương cao hay những người quét dọn hèn mọn, được đưa vào 
đảng đề đóng vai trò là những kiểu mẫu và do vậy họ sẽ đề mắt 
đến những ông chủ của họ. 

Giang đã lập luận răng đẳng cần đại điện cho những nhu cầu 
của các lực lượng sản xuất tiên tiến nhất. Nhiều người hiểu đây 
là một sự tần đồng không chỉ đối với khu vực tư nhân mà cả với 
các ông chủ của nó. 

Warren Cohen, giáo sự lịch sử Trường Đại học Maryland nói 

"Để giữ chặt quyền lực, họ có thể phải mở cửa cho các nguồn 
khác trong xã hội là những đối thủ tiềm tàng. Điều đó đem lại 
cho đẳng cơ hội lợi dụng họ chứ không phải để cho họ lợi dụng 
đẳng." 

Nhiều người trong đẳng, đang nhận thấy rằng sự linh hoạt để 
thay đổi với thời gian có thể là con đường duy nhất để tồn tại. 

Q¡ Weiping, một nhà sử học của đẳng tại trường Đại học Sư 
phạm Hoa Đông Thượng Hải, nói "Lai lịch của các đẳng viên 
không hẳn quan trọng, Cái TU trọng là họ có thể cải thiện mức 
sông của nhân dân như thế nào.' 

Theo Q¡, hầu hết những người cha sáng lập đẳng, kẻ cả chủ 
tịch Mao Trạch Đông, không phải sinh ra là vô sản mà là "những 
nhà tư bản theo đúng nghĩa". 

Đó không phải là vấn đề, Fang Ning, một giáo sư khoa học 
chính trị Trường Đại học sư phạm Thủ đô ở Bắc Kinh và là mội 
thành viên của phái Tả Mới tự phong của Trung Quốc, phản bác 
lại. Fang nói. bằng sự tập trung một cách ám ảnh vào tầng lớp 
làm ra tiền mới, đất nước này đang bỏ qua những người ở tầng 
lớp dưới cùng. 

Fang nói "Tôi không cho rằng Đảng cộng sản Trung Quốc 
cần các nhà tư bản để ổn định bản thân đẳng. Đa số người Trung 
Quốc là những nông dân và công nhân cu thường. Người giàu 
chỉ chiếm một phần rất nhỏ ở đất nước này." 


190 


Một sự bất mãn mới trong người nghèo 

Hiện có tâm trạng tức giận ngày càng tăng đối với đẳng vì đã 
bỏ rơi người nghèo. Chỉ số nghèo đói của Trung Quốc ở mức cao 
hơn bao giờ hết, và khoảng cách giữa giàu và nghèo đang tăng 
lên. Bạo lọan ở nông thôn và thành thị có nguy cơ lan rộng, mĩa 
mai là do chính cái tâm trạng bất mãn đã gây ra cuộc cách mạng 
của Mao. 

Sự có mặt của đẳng trong quần chúng nhân đân đang mờ nhạt 
dần. 

Liu, một nghiên cứu sinh ở Hà Nam, nói "Ở một số xí nghiệp 
do nhà nước sở hữu, có tới 30% phân xưởng không có đẳng viên 
nào. Người nghèo cần đảng hơn vì họ không có ai khác để nhờ 
và." 

Khi đẳng đi đến bước ngoặt này sự tồn tại có thể phụ thuộc 
vào việc đẳng có thể hòa giải như thế nào các lực lượng mâu 
thuần nhau bên trong và bên ngoài. 

Baum, chuyên gia về Trung Quốc của UCLA, nói "Nếu họ 
không thể xử lý được sự quá độ này thì tôi nghĩ trò chơi sẽ kết 


Z 


thúc đôi với họ không còn lâu lắm kế từ lúc này”, 
CÁC NHÀ TƯ BẢN TRUNG QUỐC GIA NHẬP ĐẲNG 


(Charles Wolƒ Jr. - New York Times - 13/8/2001 ) 


Sự kiện nổi bật ở Trung Quốc trong năm đầu tiên của thể kỷ 
21 có thể không phải là vụ va chạm máy bay gần Hải Nam và 
hậu quả của nó, hay vụ xử và thả các học giả người Mỹ gốc Hoa, 
hoặc vụ trấn áp piáo phái Pháp Luân Công, hay việc Bắc Kinh 
giành được quyền đăng cai Thế vận hội 2008. Sự kiện nổi bật là 
quyết định của ban lãnh dạo Trung Quốc chấp nhận cho các nhà 
tư bản trở thành đẳng viên cộng sản. Quyết định này đem lại khả 
năng những người cộng sản kết nạp những nhà tư bản - hay 
những nhà tư bản kết nạp đảng. 


191 


Lại lễ kỷ niệm lần thứ 80 ngày thành lập Đảng ngày l thắng 
7, chủ tịch Giang Trạch Dân tuyên bố rằng đẳng cân chính thức 
chấp nhận các chủ doanh nghiệp tư nhân. Điều này đã được nhắn 
mạnh thêm 3 tuần sau đó bởi thông báo của Chủ tịch Giang răng 
ông sẽ đẻ nghị trước Ban chấp hành trung ương vào cuôi tháng 9 
một sự thay đôi trong điều lệ của đẳng cho phép các nhà kinh 
doanh gia nhập đàng. Trong một chừng mực nào đó, ông Giang 
đang thừa nhận thực tế: bất chấp một quyết định cấm vào năm 
1989, một số chủ doanh nghiệp tư nhân đã là đẳng viên. Nhưng 
việc hoan nghênh các nhà tư bản nói chung vào đẳng là một 
bước tiền lớn vượt quã những hành vì không theo nghí thức của 
thực tế hiện tại. 

Chính sách mới này nhằm phản ánh sự đóng góp cá nhân của 
ông Giang vào lý luận của chủ nghĩa cộng sản, học thuyết "ba 
đại điện” của ông. Luận thuyết có đôi chút khó hiểu này đòi hỏi 
đẳng đại điện và thúc đây "sức sẵn xuất tiên tiến", "nên văn hóa 
tiên tiến" và "những lợi ích căn bản" của đông đảo quần chúng 
nhân dân Trung Quốc - trong đó có các nhà doanh nghiệp. 

Trong khi giọng điệu của Giang làm người ta nhớ lại những 
mê cung của triết học kinh viện thời trung cô, thì điểm chủ yếu 
là việc đọn đường cho các nhà tư bản trở thành đẳng viên cũng là 
đọn đường cho một tương lai khắc hắn ở Trung Quốc. 

Tuyên bố của Giang là kết quả cuối cùng - mặc dù có thê 
không phải là sự kết thúc - của một cuộc tranh cãi kéo đầt trong 
ban lãnh đạo đảng, một cuộc tranh cãi đã được đây nhanh bởi 
những diễn biến gần đây trong nền kinh tế Trung, Quốc : một tỉ 
lệ đang tăng lên, có thê là hơn 25%, tổng sản phẩm trong nước 
của Trung Quốc bắt nguồn từ khu vực doanh nghiệp tư nhân: 
việc tư nhân hóa tiếp tục các xí nghiệp nhà nước ; và việc mở 
theo dự kiến một thị trường chứng khoán đích thực để buôn bán 
các cổ “phiếu của công ty tư nhân. (Các thị trường chứng khoán 
đang tồn tại của Trung Quốc ở Thượng Hải và Thâm Quyến là 
những bản sao đơn giản của thị trường chứng khoán thực sự vì 


192 


hơn 75%: cổ phiếu có quyền đầu phiếu được niêm yết tại đó là 
thuộc quyền sở hữu của chính phủ). Việc lập thị trường mới này 
có thể đưa đến sự nồi lên của các công ty tư nhân bất đầu đi vào 
kinh doanh, các dịch vụ lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, 
và các nhà đoanh nghiệp. 

Cuộc tranh cãi kéo dài vì có những lý lẽ mạnh mẽ. và được 
glữ vững, từ cả hai phía. Những người phẩn đối quyết định của 
ông Giang cho rằng việc kết nạp các nhà tư bản sẽ làm suy yếu 
hơn nữa hai trụ cột của hệ tư tưởng cộng sản chủ nghĩa: quyền sở 
hữu của nhà nước đối với các phương tiện sản xuất cơ bản (mặc 
dù thừa nhận các thị trường phải đóng một vai trò quan trọng) và 
học thuyết "giai cấp" và "đấu tranh giai cấp" (trong đó các nhà tư 
bản là mội giai cấp phải đấu tranh chống lại). Do vậy việc kết 
nạp các nhà tư bản có nguy cơ làm xốt mòn hơn nữa cái gọi là 
chủ nghĩa xã hội trong "nền kính tế thị trường xã hội chủ nghĩa" 
của Trung Quốc. 

Lập luận rõ ràng là hấp dẫn từ phía kia là việc không cho các 
nhà tư bản vào đẳng mang lại những nguy cơ thậm chí còn lớn 
hơn. Như một nhà lý luận cao cấp của đảng nói với tôi "Nếu các 
nhà doanh nghiệp này không được đưa vào đảng, họ sẽ có xu 
hướng phát triển các tô chức và các kênh ngoài đảng, và họ sẽ có 
dư nguôn vật lực để làm việc đó." Nếu các nhà tư bản bị gạt ra, 
đảng sẽ đứng trước một khoảng cách ngày càng tăng giữa bản 
thân đẳng và các nhà doanh nghiệp, mà tác động qua lại của họ 
với nền kinh tế toàn cầu sẽ được tăng cường hơn nữa hởi việc 
Trung Quốc sắp gia nhập Tổ chức Thương mại Thể giới. 

Đứng trước sự lựa chọn thỏa hiệp hơn nữa về tư tưởng hay 
tránh xa hơn hành động này. đẳng đã chọn việc chấp nhận nguy 
cơ đầu để giảm bớt nguy cơ sau. 

Với cửa vào mở ra cho các nhà tư bản, ảnh hưởng của họ 
trong đảng sẽ tăng lên. Đẳng cộng sản có thể có ý định kết nạp 
các nhà tư bản, điều có lẽ sẽ dẫn đến tình trạng tham những còn 
trầm trọng hơn tình trạng tham nhũng hiện đang lan trần khắp 


198 


nền kinh tế và xã hội. Một lý do giải thích tại sao các nhà tư bản 
có thể chọn việc tham gia đội ngũ 65 triệu đảng viên là đề đảm 
bảo được đối xử ưu tiên trong: các giao dịch kinh doanh của họ - 
quyền có được tín dụng, tài sản (kê cả tài sản nhà nước được tư 
nhân hóa). giấy phép và các hợp đồng và nói chung là những 
thoả thuận hành chính có lợi hơn. Những khả năng đó có thê 
giúp giải thích tại sao một số đẳng viên hiện nay lại hoan nghênh 
các nhà tư bản. Tư cách đẳng viên có thê trở thành một nguồn 
gốc của các mối quan hệ làm ăn. 

Trong khi kết quả này việc đẳng kết nạp các nhà tư bản, có 
thể làm trầm trọng thêm tình trạng tham những, nó tuy thế cô thê 
giúp duy tr1 sự tăng trưởng kinh tế nhanh chững - đặc biệt nếu nó 
hạ thấp những chí phí của các giao địch kinh doanh với chính 
phủ. Sự chỉ phối chính trị của đẳng sẽ vẫn không suy suyễn và 
có lẽ sẽ được tăng Cường. 

Một kết quả. khác phụ thuộc vào thực tế là các nhà tư bản là 
một giai cấp hết sức không đồng nhất, chứ không phải là đồng 
nhất, ở Trung Quốc. Có những khác biệt lớn trong việc họ làm 
và nơi họ làm việc đó. Chúng có thể là kỹ thuật cao hay thấp, 
hướng ra các thị trường bên ngoài hay các thị trường trọng nước, 
hiên quan hay không liên quan đến vốn nước ngoài, chống tại 
hay ủng hộ WTO và tự do hóa thị trường, liên kết với Quân giải 
phóng nhân dân hay không. 

Các nhà doanh nghiệp có đặc tính là có những lợi ích rất khác 
nhau, thường mang tnh cạnh tranh và xung đột nhau. Những lợi 
ích khác biệt này có thể biến đổi đẳng từ một tổ chức tương đối 
đồng nhất trở thành tổ chức khoan dung cho đa nguyên hơn. 
Việc kết nạp các nhà tư bản vào đáng thâm chí có thể dẫn đến đa 
nguyên chính trị nhiều hơn cũng như một nền kinh tế năng động 
hơn. Đi theo con đường này có lẽ là một Trung Quốc hùng mạnh 
hơn, nhưng "bình thường” hơn./. 


194 


THEO BƯỚC CHÂN MAO 


(WIllN Wo-Lapn Lam - South China Mornine Poat - 31/5/2000) 


Đúng là Bắc Kinh đã đưa ra quyết định này từ mùa thu năm 
ngoái răng năm 2000 sẽ là năm thúc đây hệ tư tưởng và sự cố kết 
dần tộc. Tuy nhiên các nhà phân tích ngạc nhiên bởi những hàm 
ý gần như là mang tính Mao-ít của chiến dịch Ba Đại diện, đã 
tác động đến mọi nơi trên đất nước này. 

Thuyết Ba Đại diện của chủ tịch Giang Trạch Dân - nói rằng 
Đảng cộng sản Trung Quốc phải luôn luôn là "đại điện" của các 
lực lượng sản xuất tiên tiến nhất, nền văn hóa tiên tiến nhất, và 
những lợi ích căn bản của nhân dân - đã được quảng cáo như một 
phương thuốc bách bệnh cho mọi thứ. Theo tờ Nhân dân nhật 
báo, nguyên lý Ba đại diện là một "luận thuyết quan trọng, một 
chương trình lớn nhằm tăng cường việc xây dựng đẳng trong kỷ 
nguyên mới." Phương tiện truyền thông chính thức khác đã chỉ ra 
răng lời giáo huấn này là "cơ sở của đẳng, nền tảng của sự cai trị 
của chúng ta, và nguồn gốc của sức mạnh của chúng ta." 

Một bài bình luận trên tờ Nhật báo Quân giải phóng tuần 
trước nói rằng những lời giáo huấn của ông Giang là một "vũ khí 
tư tưởng và cái đảm bảo" rằng các lực lượng quốc phòng 2,5 
triệu người sẽ "luôn luôn giành thắng lợi trong các cuộc chiến 
tranh và không bao giờ thay đổi bản chất của nó" là quân đội 
trung thành của đảng. Các chỉ bộ đẳng trong mọi đơn vị PLA 
đang tổ chức các cuộc họp truyền bá việc làm thế nào sử dụng 
"lý luận khoa học của Chủ tịch để vũ trang cho tư tưởng của các 
sĩ quan và binh lính." Tuần trước, các cơ quan chống tham những 
cấp cao của nước này, ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương và Bộ 
giám sắt, đã gửi một thông tư đến các đơn vị cấp dưới đẻ nghiên 
cứu "những tư tưởng quan trọng của ông Giang", Thông tư nói, 
Thuyết Ba đại điện sẽ "nâng cao khả năng của đảng trong việc 
chống tham những, ngăn chặn việc đảng tiến triển thành một 


195 


thực thể tư bản chủ nghĩa, và chống lại những nguy cơ và rủi ro.” 

Thứ Tư vừa qua. khoảng 100 tác giả. nghệ sĩ và nhà quản lý 
văn hóa cao cấp của đại lục đã nhóm họp đề hoạn nghênh những 
chỉ thị của Chủ tịch. Phó thủ tướng điều hành Lý Lam Thanh, 
thường có tiếng là một người ôn hòa. đã đưa ra lời tán dương 
khác thường tại cuộc họp này. Ông nói, những chỉ thị của ông 
Giang "đại diện cho bản chất và những mục tiêu của đẳng cộng 
sản, bản chất của chủ nghĩa xã hội, cũng như toàn bộ những yêu 

cầu phát tr lên của hoạt động chính trị. kinh tế và văn hóa trong 
quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc điểm của Trung 
Quốc." 

Có thừa băng chứng cho thấy những tuyên bố của ông Giang, 
người cũng là tổng bí thư và chủ tịch quân ủy trung ương, đã 
được nâng lên vị trí Sách Đỏ của Mao Trạch Đông. Sử dụng 
cách nói của Cách mạng Văn hóa, lý luận Ba đại biểu dang được 
viện ra như một quả bom nguyên tử tư tưởng có thể giải quyết 
mọi vấn đề trên thể giới. 

“Trong khi nói chuyện với các cán bộ ở tỉnh tây bắc Cam Túc 
tuần trước, Bộ trưởng Công an Giả Xuân Vương đã nhấn đi nhắn 
lại việc bộ của ông sẽ piúp đỡ như thế nào trong cuộc vận động 
lớn nhằm phát triển các tỉnh miền tây. Sau đó ông Giả cảm thấy 
có nghĩa vụ phải đề cao những lời giáo huấn của ông Giang. Ông 
nói "Những chỉ thị quan trọng của chủ tịch Giang Trạch Dân có 
nghĩa là các lực lượng công an và cảnh sát của nước này cần 
đóng vai trò xứng đáng của mình trong việc phát triển miền tây.” 
Người đứng đầu ngành cảnh sát không nói rõ dại SAO Thuyết Ba 
đại diện lại liên quan đến chương trình phát triển miền tây. 

Cũng không giải thích tại nguyên nhân nào. ủy viên bộ chính 
trị Úy Kiện Hành. cũng là chủ tịch công đoàn chính thức, trong 
khi đi thấm các nhà máy ở Hà Bắc đầu thắng này, nói những chỉ 
thị của Chủ tịch được dùng làm phương tiện để thúc đây dân chủ 
ở những nơi làm việc. 

Vào thời điểm khi quốc g gia này đang đi đến công nghệ cao và 


196 


gia nhập WTO, tại sao ban lãnh đạo của Giang lại làm sống lại 
những tiêu chuẩn của Mao? Một lý do chính là vì nền kính tế 
dang được hội nhập với thị trường toàn câu. Ông Giang lo ngại 
Trung Quốc sẽ bị làm cho hư hỏng bởi "lũ ruồi muỗi và sâu bọ” 
sẽ đến theo sau vốn và hàng. hóa nước ngoài. 

Do vậy việc chú trọng đến học tập các chí dụ của Mác, Mao, 
Đặng Tiểu Bình và ông Giang đề chống lại cái gọi là âm mưu 
của liên minh phương TY do Oasinhtơn cầm đầu nhằm biến 
Trung Quốc thành một "chư hầu của chủ nphĩa tư bản” qua quá 
trình diễn biến hòa bình. 

Ông Giang cũng đang chơi ` con bài sự thích ứng”. Điều này 
chủ yêu đề bác bỏ những quan điểm của các trí thức tự do cho 
răng, đặc biệt trong bối cảnh các cuộc bầu cử tổng thống dân chủ 
ở Đài Loan hồi tháng 3, đẳng sẽ nhanh chóng trở nên lỗi thời trừ 
phi nó thực hiện các cải cách chính trị kiểu phương Tây. Do vậy, 
luận điểm của Giang cho rằng đẳng là đại điện gấp ba lần cho 
các lực lượng tiên tiền nhất trên thể SIớI. 

Tuy nhiên, ở một mức độ sâu sắc hơn, chiến dịch tư tưởng này 
là một trò chơi quyền lực trần trụi. Quay lại bắt chước cuốn sách 
của Mao, ông Giang đang buộc các cán bộ trung ương và khu 
vực phải biaotai (bày tỏ thái độ), hay công khai biểu thị sự trung 
thành của họ với bản thân ông. Việc bày tổ thái độ đã bắt đầu 
trước đó trong thắng này ở Thượng Hải, Giang Tô và Triết 
Giang, những cơ sở quyên lực của chủ tịch. Các nhà lãnh đạo 
của ba nơi đó đua nhau đưa ra những lời ca ngợi. Bí thư đăng 
Thượng H Hải, Hoàng Cúc, nói nguyên lý Ba đại diện là một "sự 
phát triển mới của lý luận Mác xít về xây dựng đẳng”. Bí thư 
đẳng Triết Giang ; Trương Đức Giang, nói ông tin tưởng những 
lời giáo huấn của ông Giang là "một lực thúc đây lớn cho hiện 
đại hóa xã hội chủ nghĩa”. trong khi bí thư tỉnh ủy Giang Tô, Hồi 
Lương Ngọc, cho răng C hủ tịch đã đem lại một "câu trả lời căn 
bản" cho câu hỏi làm thế nào đề xây dựng đảng trong thế kỷ Z4 

Vào tuần này, những lời bày tỏ mang tính chất nghi lễ lòng 


187 


trung thành với ông Giang đã được các nhà lãnh đạo của hầu hết 
các đơn vị trong đảng và chính phủ cũng như chính quyền địa 
phương đưa ra. Các nguồn thân cận với Văn phòng Giang Trạch 
Dân nói Thuyết Ba đại diện sẽ hình thành một phần toàn vẹn của 
Học thuyết Giang hay “Tư tưởng Giang”, sẽ được đưa vào cương 
lĩnh đẳng năm 2002 như một sức mạnh chỉ đạo cho sự đổi mới 
đăng và dân tộc. 

Nhưng có một câu hỏi lớn: bất chấp những lời ca ngợi quá 
mức, những chỉ thị của Giang đã hoàn hảo chưa? Làm thế nào 
những tư tưởng như Ba đại diện và Lý luận về Ba Chú trọng - đề 
cập đến những lời giáo huấn trước đó của Giang về việc học tập 
tác phẩm Mác xít, thúc đây sự liêm khiết chính trực và đúng đắn 
về chính trị - có thể chuẩn bị cho Trung Quốc đối phó với những 
thách thức của thế kỷ 21? Một Sự quay trở lại truyền thụ theo 
kiểu Mao chẳng phải là một sai lầm về niên đại nguy hiểm đó 
sao? Những câu hỏi này và những câu hỏi khác không bao giờ 
được đưa ra trong hàng nghìn cuộc họp VỀ tư tưởng được tổ chức 


để tăng cường quyền lực của một con người vốn đã rất có quyền 
lực ./. 


CÁC NHÀ TƯ TƯỞNG CỘNG SẲN ĐANG TÌM CÁCH 
DỌN ĐƯỜNG CHO CÁC NHÀ TƯ BẢN 


(Charies Wolƒ Jr.-Los Angeles Thues-I1/2/2001) 


Nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc đang 
bắt đầu có vẻ giống hơn nhiều với chủ nghĩa tư bản, tạo ra một 
tình thể bế tắc mới cho ban lãnh đạo cộng sản nước này. 

Trong vài thắng tới, thị trường chứng khoán có tính cạnh 
tranh và tự do đầu tiên, được gọi là thị tường chứng khoán thứ 
hai, sẽ mở. Không giống các thị trường chứng khoán hiện đang 
tôn tại ở Thượng Hải và Thâm Quyến, mà những danh sách niêm 


198 


yết ở đó là các công ty chủ yếu do nhà nước sở hữu, phần nào 
được tư nhân hóa, các danh sách niêm yết của thị trường mới này 
sẽ gồm phần lớn các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc, nhiều 
đoanh nghiệp liên quan đến công nghệ cao, và các liên doanh 
giữa các nhà đầu tư Trung Quốc và nước ngoài mà các công ty 
của họ được đăng ký ở Trung Quốc. Các thị trường chứng khoán 
Thượng Hải và Thâm Quyến sẽ được hợp nhất ở Thượng Hải và 
tái thiết lập thành thị trường chứng khoán thứ nhất, trong khi thị 
trường chứng khoán mới sẽ được đặt ở Thâm Quyến. 

Thị trường chứng khoán thứ hai, hay “Nasdaq của Trung 
Quốc", sẽ khuyến khích ngành công nghiệp đầu tư vốn đang 
manh nha của nước này và giúp phân loại các nhà doanh nghiệp 
Trung Quốc và các công ty mới bắt đầu công việc làm ăn của họ. 
Nó sẽ tạo điều kiện cho các nhà doanh nghiệp Trung Quốc đang 
nổi lên có được nguồn tài trợ từ nguồn tiền tiết kiệm lớn ở trong 
nước thông qua việc phát hành cô phiếu Ở các công ty của chính 
họ, từ đó mở rộng hơn nữa sự chi phối của họ trong nền kinh tế 
Trung Quốc. 

Đối với những người chăm lo cho tính chính thống cộng sản 
chủ nghĩa, điều này đặt ra một thách thức. Đúng là đảng đã chấp 
nhận câu châm ngôn mang tính buông lỏng của Đặng Tiểu Bình 
về các hoạt động kinh tế thị trường: màu sắc con mèo không 
thành vấn đề, miền là nó bắt được chuột. Nhưng một số nhà tư 
tưởng cộng sản cấp cao cho rằng thị trường chứng khoán mới đặt 
ra một vấn đề gây rắc rối: Liệu đẳng có nên cho phép các nhà 
doanh nghiệp Trung Quốc trở thành đảng viên không? 

Đây không phải là một câu hỏi vu vơ, như một cuộc chuyện 
trò mới đây của tôi ở Bắc Kinh với một trong những nhà lý luận 
cao cấp nhất của đẳng cộng sản chỉ rõ. 

Nhà lý luận này. nói "Quyền sở hữu nhà nước đối với các 
phương tiện sản xuất chủ yêu vần còn là một nguyên lý cơ bản 
của học thuyết cộng sản, mặc đù có sự công nhận vai trò quan 
trọng mà các thị trường phải đảm nhận, đặc biệt ở giai đoạn đầu 


199 


trong sự phát triển của Trung Quốc. Do vậy sẽ là không nhất 
quán và không thích hợp nếu đưa vào đẳng các nhà kinh doanh 
có đức tin khác biệt một cách căn bản." 

Tuy nhiên, ông ta sẵn sàng thừa nhận mặt trái của vấn đề, là 
hy sinh hệ tư tưởng để có lợi cho chủ nghĩa thực dụng. "Nếu 
những nhà kinh doanh này không được đưa vào đẳng, họ sẽ càng 
có xu hướng thành lập các tô chức khác bên ngoài đảng, và họ sẽ 
có các nguôn vật lực để làm điều đó.” 

Tôi đã gợi ý rằng tình thế bế tắc này có thể tự nó được giải 
quyết vì các nhà kinh đoanh của các doanh nghiệp mới bắt đầu 
làm án thường ngoại trừ lúc đi ngủ ra đều đành hết thời gian cho 
các doanh nghiệp của mình. Như vậy, họ có thê sẽ không muốn 
trở thành đẳng viên chứ chưa nói gì đến có thời gian để làm việc 
đó. 

Nhà lý luận đó đã chỉ ra chỗ sai của tôi. Ông nói, công nhân 
tôn trọng danh nghĩa đẳng viên và sự tôn trọng đó nâng cao năng 
suất của họ. Rồi ông nói thêm "các đẳng viên cũng có thể có ảnh 
hưởng hơn và có hiệu quả hơn trong những giao dịch của họ với 
các quan chức chính phủ so với những người không phải là đẳng 
viên." 

Cả hai câu trả lời đều là lý do để ngừng lại suy ngẫm, đặc biệt 
câu trả lời thứ hai, vì nó bao hàm sự thiên vị và có lẽ những hình 
thức tham nhũng quá đáng hơn trong tương lai, bất chấp những 
tuyên bố chính thức răng tính hợp pháp của toàn bộ chế độ này 
phụ thuộc vào việc xóa bỏ tham những. Quả thực, nếu các nhà 
kinh doanh được kết nạp vào đẳng cộng sản, do vậy đâm bảo cho 
họ có ảnh hưởng lớn hơn trên thị trường thì bản thân đẳng thay 
vì trừ tận gốc tham những lại có thể tình cờ thúc đây tham 
những. 

Nếu vậy, một tầng lớp tư bản kinh doanh bên trong đẳng cộng 
sản rõ ràng sẽ thúc đây đảng theo hướng đa nguyên, có thê là 
theo đường lối của Đảng Dân chú Tự do bị suy yếu vì phe phái 
của Nhật Bản. Nhưng nếu các nhà kinh đoanh vẫn không được 


200 


vào đảng thì đẳng sẽ có thể trở nên ngày càng xa cách. và ngày 
càng ít thích hợp, với những sự tiến triên trong thế giới thực tế. 
Nói một cách chung chung hơn, đẳng cộng sản Trung Quốc 
sẽ hoặc là biến hóa cùng với nền kinh tế hoặc là sẽ bị lu mờ đi. 
Việc mở cửa thị trường chứng khoán thứ hai sẽ đưa chúng ta đến 
gần hơn với câu trả lời./, 


GIỚI THIỆU ĐẲNG CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC 


(Thomas L.Friedman-New York Times-l 1/8/2001) 


Thế giới đã trở nên quá quen thuộc với tất cả những điều trái 
ngược ở Trung Quốc những ngày này đến mức mà "điều trái 
ngược nhất trong số tât cả những điều trái ngược của Trung 
Quốc" - quyết định ngày 1/7 của chủ tịch Giang Trạch Dân cho 
phép các nhà tư bản gia nhập Đăng cộng sản Trung Quốc - chỉ 
được tiếp nhận bằng một cái nhún vai. Điều này đáng nhận được 
nhiều sự chú M hơn thế. 

Cái mà điều đó để lộ ra là việc ông Giang hiểu ra răng Đảng 
cộng sản Trung Quốc không thể tồn tại mà không lôi kéo và kết 
hợp yếu tế năng động và có khả năng nhất trong dân chúng 
Trung Quốc, tâng lớp làm ăn kinh doanh. Xin lỗi, những người 
công nhân của thế giới. 

Không có thậm chí là một chút bối rối, ông Giang đã viện ra 
Mắc và ăngshen để "biện minh cho hành động này. Trong một 
cuộc trả lời phông vấn báo này tại nhà nghỉ hè của ông, ông nói: 
"Mắc và ăngghen sống cách đây hơn 150 năm. Tuyền ngôn Cộng 
sản ra đời cách đây 153 năm. Không thê áp dụng mọi từ đơn lẻ 
họ viết ra thời gian đó vào thực tế hôm nay. Mội điều mà chúng 
ta cần phải luôn luôn hoan nghênh Mặc và angphen là họ đã trau 
đổi những quan điểm và tư duy của họ dưới ánh sáng những điều 
kiện lịch sử đang thay đổi." 

Vào thời điểm này, tôi hoàn toàn ủng hộ việc cần phải thích 
nghỉ một cách sáng tạo, nhưng một đảng cộng sản với sự tham 


201 


gia của các nhà tư bản giống như một nhà hàng cơm chay đồng 
thời phục vụ món thịt nướng hay một nhóm khỏa thân nhưng 
trong đó có người mặc bikini: đó là một sự trái ngược căn bản 
đến mức nó làm mất đi cái gốc của toàn bộ ý nghĩa. Do vậy khi 
người ta nghe chủ tịch Trung Quốc biện minh điều này bằng 
những thuật ngữ Mácxít thì người ta tự hỏi: phải chăng ông thực 
sự tin điều đó? Hay ông biết là tôi biết rằng đẳng cộng sản đơn 
giản đã trở thành cơ cấu chính trị cầm quyền ở Trung Quốc - nó 
chỉ nên được gọi là "đẳng cằm quyền Trung Quốc" - và nó sắp 
làm cải mà nó phải làm đề vẫn ở lại nắm quyền. Điều đó có 
nghĩa vừa đập tan bất cứ đối thủ nào vừa chấp nhận bất cứ nhà tư 
bản nào. 

Và ở đó xuất hiện cái có thể là tia tức tốt lành trong câu 
chuyện này. Nếu có bất cứ hy vọng nào về việc Trung Quốc thực 
hiện một sự quá độ ồn định từ một chế độ chuyên chế Maoít 
sang một chế độ thị trường tự đo. đa đẳng, mỡ cửa hơn, thì điều 
đó dựa trên sự tính toán rằng Trung Quốc sẽ theo cùng con 
đường cơ bản mà Hàn Quốc, Indônêxia, Xinhgapo và Đài Loan 
đã đi. Cả bốn nước châu Á này đều bắt đầu từ chỗ là những nên 
độc tài quân sự hay kiểu quân sự. Họ sau đó đã tiến triển thành 
các quan hệ đổi tác giữa các tầng lớp quân sự và kinh doanh. Và 
rồi những liên minh quân sự-kinh doanh này dần đần đem lại sự 
thịnh vượng đã phát triển một tầng lớp trung lưu lớn, mà cuối 
cùng đã đòi hỏi nền đân chủ đa đẳng. 

Đó là lý do tại sao tôi cho răng quyết định của ông Giang mời 
các nhà tư bản vào đẳng là mang tính chất lịch sử, đánh dấu sự 
kết thúc của Đăng cộng sản Trung Quốc và sự tái khai sinh của 
nó thành Đẳng cầm quyền Trung Quốc - một liên mính quân 
sự-kinh doanh. Liệu nó lúc này có sẽ theo cùng sự tiến triển 
chính trị như Hàn Quốc chăng hạn hay không thì vẫn còn là một 
câu hỏi. 

Đừng có chờ đợi một sự nới lỏng vào bất cứ thời gian nào sắp 
tới đây. Trái lại, việc Trung Quốc gia nhập WTO năm nay sẽ 


202 


buộc các nông dân- -nông nghiệp và công nhân của nước này đi 
vào một thời kỳ quá độ đau đớn khi họ lúc này sẽ hơn bao giờ 
hết phải phơi mình ra chịu sự cạnh tranh và những quy tắc quốc 
tẾ. Trong thời gian trước mắt, điều này sẽ làm tăng thêm tình 
trạng bất ồn vốn đã lớn ,trong những người thất nghiệp ở nông 
thôn và gây ra các vụ trấn áp của Bắc Kinh. Người ta có thể đã 
cảm thấy điều đó, Các cú điện thoại của những người dân Trung 
Quốc gọi đến văn phòng của các phóng viên phương Tây ở 
Trung Quốc báo tin về các vụ náo loạn và vạch trần tham những, 
đặc biệt là ở vùng nông thôn, ngày một nhiều và không chút e 
đè. 

Quả thực, không phải là phóng đại khi nói rằng các hoạt động 
chính trị trong nước Trung Quốc hiện nay là sự đảo ngược của 
năm 1989, khi vụ thảm sát Thiên Án Môn xảy ra. Năm 1989, 
chính sinh viên và trí thức Trung Quốc là những người làm náo 
động nhất, còn công nhân và nông dân là người bảo vệ của chế 
độ. Hơn một thập ký sau, sinh viên và các nhà kinh doanh được 
lợi nhiều từ việc Trung Quốc mở cửa Ta thế giới, và từ việc gia 
tăng ở đây các quyền tự do cá nhân, ôn định và cơ hội kinh tê. 
Nhưng cộng nhân và nông dân. những người đang mất dẫn những 
lợi ích về y tế, giáo dục và phúc lợi của chế độ cộng sản - và 
không có nguồn bù đấp - đang ngày càng bị kích động. 

Xin đừng điều chỉnh máy thu. Tiền cược có thê không lớn hơn. 
Chúng ta đang nói đến 1,3 tỉ người Trung Quốc - 1/5 nhân loại. 
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc xử lý sự quá độ này như thế nào Sẽ 
ảnh hưởng đến mọi cấi, từ bầu không khí chúng ta thở đến sự ồn 
định kinh tế của thế giới chúng ta đang sống. 

Tóm lại, tôi muốn nói điều này: Sẽ là ngây thơ nếu dự đoán 
rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ sớm tự do hóa bất cứ lúc 
nào: nhưng cho rằng họ không có khả năng điều chỉnh cho thích 
nghì thì lại là đánh giá thấp họ. Im lặng vẽ những việc làm quá 
đẳng của họ khi họ hành động sẽ là vô trách nhiệm; nhưng mong 
muôn họ thất bại, chứ chưa nói gì đến góp phần làm cho họ thất 
bại, thì sẽ là điên rồ./. 


203 


Hô BA LẦN PHÚC MÙNG ĐĂNG 


Sau khi chứng kiến các chế độ cộng sản khác sụp? đồ, 
các nhà lĩnh đạo Bắc Kinh dang tùn kiêm những § 
tưởng cho sự tôn tại. "Ba đại diện" là Biện pháp thứ ba 
của họ. Tạp chỉ tar Eastern Econonic Review số ra 
gân đây việt về rán đê Hãy HÌ1 sau: 


Đăng Cộng sản Trung Quốc đang lừa dối lịch sử và các nhà 
lãnh đạo của đẳng biết rõ điều đó. Trong II năm qua họ đã 
chứng kiến hầu hết các chính phủ cộng sản trên thế giới sụp đồ. 
Đầu tiên là các chế độ ở Đồng Âu. Tiếp đến điều không thể 
tưởng tượng được là sự tan rã của Liên Xô. Giờ đây các nhà lãnh 
đạo đẳng Trung Quốc lại đang phải tiêu hóa việc mất quyết lực 
của Slobodan Milosevic của Nam Tư, một đồng chí cộng sản 
được Trung Quốc khâm phục về tỉnh thần đấu tranh chống Mỹ 
và lực lượng quân sự NATO hùng mạnh hơn trong cuộc chiến 
tranh năm ngoái ở Kosovo. 

Khi đẳng Cộng sản Trung Quốc tiến gi n tới ngày sinh nhật 
lần thứ 80 của minh vào năm 2001, nó ở vào một vị trí khác 
đẳng thèm muốn. Trung Quốc hiện Ân một nền kinh tế phát triển 
nhanh hàng đâu, kiểm soát vững chắc tất cả các đòn bẩy quyền 
lực của đất nước, và thành công trong việc không chịu ảnh 
hưởng của Mỹ trong các vấn đề quốc tế. Các nhà lãnh đạo Trung 
Quốc có ý định chứng kiến đẳng tiếp tục lừa dối lịch sử. Vấn đề 
là lừa đối như thế nào. 

Đề làm được như trước chắc phải hấp dẫn lắm - suy cho cùng, 
đẳng này đến nay vẫn tổn tại mạnh mẽ. Nhưng các nhà lãnh đạo 
Trung Quốc đã quyết định rằng câu trả lời là học tập từ những 
sai lầm của các nước khác, và làm cho đẳng phải thay đồi. 

Thế rồi. đầu năm nay, bạn lãnh đạo lặng lẻ yêu câu các nhà lý 
luận đảng phải viết lại về đẳng cộng sản nhằm đối phó với 


204 


những thách thức của thể kỷ 21, một kỷ nguyên của toàn cầu hóa 
kinh tế, của mang Internet, của những tiễn bộ chóng mặt về khoa 
học và công nghệ,và cái mà Bắc Kinh cho là cuộc cạnh tranh 
mạnh mẽ về "toàn bộ sức mạnh quốc gia”. 

Các quan chức của đẳng nói răng trong nỗ lực đó, các nhà lý 
luận theo dõi sự thành công của Tony Blair trong việc định 
hướng lại Công Đảng Anh xa rời những gốc rễ chủ nghĩa xã hội 
của nó và theo hướng trung dung. Những tác phẫm dịch về nhân 
vật đáng kính gấn bó chặt chẽ với Công đẳng mới của Blair, là 
Anthony Giddens, được bày bán la liệt trong các hiệu sách ở Bắc 
Kinh và là chủ đề tranh luận sôi nổi trong giới trí thức. Các nhà 
lý luận của Trung Quốc cũng thco dõi sự thất bại của các mô 
hình xã hội chủ nghĩa Xô viết và Đông Âu và của chế độ 
Suharto ở Inđônêxia. 

Dự án này là một phần trong chiến dịch của đẳng được biết 
đến dưới cãi tên "Ba đại diện” nhằm tạo ra một quan niệm mới 
về Đảng Cộng sản sẽ được thông qua tại đại hội đảng lần thứ ló, 
vào năm 2002. Dự án này đang được triển khai, nhưng đã bắt 
đầu đưa ra những kết luận có những tác động đối với chính sách 
dân tộc. Khi các nhà tư tưởng của đảng tìm cách xác định xem 
nó có ý nghĩa gì đối với đẳng của việc đại diện cho sự cần thiết 
phải có "các lực lượng sản xuất tiên tiến" nhất chẳng hạn, họ đã 
mang lại cho đẳng một sự mình chứng mới trên lý thuyết về việc 
đóng cửa các doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ và sa thải 
công nhân ở các xí nghiệp này. Sự minh chứng này có thể mở 
đường cho cuộc cải cách kiên quyết hơn đối với khu vực quốc 
doanh. 

Dự án này còn thúc đây đảng tiến tới một hình thức quan hệ 
mới với khu vực tư nhân, Năm nay Đảng này đã lặng lẽ đi tư 
"chính sách cho phép và khuyến khích" kinh tế tư nhân tới chính 
sách, theo thông cáo của phiên họp bể mạc gần đây của đẳng, "hỗ 
trợ và chỉ đạo" khu vực tư nhân. Việc thay đổi thái độ đó có thể 


205 


thúc đây tháo bỏ các hàng rào vẫn cản trở doanh nghiệp tư nhân 
ở Trung Quốc. 

Cải cách chính trị cũng năm trong chương trình nghị sự. Là 
một phần của nỗ lực nhăm đảm bảo đẳng tiêu biểu cho lợi ích 
của đồng đảo quần chúng ; đẳng đang tìm kiếm những cách thức 
mới để thử thách sự ủng hộ của dân chúng đối với các ứng cử 
viên vào các chức vụ của đảng. Nhiều chức vụ nữa trong đẳng 
phụ thuộc vào cặc cuộc bằu cử hạn chế trong nội bộ đẳng. 

Ngăn chặn trào lưu dân túy 

Liệu con đường thay đổi này có thể cứu văn được đảng khỏi 
bị trào lưu dân túy cuốn đi hay không vẫn còn là điều chưa rõ. 
Nhà nghiên cứu khoa chính trị thuộc Trường Đại học Bosion, 
Joseph Fewsmith,tác giả của một cuốn sách mới “những hoạt 
kúc chính trị của giới Tinh hoa ở nước Trung Hoa Đương đại", 

"Người ta thấy họ phải đi theo con đường này bởi Vì SỰ lựa 
thop khắc đi là không thể thực hiện được”. Ông nói rằng các nhà 
cộng sản Trung Quốc " có một số bài học hết SỨC rõ ràng, từ đẳng 
cộng sản Nga cho đến đẳng Xã hội Xécbia, rằng nếu người ta chỉ 
tìm cách ki tục là một kẻ độc tài thì việc thay đổi sẽ không có 
tác dụng øì" 

Tuy nhiền, Fewsmith cho rằng một câu hỏi có tầm quan trọng 
như việc liệu đẳng có tôn tại hay không là câu hỏi liệu những 
thay đổi gây tranh cãi có thể góp phần "tạo điều kiện dễ dàng 
cho việc chuyên sang một cái gì khác” hay không. Fewsmith hy 
vọng rằng cơn bão tư tưởng vừa qua có thể làm được điều đó, 
bằng cách "để ngỏ cửa đối với các hình thức đẳng phái trong 
nước hoặc dân chủ hóa xã hội tiềm tàng mà tất cả chúng tôi đều 
cho là cần thiết". 

Chủ tịch Giang Trạch Dân, bất đầu tìm kiếm những câu trả lời 
mới bằng một bài phát biểu ở tỉnh Quảng Đông mà hầu nết 
người Trung Quốc lúc đó cho là một hành động hồ khẩu hiệu võ 
nghĩa nữa. Ông tuyên bố rằng nếu đẳng có thể đại diện cho 

"những nhu câu phát triển của các lực lượng sản xuất tiên tiến", 


206 


"phương hướng phát triển của nền văn hóa tiên tiến" và "những 
lợi ích cơ bản của đông đảo quần chúng", đảng "không bao giờ 
bị thất bại". Cách gọi ngắn gọn công thức đó là Ba Đại diện. 

Các quan chức của đẳng nói rằng về cơ bản, việc làm này của 
Giang là nhằm đối phó với SỰ sụp đồ của Liên Xô, một thực tế 
mà Giang lâu nay đã cố tìm cách chấp nhận. LuoZhongmin, 
trưởng Phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng thuộc Trường Đảng Bắc 
Kinh, học viện đào tạo các cần bộ Dảng cộng sản ở Bắc Kinh, 
đặt câu hỏi: "Liên Xô đã từng là đối thủ chính của Mỹ, nước duy 
nhất có thể đương đầu được với Mỹ. Tại sao nó lại sụp đỏ?" 

“Câu trả lời của Giang Trạch Dân là nước này không đại điện 
cho những nhu câu phát triển của hầu hết các lực lượng sẵn xuất 
tiên tiền, nền văn hóa tiên tiến, và những lợi ích cơ bản của đông 
đảo quần chúng. Nó đã lạc hậu, Nó sụp để là điều tốt nhất, và 

rắng nó không cần phải thay đối". 

Sự thay đôi thể hệ trong đảng. 

Công thức này cũng là nỗ lực của Giang nhằm thể hiện tư 
tưởng làm nên tảng cho đại hội đẳng lần thứ 16. Các đại hội này 
được tổ chức Š năm một lần. Đại hội lần này diễn ra đặc hiệt bởi 
vì có thể đây là lần cuối cùng của Giang với tư cách là thủ lĩnh 
đảng và bởi vì nó sẽ đánh đấu một sự thay đổi thế hệ trong đảng. 
Khoảng 30% quan chức trong chính phủ trung ương sẽ nghỉ hưu 
trong đại hội này, sẽ được thay thế bằng những quan chức trẻ 
tuôi hơn những người bắt đầu nồi lên thông qua các câp bậc của 

đẳng vào cuối những năm 70 và 80, sau khi kết thúc cuộc Cách 
mạng Văn hóa. 

Rõ ràng Chang hy vọng đại hội lần này thông qua cãi nhìn 
mới của ông về tương lai của đẳng trước khi ông ra đi. Các cố 
vấn của ông cho rằng có lẽ ông còn tin rằng nếu không có một 
tầm nhìn mới đẳng có thể không tốn tại qua thời kỳ qúa độ 
chuyên sang một thế hệ mới các nhà lãnh đạo. 

Li Junru. cố vẫn thân cận của Giang kiêm phó chủ tịch 
Trường Đăng Trung ương Trung Quốc. cảnh báo trong một bài 


207 


báo ngày 10/9 hàn về "Ba đại diện" được đăng trên tạp chí của 
trường, "Í.ý luận Động thái": "So với các cán bộ lão thành những 
người đã từng tham gia chiến đấu, người ta có những tình cảm 
khác nhau và những đòi hỏi khác nhau về các cần bộ trẻ tuổi 
này. Các nhà cách mạng lão thành và các đồng chí lão thành đều 
mắc tất cả các dạng sai lầm, nhưng người ta có thê tha thứ cho 
họ. Nếu cán bộ trẻ xa rời quần chúng, nếu họ buông lỏng kỷ 
luật, không làm được việc, và hành động bừa bãi, người ta thấy 
khó tha thứ cho họ. Nếu các vấn đề này diễn ra trên quy mô lớn, 
người ta sẽ nghĩ ngờ khả năng cầm quyên của đẳng." 

Khi các nhà lý luận của đẳng trăn trở với câu hỏi làm thế nào 
để đảng đại diện cho các lực lượng ' tiền tiến" nhất trong xã hội, 
cho đến nay cuộc tranh luận sôi nổi nhất diễn ra xung quanh 
tuyên bố lâu nay cho rằng đẳng là “đội quân tiên phong của piai 
câp công nhân”. 

Trong một cuộc phỏng vẫn của các phóng viên nước ngoài, Lì 
Junru bắc bỏ việc xóa bỏ cụm từ “đội quân tiên phong của siai 
cấp n nhân" trong Hiến pháp của đảng cộng sản. Ông nói 
răng đây là "vì sự thống nhất của đẳng". Nhưng ông và nhân vật 
có ảnh hưởng tương tự là phó chủ tịch Trường Đảng Trung ương 
Zheng Bijian đều ủng hộ việc mở rộng định nghĩa về giai cấp 
công nhân. Theo bài báo của L, họ lập luận rằng giai cấp Công 
nhân không chỉ là những người lao động chân tay, mà có cả 
“nông dân và trí thức (trong đó trí thức là các nhà khoa học và 
kỹ thuật, các nhà trí thức về văn hóa, và các nhà trí thức về quản 
lý và hành chính)". 

Theo lập luận đó, họ cho rằng việc đóng cửa các xí nghiệp 
quốc doanh làm ăn kém hiệu qủa và sa thải công nhân của các xí 
nghiệp đó không trái với vai trò của đẳng là đội quần tiên phong 
của giai câp công nhân. Hơn nữa, cuộc "cải tô cơ cấu chiến lược " 
nền kinh tế cho phép cái "tiẻa tiến" thay thế cái "lạc hậu” và do 
đó đương nhiên lầm tăng them chất lư ¿ng nói chung của giai cấp 
công nhân. Zheng nêu lên vấn để đó trong một bài báo nỗi b¿t 


208 


đăng trên tờ báo của đảng. Nhân dân Nhật báo, vào tháng Năm 
vừa qua. 

Logic của vấn đề vẫn còn là điều gây tranh cải. Nhiều người 
thuộc cánh ta ở Trung Quốc, coi vấn đề này và việc nhấn. mạnh 
nói chung của thuyết "Ba Đại diện” trong việc phát triển các 
ngành công nghiệp kỹ thuật cao, là sự phản bội ngắm ngầm tầng 
lớp công nhân lao động chân tay mà những lợi ích của họ được 
chủ nghĩa Mác chính thống ủng hộ. 

Lq khăng định răng phiên phức hơn cho cánh tả. trong nội bộ 
đảng hiện đang tranh luận về việc liệu có cho phép những người 
chủ doanh nghiệp tư nhân trở thành đẳng viên hay không. Y kiến 
này khiến cho một số người bất ngờ. Wang Yicheng, giám đốc 
Viện chính trị thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nói: 

"Nếu anh là chủ một xí nghiệp tư nhãn, tôi cảm thấy anh là một 
nhà tự bản. Tôi không thể sọi anh là thành viên của giai cấp 
công nhân”. Wang. trước đó trong năm nay vấn là nhân viên 
phòng Nghiên cứu chính sách có ảnh hưởng của Ban chấp hành 
Trung ương. thân nhiên nói thêm: "Nếu anh sở hữu mỘt xí 
nghiệp và thuê nhân công, anh là kẻ bác lột". 

Lï thuộc Tr ường Đảng Trung ương hứa sẽ "sớm" có một quyết 
định của đẳng về vấn đề này. Ông đường như gợi ý rằng những 
người chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ được kết nạp vào đẳng khi 
ông ghí nhận rằng việc cấm họ gia nhập đảng "chưa bao giờ 
được chấp thuận”. Ông và Zheng còn đi xa tới chỗ ghi nhận răng 
tới đây. đẳng sẽ kết nạp rộng rãi. kẻ cả "các nhà tiểu tư bản”. 

Chiến dịch "Ba đại diện” còn làm tăng thêm hy vọng về cuộc 
cải cách chính trị. Các nhà lý luận và các quan chức tuyên truyền 
của đảng. trong đó có Lí, tuyên bố răng việc đại diện cho nên 

Văn hóa tiên tiến” nên được hiểu theo nghĩa là phát triên 

"những tr uyền thống văn hóa tốt đẹp” và "học tập và chấp nhận 
tất cả những thành tựu văn hóa tối đẹp của thể giới” . trong khi 

Ân gương cao chủ nghĩa Mác. Một số người coi công thức đó. 
Mộ hợp với yêu cầu răng đảng đại diện cho lợi ích của nhân dân. 


209 


là việc mở cửa cho việc chấp nhận lý thuyết và thực tiễn dân chủ 
phương Tây. 

Trong cuộc phỏng vấn, Li không đi xa đến thế. Nhưng ông 
khẳng định rằng đảng đang cố găng làm cho nội bộ đẳng dân 
chủ hơn và hứa hạn chế ở mức thấp nhất các cuộc bầu cử thêm 
các chức vụ của đẳng và chính phủ. Lï do dự trước bất cứ Cuộc 
thảo luận nào về việc kết thúc vai trò lãnh đạo được đảm bảo của 
Đảng Cộng sản, Lì nói tăng việc từ bỏ sự cai trị có hiệu qủa của 
một đảng là "phá vỡ cơ cấu" các thành phần. không thê tránh 
khỏi dẫn đến tình trạng hỗn loạn. Việc này giống. như việc bạn 
bồ dao dĩa và chuyền sang dùng đũa. Bạn sẽ thấy rất khó ăn" /. 


TRUNG QUỐC: VỪA LÀ ĐẲNG VIÊN VỪA LÀ THƯƠNG GIA 
(Ear Eaxtem Econonic Review, 8-3-2001) 


Những người như Hu Gang không có ý định sinh sống ở 
Trung Quốc. Hu, kỹ sư phần mềm 43 tuổi có sức hấp dẫn, là 
tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty tư nhân 
Xin Dalu Jituan thuộc sở hữu tư nhân. hay Newland Group. đồng 
trụ sở tại Phúc Kiến. Công ty này có tài sản trị giá trên một tỷ 
nhân dân tệ (120 triệu đôia) trong đó Hu sở hữu 40%. Nhưng 
điều làm cho ông đặc biệt nổi bật thời điểm này trong thời kỳ 
quá độ kéo đài và quanh có của Trung Quốc tiễn tới một nên 
kinh tế thị ưường là việc Hu là một đẳng viên cộng sản và là bí 
thư chi bộ của công ty, do Hu lập ra khí ông sắng lập công ty 
công nghệ cao này năm 1994. 

Hu nhận thấy không có sự đối lập nào trong việc vừa là người 
đứng đầu một doanh nghiệp tư nhân vừa là người đứng đầu một 
tô chức đảng. Quan hệ của ông với đẳng, giống như quan hệ của 
hầu hết những người đầu doanh nghiệp tư nhân khác. vừa có tính 
thực dụng vừa nhăm vào một mục tiêu riêng biệt. Nhưng nhiều 
người trong đảng nhận thấy vị trí kép của những người như Hu là 


210 


đáng lo ngại. Học thuyết của đảng cho rằng những người đứng 
đầu các công ty tư nhân theo định nghĩa là ' 'những kẻ bóc lột”, 
và rằng những người làm thuê cho họ. đủ được trả lương cao đến 
mức nào. vẫn là bị bóc lột. 

Với việc đẳng vẫn tự cho mình là ' đội quân Liên phong của 
giai cấp công nhân”, những nguyên tắc của đảng được đưa ra 
năm 1989 rõ ràng cấm các chủ doanh nghiệp tư nhân gia nhập 
đẳng. Đối với những người đã đứng trong: hàng ngũ của đảng. 
hiện có những yêu cầu nghiêm ngặt. bao gồm việc "tình nguyện 
chấp nhận sự giám sát từ các tô chức đảng". và đồng ý dành 

"phần lớn” lợi nhuận sau khi đã nộp thuế vào một quỹ đành cho 
việc tiếp tục phát tr iên kinh doanh và phúc lợi công cộng. Những 
người vi phạm không được phép tiếp tục đứng trong hàng ngũ 
của đảng. 

Hu nhận thấy không cần thiết phải xin lỗi về việc là một đẳng 
viên hoặc là hí thư chỉ bộ của ông. Ông nói: "nếu đẳng muốn tưở 
nên hùng mạnh và tiên tiến hơn. và không bị tụt hậu thì đảng cân 
huy động những tài năng xuất sắc nhất gia nhập tổ chức này”, 
Ông tự cho mình nằm trong phạm trù đó. Ông cho biết: "Liệu tổ 
chức này có sức mạnh hay không phụ thuộc không phải vào việc 
nó có năm quyền lực hay không, mà vào việc nó có những người 
xuất sắc nhất hay không và nó có thể giành được sự ủng hộ của 

dân chúng hay không”. 

Trong khi chủ nghĩa xã hội có thể đòi hỏi cuối cùng phải xóa 
bỏ kinh doanh từ nhân. Hu nói một cách tin tưởng răng Tr tung 
Quốc cam kết với điều gì đó khác nữa: chủ nghĩa xã hội với 
những đặc tính của Trung Quốc. Hu cho biết điều đó có nghĩa 

“bất kỳ cái gì tốt cho việc phát triển xã hội và nâng cao mức 
sống của dân chúng". Ông dập luận răng “điểm những đặc tính 
của Trung Quốc không nhằm khăng định một cách chắc chăn 


Trung Quốc sẽ phải trở thành cái gì để mang tính chất xã hội chủ 
nghĩa”. 


211 


Thực tế khó xử là những người như Hu hiện dang tỐn tại - 
thọ) đã làm cho tông bí thư Giang Trạch Dân hiệu rõ hoàn toàn 
trong chuyển đi thấm hồi năm ngoài đến tỉnh duyên hải Quảng 
Đồng thuộc miền nam đang phát tr tên mạnh - giờ đây đang buộc 
đẳng phải xem xét lại các chính sách của mình. Những nhân vật 
bảo thủ dang tranh cãi kiên quyết ủng hộ việc cấm những người 
đứng đầu doanh nghiệp tư nhân gia nhập đẳng. 

Các số ra mới đây của những tờ báo "Mácxit” không chính 
thức như “Tìm kiếm Sự thật" là tờ báo mô tả sứ mệnh của nó là 

“phê binh tư tưởng tự do tư sản và tư tưởng chống MácxiU". đăng 
đây những bài viết biện hộ cho việc tại sao nên duy trị lệnh cấm 
này. Trái lại. những người có đầu óc tự do bao gồm các nhà tư 
tưởng nõi tiếng tại Trường Đảng Trung ương Trung Quốc đã sử 
dụng lời lẽ mềm mỏng hơn gợi ý rằng đẳng nên xem xét việc nới 
lỏng lệnh cấm này. 

Cốt lõi của cuộc tranh cãi này là câu hỏi quan hệ giữa đảng 
với doanh nghiệp tự nhân nên như thế nào. Một số nhà Ki tích 
lập luận rằng vẫn đề này có ý nghĩa quan trọng như quyết định 
năm 1999 của Trung Quốc đưa ra những nhượng bộ quan trọng 
về tiếp cận thị trường đề được gia nhập Tế chức Thương mại Thế 
giới (WTOI. Mặc dù tư cách hội viên WTO của Trung Quốc 
chưa được quyết định. những sự nhượng bộ đó rõ ràng đã báo 


hiệu việc Bắc Kinh bám vào ý niệm hội nhập với nền kinh tế 
toàn cầu. 


MỘT TÍN HIỆU MẠNH ME 

Một quyết định cho phép những người đứng đầu doanh 
nghiệp tư nhân gia nhập đẳng có thê phát đi một tín hiệu mạnh 
mẽ tương tự rằng Đảng Công sản đã chấp nhận doanh nghiệp tư 
nhân. và hầu như chắc chấn sẽ thúc đẩy việc phát triển khu vực 
này. Tuy nhiên. điều này cũng liên quan đến việc vứt bỏ phần 
lớn nền tảng tư tưởng về xự cai trị của đẳng và có lẽ, như những 
người theo đường lối cứng rắn lo ngại. cuối cùng sẽ ứe dọa chính 
sự cảm quyền của đẳng 


212 


Giám đốc điều hành công ty Goldman Sachs đóng trụ sở ti 
Hồng Công. Fred Hu. coi quyêt định của đẳng xem xét lại vấn 
đề cấm đoán này là môi phần của "một sự thay đôi mô hình về tư 
duy của chính phủ đối với vai trò của khu vực tư nhân” trong hai 
năm vừa qua. thể hiện rõ nhất qua việc Giang tiết lộ học thuyết 
"Ba đại điện" của ông hỗi tháng Hai năm ngoái. Giang tuyên bố 
trong việc sắp xếp lại vị trí của mình cho tương lai, đẳng trước 
hết nên đại điện cho "những nhu cầu phát triển của các lực lượng 
sản xuất tiên tiến nhất". 

Mặc dù những điều Giang ám chỉ qua đó đang được tranh cãi. 
sôi nổi, Fred Hu cho rằng đó là cách thức Giang tìm cách làm 
cho quan điểm của đẳng ° phù hợp với cải cách thị trường. sở hữu 
tư nhần. hội nhập với nền kinh tế toàn cầu" thông qua việc gia 
nhập WTO, và ấp dụng công nghệ mới nhất. Fred Hu khẳng định 
đẳng đang cô găng hết sức "để thích nghi với thực tế xã hội và 
kinh tế mới ở Trung Quốc", đó là một nền kinh tế ngày càng bị 
chỉ phối bởi khu vực tư nhân, với nhiều doanh nghiệp năng 
động. Đảng đang tìm cách dựa vào tầng lớp doanh nghiệp đang 
nói lên này". 

Khu vực tư nhân phát triển ngắt quảng lúc có lúc không kế từ 
khi Đặng Tiểu Bình đưa Trung Quốc ra khỏi nền kinh tế kế 
hoạch vào năm 1979. Wang Zhiguo. phó chủ tịch Liên đoàn 
Công nghệ và Thương mại Toàn Trung Quốc bán chính thức, nói 
với các phóng viên hồi cuối tháng Hai vừa qua là chính sách của 
đẳng đối với doanh nghiệp tư nhân từ nhiều năm nay là "không 
công khai hóa, không khuyến khích, không ngăn cấm". 

Wang cho biết: "Phần quan trọng nhất là ý ý cuối cùng - không 
ngăn cảm. Đó chính là lý do vì sao chúng ta có thế giới mới 
ngày nay đối với các doanh nghiệp tư nhân”. Qua thực, ở nhiều 
nơi trên đất nước này. đặc biệt khu vực ven biển phía đông phát 
triển thịnh vượng. kinh tế tư nhân giờ đây có nguy cơ Si) phối 
nên kinh tế thuộc sở hữu nhà nước. Chă ng hạn. bí thư tỉnh ủy 


213 


tỉnh Chiết Giang đã báo cáo răng nấm 1998, các doanh nghiệp tư 
nhân ở đó chiếm 45 sản lượng công nghiệp. 

Tuy nhiên, thái độ không ngừng thay đổi của đảng đối với các 
chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân này vẫn tỏ ra mâu thuần. Trong 
một bài viết hồi năm ngoái đăng trên tờ "Nghiên cứu Xây dựng 

Đảng”, bí thư tỉnh ủy Chiết Giang, Trương Đức Giang, đã nhận 
xét răng các doanh nghiệp tư nhân “có ích cho việc phát triển lực 
lượng sản xuất xã hội v à nâng cao mức sống của nhân dân”, Ông 
lưu ý đẳng đã chuyền hướng một cách đúng đăn sang một chính 

sách "bảo vệ các quyền hợp pháp của các doanh nghiệp tư nhân” 
và "khuyến khích và hỗ trợ" việc phát triển các doanh nghiệp 
này. 

LAM VẤN ĐỤC BẢN CH. ẤT CỦA ĐANG 

Tuy nhiên. Zhang tiếp tục lập luận mạnh mẽ phản đối việc 
cho phép các chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân gia nhập đảng. 
Sử dụng thuật ngữ Mácxtt. ông cho răng các chủ doanh nghiệp 

vẫn "kiêm soát các phương tiện sản xuất với tư cách cá nhân" và 
thuê nhân công. Cho phép họ đứng trong hàng ngũ của đẳng sẽ 
"làm vẫn đục bản chất của đẳng”. và xa rời cơ sở của đẳng trong 
hàng ngũ công nhần và nông dẫn. Ông cảnh báo rằng điều đó 
còn có thể dẫn đến việc các chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân "sử 
dụng sức mạnh kinh tế của họ đề thao túng các cuộc bầu cử cấp 
cơ sở và kiểm soát các tổ chức cơ sở" với "những hậu quả chính 
trị nghiêm trọng. 

Những lời lẽ trong lệnh cấm của đảng. được viết ra sau VỤ đồ 
máu ở quảng trường Thiên An Môn năm 1989. thậm chí còn 
thăng thừng hơn. Văn kiện số 9 của ủy ban Trung ương Đảng 
Cộng xản công bố ngày 28-8- I989 nói: "Giữa các chủ sở hữu tư 
nhân và công nhân trên thực tế còn tồn tại mối quan hệ giữa 
người bóc lột và người bị bóc lột. Các chủ sở hữu doanh nghiệp 
tư nhân không thê được kết nạp vào đang”, 

Cang. khi đó mới được bồ nhiệm làm tổng bí thư đẳng, đã 
khăng định sắc lệnh đó tại một cuộc họp trước đó một tuần: 


214 


"Đảng của chúng ta là đội quân tiên phong của giai cấp công 
nhân. Nếu chúng ta để cho những người không sẵn sàng từ bỏ 
việc bóc lột và dựa vào VIỆC bóc lột để sống gia nhập đảng thì 
chúng ta đang xây dựng kiểu đẳng gì đây?” 

Đảng không nói công khai là bằng cách nào nhiều người đứng 
đầu doanh nghiệp tư nhân cũng là đảng viên. Giống như Hu 
Gang. nhiều IIgƯỜời gia nhập đẳng trước khi tham gia khu vực tư 
nhân. Những người khác được kết nạp trong những năm 1990 bởi 

các đảng ủy địa phương nôn nóng muốn đưa các nhà hoạt động 
Kinh tế lớn vào trong đội ngũ của mình. 

Hu Gang thừa nhận bản thân ông rất lúng túng trước toàn bộ 
sự bàn tân nhặng xị xoay quanh chính sách của đẳng đối với 
những người như ông. Ông nói trong một chuyến thăm Bắc Kinh 
hòi cuối tháng Hai để dự cuộc họp hàng năm của Hiệp hội các 
Nhà doanh nghiệp Tư nhân về Khoa học và Công nghệ Trung 
Quốc: "Tôi không biết gì về Bắc Kinh. Tôi không cô nhiều thời 
gian sống ở Bắc Kinh. Đó là một trung tâm chính trị và văn hóa, 
và mọi thứ có thể là nhạy cảm. Nhưng ở miền Nam, đây đơn 
thuần không phải là một vấn đề". 

Hu Giang trước tiên làm đơn xin gia nhập đẳng khi còn là một 
thanh niên được điều về làm việc ở nông thôn vào thời gian cuối 
cuộc Cách mạng Văn hóa của Mao Trạch Đông. Ông tiếp đó đệ 
đơn xin học đại học ở Phúc Châu, thủ phủ tỉnh Phúc Kiến. Ông 
nói: "Nếu anh muốn làm cái gì đó cho nhân dân Trung Quốc, 
hay cho xã hội này. không có con đường nào khác mở ra cho 
anh". Đảng cuối cùng đã chấp nhận ông vào năm 1987 khi ông 
đang làm việc cho một viện nghiên cứu thuộc Tập đoàn Máy 
tính Phúc Kiến thuộc sở hữu nhà nước. 

Mười bốn năm sau. Hu Giang đã lập công ty riêng. với một 
công ty con, có tên là Newland Computer. niêm yết trên Thị 
trường chứng khoán Thâm Quyền. Hoạt động kinh doanh chính 
của Newland Group là nì tần cứng và phần mềm công nghệ thông 
tin - từ các máy scanner mã vạch đến các phần mềm ghi hóa đơn 


2l 


và quan lý mạng cho các mạng điện thoại di động. Ông dự định 
đưa niềm yết trên thị trường chứng khoán một công ty chỉ nhánh 
khác trên đanh mục niêm yết phụ của Trung Quốc khi CÔN ty 
này ra mặt rong năm này, Đây là một công ty công nghệ sinh 
học đã phát minh ra cách xét nghiệm mẫu theo đó có thể chân 
đoán sớm một loạt bệnh ung thư. Ông thừa nhận là “giàu. rất 
giàu”. 

Hu Gang cho biết dưới sự lãnh đạo của ðng. chi bộ của 
Newland có hai chức năng chính. Một là khuyến khích các đảng 
viên - do chính ông kết nạp - làm gương cho các công nhân khác 
bãng cách làm việc đặc biệt chăm chỉ. Chức năng thứ hai là tố 
chức các lớp học "giáo dục lòng yêu nước" cho lực lượng lao 
động. Theo lệnh của ông. chỉ bộ mời các sử gia đến giảng về các 
khía cạnh của lịch sử Trung Quốc mà nhân viên Newland có thể 
tự hào vì nó, và cả về những hành động làm nhục Trung Quốc 
của các thế lực nước ngoài. 

Ông nói: “Trong lịch sử hiện đại của chúng tôi. xã hội chúng 
tôi bị làm cho quề quật và bị bắt nạt vì đất nước chúng tôi không 
đủ mạnh". Ông nhắc đến Lực lượng Đồng nình Tâm Cường 
quốc đã xâm lược Bắc Kinh năm I900 đề đàn áp phong trào 
Nghĩa Hòa Đoàn bài ngoại. Ông nói một cách căm phần: "Họ 
tìm cách tiến vào và lấy cắp của cải của chúng tôi”, Kết luận của 
ồng: "Nếu đất nước của anh đủ mạnh thì không ai có thê bắt nạt 
anh được”. Ông nói với công nhân của mình răng bằng cách giúp 
phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao của Trung Quốc. 
Newlund đang giúp làm cho đất nước Trung Quốc trở nên hùng 
mạnh. : 

Ông nhấn mạnh chỉ bộ của Newland không tổ chức các buổi 
học tập chính trị trong đó đảng viên thường đọc các tờ báo của 
đẳng và nghiên cứu các tài liệu của đảng. Ông bác bỏ những 
hoạt động như vậy coi đó chỉ mang tính "hình thức”. Trong khi 
chỉ bộ này trực thuộc đảng bộ Hội đồng Khoa học tỉnh Phúc 


216 


Kiến. ông nói chi bộ của ông có các mối quan hệ hạn chế với 
đang bộ. 

Đảng muốn các doanh nghiệp tư nhần có các tổ chức đẳn9. Ở 
tỉnh Chiết Giang trên bờ biên phía đông, gần 1⁄3 các cơ sở kinh 
doanh tư nhân với trên J00 công nhân chỉ có một chỉ bộ. Bí thư 
tỉnh ủy Chiết Giang năm ngoái đã viết bài nói rằng ông hy vọng 
sẽ tăng con số đó đến 80% trong vòng ba năm. 

SỰ NGHI NGỜ KÉO DÀI 

Nhưng đẳng không ủng hộ việc để cho các chủ sở hữu doanh 
nghiệp điều hành các chí bộ đảng. Trái lại, ý tưởng của đảng là 
một chức năng chính của các chỉ hộ đảng nên là "giám sát" 
người đứng đầu doanh nghiệp. Điều này nhằm đảm bảo IIgười 
đứng đầu doanh nghiệp không trồn thuế, không sản xuất hãng 
hóa kém tiêu chuẩn. hoặc không vĩ phạm luật pháp. Hu Giang 
không đưa ra gợi ý nào răng chí bộ của ông có bất kỳ vai trò nào 
trong việc "giám sát" ông. Ông nhấn mạnh ông và những nhà 
quản lý của ông đựa ra tất cả các quyết định trong côi, :-' 

Cho đù cuộc tranh cãi này kết thúc bằng một phần phán quyết 
tước bỏ tư cách đẳng viên của ông, Hu Gang nói ông sẽ không 
buôn phiền. nhiều. Ông nói: "Đặc biệt kể từ những năm 1990. tôi 
cam thấy rằng dù tõi là đẳng viên hay không, điều đá không 
quan trọng. Nếu người ta nói tôi có thê là đảng viên. điều đó là 
tốt. Nếu người ta nói tôi không thê là đảng viên. tôi không thấy 
có bất kỳ điều gì đặc biệt". 

Tuy nhiên ông thừa nhận răng việc cho phép những người 
đứng đầu doanh nghiệp tư nhân gia nhập đẳng, và vì thể đảo 
ngược lời phân quyết răng họ là "những kẻ bóc lột", sẽ cải thiện 
bảu không khí đối với các doanh nghiệp như doanh nghiệp của 
ống. 

Việc phân biệt đối xử đối với khu vực tư nhân đã giảm DỚI 
trong hai năm qua. Các công ty tư nhân giờ đây có thê vay tiền 
đễ đàng hơn. Họ cũng có thê niêm yết công khai trên các thị 
trường chứng khoán của Trung Quốc. Newland Computer đã 


217 


niêm yết hồi tháng Tám năm ngoái. ngay sau khi chính sách 
được điều chỉnh có lợi hơn cho các doanh I nghiệp tư nhân. 

Nhưng sự ngh:ị ngờ dai dăng của đàng đối với kinh tế tư nhân 

vẫn gạt các doanh nghiệp tư nhân ra khỏi các khu vực sinh lợi 
mà đảng cảm thấy nhạy cảm về chiến lược. Hu Giang cảm thấy 
tức giận vì là một phần của thỏa thuận gia nhập WTO với Mỹ, 
Trung Quốc đã cho phép các công ty nước ngoài đầu tư vào các 
công ty viễn thông của nước này trong khi vẫn cấm các doanh 
nghiệp tư nhân Trung Quốc làm việc đó. 

Kết quả có thể có của cuộc tranh cãi là không rõ ràng. Các 
nhà phân tích cho biết thực tế là cuộc tranh cãi này vẫn đang 
diễn ra có nghĩa là Giang ít ra hiện có thái độ để ngỏ cửa đối với 
ý tưởng điều chính chính sách trước đại hội lần thứ 16 quan 
trọng nhất của đẳng - dự kiến sẽ được tiến hành vào cuối năm 
3002. Giống như Fred Hu, Hu Gang nhận thấy trong thuyết Ba 
đại diện của Giang những tín hiệu cho thấy người lãnh đạo đẳng 
này đã tiễn tới một mức độ lớn hơn chấp nhận doanh nghiệp tư 
nhân. Phần thứ ba của công thức này mô tả đảng đại diện cho 
"những lợi ích cơ bản của đông đảo quần chúng nhân dân lao 
động”. Hu Gang lưu ý: "Ông không nói "công nhân” hay “giai 

cấp về: sản”, Hu nói học thuyết của Giang "là tốt cho việc phát 
triển nền kinh tê thị trường. Nó giúp chúng tôi vượt qua những 
trở ngại về mặt lý thuyết" : 

Ông ngừng lại và nhe răng cười: "Tôi rất hiếm khi bàn về 
những vấn đê chính trị kiểu như thế này. Tôi thường quan tàm 
đến vẫn đề kinh tế. đến những vấn đề như WTO và tủnh trạng 
của nền kinh tế Mỹ. Kinh tế Mỹ thúc đây toàn bộ nền kính tế 
toàn cầu, Tôi thực sự hy vọng rằng nên kinh tế Mỹ sẽ phục hồi./, 


218 


TRUNG QUÚC: KẾT NẠP ĐẢNG PÁC NHÀ KINH D0ANH 


Báo "Asia Time Onlines” số ra mới đây có bài "Giang chủ 
trương thu hút các nhà kinh doanh vào Đảng nhưng phải khẩn 
trương định nghĩa thế nào là tham nhũng". Dưới đây là nội dung 
chính của bài viết: 

Cách đây không lâu có tài liệu chuyền tay phê phán lời phát 
biểu của Chủ tịch Giang Trạch Dân hôm 1/7/2001, kỷ niệm 80 
ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bài phát biểu của 
ông Giang vốn bị giữ kín hàng tháng, mãi cho tới thời điểm cần 
đưa ra công bổ. Hành động như vậy cũng đúng thôi. Thật ra bản 
dự thảo đầu tiên được tiết lộ từ I năm trước ngày kỷ niệm. Trong 
đó lời lẽ còn thẳng thắn và gay gắt hơn những gì ông phát biểu 
chính thức. Phái tả trong Đảng cho rằng đó là sự thụt lùi, xa rời 
tư tưởng khởi đầu của Đảng. Lần đó, ông Giang đã phải hứa sửa 
đổi bố sung vì tình thần đoàn kết nhất trí trong Đảng. 

Tuy hiểu rằng bài phát biểu sau khi được gọt dũa có lẽ vẫn 
chưa thể làm cho phái cánh tả yên lòng nhưng với quyết tâm thể 
hiện sự thay đổi đánh dấu ngày lễ trọng đại, nên Ông Giang 
buộc sử dụng những từ ngữ mà cánh tả có thể chấp nhận. Song 
đó chính là tín hiệu báo tin về thời kỳ mới- tuyên bố sẵn sàng tiệp 
nhận các nhà kinh doanh, động lực thúc đây sự phát triển lớn 
mạnh của Trung Quốc trong 20 năm qua, gia nhập Đảng Cộng 
sản, 

Cho đến nay phái cánh tả vẫn lôi ra tranh cãi mức độ đúng sai 
của tuyên bố trên. Họ nói rằng lời tuyên bố như vậy cần được 
ban lãnh đạo Đảng thông qua trước khi đưa ra công chúng. Song 
họ cũng không nêu rõ ban lãnh đạo gồm những ai. Trước đây, 
các lãnh đạo cựu trào cùng số lão thành đã nghỉ hưu vẫn thường 
được mời họp để tham gia đóng gÓp : kiến. dù là không có 
quyền bỏ phiếu. Do vậy. có thê hiểu rắng nảy sinh lời lẽ phê 


219 


phán từ cánh tả chắc hắn vì lần này không tô chức họp mở rộng 
như trước. 

Xem ra lập trường của ống Giang có sự khác biệt. dấu vẫn 
hày tỏ lòng kính trọng công lao của các đẳng viên lão thành. 
nhưng ông coi đó là trách nhiệm của cá nhân thúc đây sự thay 
đổi của Đảng theo học thuyết ' J3 đại điện”. Học thuyết đã được 

cập cao nhất trong Đảng ủng hộ. Nói cách khắc ông quyết định 
đứng ra đảm nhận trách nhiệm để thể hiện vai trò lãnh đạo của 
bản thân Và tạo ra thay đôi về chính sách. Ông Giang rất hiểu 
răng quyết định Ấy có thể không làm cho tất cả dáng viên vừa 
lòng. song ông vui mừng vì được số đồng đẳng viên ủng hộ, nhất 
là số người xuất thân từ kinh doanh, 

Những đẳng viên phản đối cũng không bị thanh lọc như từng 

xảy ra nhiều lần trong thời kỳ Mao Trạch Đông. Họ còn có cơ 
hội bày tỏ ý kiến phản bác của mình thông qua cử chỉ có sự ghi 
nhận những lời phê bình được phát ngôn theo khuôn khô. Ông 
Giang còn đang mở cửa cho thế hệ lãnh đạo kiểu mới, kiểu được 
chọn đề bạt đễ hoàn thành công việc (trong trường hợp này công 
việc là tiếp sức sống mới cho đẳng và phát triển đất nước). Do 
vậy, họ cũng sẽ mất chức khi công việc kết thúc (vì đã hoàn 
thành) hoặc làm thất bại công việc. 

Các nhà lãnh đạo không còn quyền lực vô biên, ‡ giống như các 
thiên tử thời xưa. Trái lại, họ có thể bị kiểm điểm và bị kỹ luật. 
Dầu sao, khi đến giải đoạn chót cũng sẽ có ban lãnh đạo và lãnh 
đạo cấp cao của Đảng tham gia quyết định. 

Điểm tiếp theo, phái tả lên tiếng rằng Giang Trạch Dân thừa 
nhận vai trò tích cực của các nhà kinh doanh nhưng ông lạt quên 
bàn tay đen tham những của chính SỐ này, Nêu ra vấn đề tham 
nhũng là bước tiễn tiếp cận cốt lõi của một vẫn đề lớn ở Trung 
Quốc. Đó là chưa có ý kiến rõ ràng về tính hợp pháp và không 
hợp pháp trong việc tiễn hành hoạt động kính doanh. Gia sử 
chúng ta tin rằng tất cả những người giàu đều do làm ăn bất 
chính (đây chính là suy nghĩ trong thâm tâm của nhiều đẳng viên 


220 


Cộng sản cho răng đó không phải là tư tưởng của Các Mác) hoặc 
tín răng toàn bộ tài sản giàu có đều chứa đựng tính chất bóc lột 
tđây là suy nghĩ mà Các Mác có phần tán thành) thì nghĩa là 
toàn bộ tài sản giàu có đều do tham những, bóc lột, Như vậy , 
xét về hình thức thì kinh doanh sẽ lôi kéo người cộng sản xa rời 
mục tiêu cao cả là xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa trên trái 
đất. 

Tuy nhiên, kể từ khi ông Đặng Tiêu Bình phát động cải cách. 
Trung Quốc đã quyết định sẽ không đề cập tới chủ nghĩa cộng 
sản của Mao Trạch Đồng mà EU 9E sang tiễn theo con đường 
xây dựng nền kinh tế thị trường. Đây có thê gọi là nền kinh tế tư 
bản thời đại mới. Nền kinh tế này vận hành theo trật tự. luật lệ 
quốc tế và trào lưu ấy cũng đã mang lại kết quả cụ thể, đó là 
GDP của Trung Quốc tăng gấp 5 lần trong vòng 20 nấm. Chẳng 
ai, kế cả phái tả ngoan có. phủ nhận được điều này. 

Xét theo góc độ trật tự của luật lệ quốc tế, Trung Quốc cũng 
thầy rằng có tồn tại tham những nhưng theo mức độ nhỏ hơn lời 
cánh tả tố cáo. Trong hoạt động làm giàu tồn tại cả cách làm 
chính đăng. cách làm pha trộn và hành vị tham nhũng đen tối. 
Trung Quốc nên làm như các nước khác tức là định nghĩa rõ rằng 
thể nào là cách làm sai trái, không nên sử dụng và cũng đừng 
dính líu vào những cách làm chưa được phân định rõ. Nếu không 
thực hiện được điều này thì Trung š Quốc Sẽ rơi vào tỉnh cảnh vần 
đá lên núi. Bất kế điều gì cũng đều có thể bị liệt vào tham 
những. Do vậy, sẽ càng làm cho người dân tin răng tham những 
thực sự diễn ra một cách rộng lớn và không thể nào chiến đấu 
chống lại nó. Như vậy đây là hành động phá hoại công cuộc cải 
cách của cộng sản (hay dưới tên gọi gì đó ) trong giai đoạn tiếp 
theo. 

Cho tới thời điểm nay. Dàng (cộng sản Trung Quốc) chưa xác 
định rõ vấn đề tham những. Bởi 1ì BƯỜI ta biết răng nêu làm như 
vậy có thê phải dụng chạm tới một số hành động tạo sự hài lòng 
cho những người đân bị bỏ rơi ở phía sau trong quá trình phát 


221 


triển xã hội đang hình thành giai cấp mới cùng những mâu thuẫn 
và đối đầu xã hội mới. 

Ví dụ, giám đốc của một nhà máy nào đó vét tiền bỏ túi. 
Nhân vật này cần bị truy tố và trừng phạt theo pháp luật. Song 
cũng có thể xảy ra nh huống viên giám đốc ảy đưa rà quyết 
định sai lắm trong kinh doanh dẫn tới mất mát tiền bạc. Khi ây, 
anh ta có thể bị cách chức nhưng không bị truy tố. Luật của 
Trung Quốc hiện nay chưa có sự phân biệt những hành động đó 
và như vậy chăng có gì rạch ròi giữa khoản tiền hợp pháp và 
khoản tiền bất hợp pháp. 

Lúc này, phân tách rạch ròi có thê sẽ chỉ gây tâm trạng tức 
giân đối Với số người bị gạt khỏi các nhà máy quốc doanh. 
Nhưng nếu không phân định rõ thì có thể sẽ trở thành điều lõi 
kéo người dân vào chỗ nồi đậy, quét sạch thành quả của hàng 
chục năm lao động và đồng thời ngăn cản toàn bộ các nhà kinh 
doanh đã thúc đây cho kinh tế phát triên lớn mạnh. 

Vì vậy, phái tả sai lầm ở chỗ là đã phê phán "tình trạng tham 
những lan tràn” và như vậy sẽ kéo Trung Quốc. thụt lùi về thời 
đại Mao., Nhưng họ cũng có phần đúng. đó là đấu tranh có hiệu 
quả chống tham nhũng thì chính phủ phải phân định, phải nêu rõ 
khái niệm chống tham những. Trong việc này. chính phủ phải 
phỏi hợp với các nhà kinh doanh, những người có lợi ích găn với 
mỗi trường kinh doanh ôn định, mình bạch và không có hồi lộ. 

Vạch được ranh giới giữa Jàm giàu hợp pháp và. bất hợp pháp 
sẽ cho người nghèo biết rõ răng cần phải làm gi để cải thiện địa 
vị của bản thân. Như vậy còn góp phần tránh dẫn tới tình trạng 
xây ra bạo loạn xã hội. 

Sử dụng nỗ lực theo đặc điểm nêu trên, Đảng Công sản sẽ 
không trở thành đẳng của các nhà tư bản hoặc vẫn duy trì tính 
chất đẳng của người lao động. Đảng C ông sản Trung Quốc sẽ là 
(giống như hiện nay) đảng của nhiều tầng lớp giai cấp như đã 
xảy ra với đảng phái chính trị ở nhiều nước phương Tây. đặc biệt 
là đăng Dân chủ Thiên chúa giáo của lualy /. 


222 


V. DÂNG CỘNE SảN TRUNG QUỐC VÚI 50 NĂM LÃNH ĐẠO 


Lời nói đầu: Tạp Chí “Nghiên cứu Đại lục Trung Quốc” của 
Đài Loan số 9-00 đúng bài của Ngô An Gia, Phó chủ nhiệm ủy 
bạn đại lục của Đài Loan nhan đề ' Tý luận và thực tiền sự lãnh 
đạo của ĐCS Trung Quốc nắm quyền 30 HĂH qua”, kê từ năm 
1949 tới 1999, 

Bái nghiên cứu này đã phân tích đặc điểm của các Hô thức từ 
thời kỳ Múo Trạch Đông tới Đặng Tiểu Bình và Giang Trạch 
Dân, động thời cũng nêu ra những thách thức đôi với ĐCS 
Trung Quác. Mặc dù chỉ phân tích đối với ĐCS Trung Quốc, 
nhưng cũng phản ánh quan điểm và đánh giá của Đài Loan đôi 
tới ĐỂS của các nước hiện nay: 

Dưới đây là nội dụng chính của bài nghiên cứu trên. 

* * 


* 


Trải qua hàng chục năm thử nghiệm, Liên Xô và các nước 
Đông Âu đều lần lượt tìm cách thoát khỏi con đường xe nghĩa 
cộng sản. giải tân ĐCS và thay vào đó là "Đảng Xã h ` hoặc 
"Đăng Dân chủ xã hội". Tới cuối thể kỷ 20, trên thế giới ¡ chỉ tồn 
tại 4 nước cộng sản Trung Quốc. Việt Nam, Triều Tiên, Cu Ba. 

ĐCS Trung Quốc khi mới lên nắm quyền áp dụng mô thức 
phát triển kinh te, chính trị của Liên Xô. Tới cuồi thập kỷ 50. khi 
quan hệ Trung - Xô xấu đi, Tr ung Quốc tìm cách thoát khỏi mô 
thức Liên Xô, xây dựng "Chủ nghĩa xã hội kiểu Mao Trạch 
Đồng”, tới năm 1982, Đặng Tiểu Bình đưa ra cái gọi là "Chủ 
nghĩa xã hội kiểu Trung Quốc”. Cải cách do Giang Trạch Dân 
lãnh đạo về cơ hản vẫn tuân thủ theo ' 'Lý luận giai đoạn đầu của 
chủ nghĩa xã hội” của Đặng Tiểu Bình, Mô thức ' 'Chủ nghĩa xã 
hội mang màu sắc Trung Quốc" do Đặng nêu ra vấn là mô thức 

“một nước xã hội chủ nghĩa", nhưng về kinh tế thì mô thức này 
khoảc chiếc áo chủ nghĩa xã hội. nhưng theo đuổi những cải 
cách đều mang nội dung từ bàn chủ nghĩa. Vì vậy trong nội bộ 


223 


có nhiều tranh luận đối với cải cách mở cửa xung quanh vấn đè 

"cải cách đí theo tư bản chủ nghĩa hay xã hội chủ nghĩa". Điều 
này dây ĐCS Trung Quốc vào mâu thuẫn là "không cải cách sẽ 
loạn, mà cải cách sẽ mất quyền lãnh đạo". 

I- Từ “Chủ nghĩa xã hội kiêu Mao" tới "Chủ nghĩa xã hội 
kiều Đặng" 

Kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa là một quyết sách chiến 
lược của chính quyền Trung Cộng. Trong bài “Phê phán Cương 
lĩnh Gõ-ta", Mác dự đoán răng khi lực lượng sản XUâT tư bản chủ 
nghĩa phát triển cao độ và quan hệ sản xuất của nó xuất hiện 
mâu thuần không thê điều hòa được mới nỗ ra cách mạns xã hội 
chủ nghĩa. Cuộc cách mạng này sẽ kết thúc chủ nghĩa tư "bản và 
chuyên sang chủ nghĩa xã hội đo giai cấp vô sản năm quyền. Nói 
một cách khác cách mạng xã hội chủ nghĩa sẽ nồ ra ở, những 
nước công nghiệp phát triển cao như nước Anh. Nhưng tiên trình 
phát triên của lịch sử đã phủ định dự đoán của người sáng lập ra 
chủ nghĩa Mắc, tức là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa nỗ ra 
đầu tiên ở nước Nga. một nước nông nghiệp lạc hậu. công nghiệp 
không phát triển. Lênin đã bỏ sung vào lý luận này về sự phát 
triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản, nên chủ nghĩa xã hội 
không thê đòng thời giành thắng lợi ở tất cả các nước mà sẽ 
giành được thắng lới trước tiên ở một hoặc một số nước mà 
thường là mắt xích yếu nhất trong sợi dây chuyền của chủ nghĩa 
để quốc. tức là sự đột phá đầu tiên của nước nông nghiệp lạc 
hậu. 

II - "Chủ nghĩa xã hội kiều Mao" 

Sau khi lên nấm quyền. Mao Trạch Đông ngay từ đầu chẳng 
những thừa nhận Trung Quốc đại lục là nước nông nghiệp có 
kinh tế và kỹ thuật lạc hậu mà cũng kiên trì chủ trưởng một nước 
kinh tế kỳ thuật lạc hậu là môi trường tốt cho thời kỳ quá độ và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bởi vậy. về cơ bản thừa nhận mô 
thức "mọi nhà nước xã hội chủ nghĩa” và kinh tế kế hoạch của 
Lênin và Stalin. Để đạt được mục tiêu này. về ý thức hệ. Mao ấp 


224 


dụng ba biện pháp như sau: I- Xóa bỏ tài sản tư hữu để xóa bỏ 
sự bóc lột giữa con người với con người. 2 -Đùng các phong trào 
chính trị để tuyển tr uyền cho ý thức hệ nhằm cải tạo dân chúng 
đại lục thành những người có ý thức tập thể cao độ, vô tư và 
quên ruình, 3- Áp dụng tư tưởng cực tả. Ngoài ra để củ nữ cô thể 
chế chuyên chính của một đẳng. Mao còn dùng lý luận "Mâu 
thuẫn” để phân tích các loại mâu thuẫn trong nội bộ nhân dẫn. 
Đấu tranh piã1 cấp được coi là "sợi chỉ đỏ xuyên suốt" để duy trì 
địa vị lãnh đạo của Trung Cộng. Về kinh tế, để xóa bỏ chế độ sở 
hữu tư nhân. từ đó khống chế đời sống của nhân dân, Trung 
Quốc đã áp dụng nghiêm ngặt chế độ phân biệt đẳng cấp. 

I- Thực hiện chuyên chính một đẳng. Đề thực hiện chuyên 
chính một đảng. Mao nhấn mạnh một loạt biện pháp như 
"chuyên chính dân chủ nhân dân". sau đó sửa thành . chuyên 
chính vô sản”, Ngoài ra Trung Cộng cũng khống chế tất cả các 
tổ chức quần chúng và đoàn thể xã hội, thực hiện "nhất ng guyền 
hóa", tức đẳng phải lãnh đạo toàn diện đối với 7 lĩnh vực "công, 
nông, thương, trí thức, quân đội, chính quyền và đảng". Những 
lực lượng như tư pháp, quân đội, cảnh sát, nhà tù đều là công cụ 
trần áp nhân dân. Mao phát động một loạt phong trào chính trị, 
tiến hành đầu đá nội bộ và trong xã hội, Mao thậm chí tự xưng 
bản thân ông ta còn độc tài gấp 100 lần so với Tần Thủy Hoàng. 
Tân Thủy Hoàng chỉ giết có 460 nhà Nho, nhưng Mao đã giết tới 
46.000 nhà Nho. Tư tưởng cực tả này đã bị Hội nghị toàn thể 
trung ương 3 khóa I1 ĐCS Trung Quốc phê phán là tư tưởng sai 
lầm nghiêm trọng, đưa lại tại họa nghiêm trọng và sự cướp đoạt 
tệ hại đối với dân chúng. 

2- Chế độ đẳng cập quyền sở hữu. Dùng đẳng cấp. để phân 
định tài sản là sản phẩm cải tạo mang tính cách mạng đối với kết 
cầu tài sản của Trùng Cộng, nó bao gồm hai nội dung: ]- Thực 
hiện quốc hữu hóa đối với tư liệu sản xuât chủ yếu, đồng thời giữ 
lại một sô sở hữu tập thể, hoàn toàn xóa bỏ chế độ tư hữu tư liệu 
sẵn xuất. Giữa nhà nước và tập thể có phân biệt cao thấp. trong 


225 


sở hữu nhà nước có phân biệt lợi lớn loại nhỏ, trong tập thể cũng 
phân biệt lớn nhỏ. Sở hữu đăng cấp cao có quyên lực cao hơn về 
chính trị và kinh tế, được ưu tiên phân phối nguồn tài nguyên. 
2-Quyền sở hữu và địa vị của con người có liên quan tỉ lệ thuận 
với nhau. Cán bộ nắm quyền sở hữu cao chẳng những có quyền 
lực cao để quyết định quyền sử dụng nguôn tài nguyên, được 
hưởng thu nhập kinh tế cao mà ngay nhân viên trong đơn vị 
quyên sở hữu cao cũng được hưởng đãi ngộ cao hơn về kinh tế, 
phúc lợi xã hội và quyền lợi chính trị. 

Chế độ đẳng cấp quyền sở hữu đã hạn chế tự do lưu động, tự 
do thay đổi việc làm của nhân đân, mỗi một người đều bị buộc 
chặt vào một đơn vị cố định và có một biên chế tổ chức nghiềm 
ngặt, Kiểu làm này chẳng những có lợi cho quản lý mà cũng có 
lợi cho thực hiện động viên chính trị quy mõ lớn khí cần thiết. 
Bởi vậy chính trị của một đơn vị trở thành đặc điểm quan trọng 
của "chủ nghĩa xã hội kiểu Mao". Xa rời hoặc bị gạt ra khỏi cơ 
quan hoặc đơn vị công tác thì người dân khó có thể tồn tại và 
phát triển. 

3- Dùng phong trào chính trị cải tạo dân chúng. Nếu tính từ 
tháng 6 năm 1950 khi Trung Quốc tiền hành cuộc cải cách ruộng 
đất do Mao phát động tới năm 1976 kết thúc cuộc Dại cách 
mạng văn hóa thi Mao đã lần lượt phát động 26 phong trào chính 
trị và kính tế nhăm vào đối tượng như địa chủ, phú nông. tư nhân 
và sau đó vào cả nội bộ đẳng và quần chúng nhân dân bình 
thường. Rốt cuộc làm cho nhiều noười bị oan uống. như “cuộc 
đấu tranh chống tả" năm 1957 làm 550 nghìn trí thức bị đấu tố, 
Lù tội một cách oan uống, cuộc "Đại nhảy vọt" tiến hành trong ba 
năm (1958-1961) làm tốn thất trên 100 tỉ NDT và cuộc Đại cách 
mạng văn hóa tiến hành trong 10 năm (1966-1976) làm hơn TÔ 
triệu người bị thiệt mạng, hơn 100 triệu người bị liên lụy. ảnh 
hưởng. 


226 


II- "Chủ nghĩa xã hội kiểu Đặng" 

Sau khi Mao qua đời, người thừa kế là Hoa Quốc phong đã 
hết sức cố gắng đưa kinh tế đi lên. nhập khẩu khá nhiều trang 
thiết bị kỹ thuật của nước ngoài với hy vọng trong thời gian ngắn 
thúc đây hiện đại hóa với tốc độ cao, như khẩu hiệu đề ra "một 
năm thấy hiệu qủa. ba năm có hiệu. qủa lớn". Nhưng Hoa Quốc 
Phong chủ trương "Hai phàm là" về cơ bản không thay đổi mô 
thức lãnh đạo của Mao Trạch Đông. Kế hoạch "Đại nhảy vọt đựa 
vào nước ngoài” kiểu Hoa Quốc Phong hị phê phần là tuy có quy 
mô to lớn nhưng không phù hợp với tỉnh hình đất nước. nên rốt 
cuộc kế hoạch này đã bị chết yều. 

Năm 1978. trong Hội nghị toàn thể trung ương 3 khóa II, 
Đặng Tiểu Bình đã chiến thắng thuyết ' Hai phàm là" của Hoa 
Quốc Phong, phủ định tư tưởng cực tả của Mao, chuyển trọng 
điểm chiến lược sang hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Điểm khác 
nhau lớn nhất về xây dựng chủ nghĩa xã hội kiểu Mao và kiểu 
Đặng ở chỗ: Đặng cho rằng trước khi bước vào chủ nghĩa xã hội 
phải trải qua piai đoạn phát triển đầy đủ chủ nghĩa tư bản, tức là 
trở lại với học thuyết của Mác là xây dựng chủ nghĩa xã hội trên 
cơ sở phát triên cao độ của chủ nghĩa tư bản. Bởi vậy Đặng 
không loại bỏ những biện pháp phát triển kinh tế của chủ nghĩa 
tư bản. Đề hợp I ý hóa những biện pháp đưa nhân tố tư bản chủ 
nghĩa vào xây dựng đất nước, tại Đại hội 13 ĐCS Trung Quốc, 
Đặng đưa ra lý luận “Giai đoạn đầu chủ nghĩa xã hội" làm cơ sở 
lý luận cho cải cách kinh tế của Trung: Quốc. Lý luận này cho 
răng cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với chế độ sở hữu tư nhân về tư 
liệu sản xuất từ thập kỷ 50 tới nay đã cơ bản hoàn thành, tay 
chuyền sang thực hiện cơ bản hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa và 
cần thời gian ít nhất là 100 năm. Đồng thời Đặng chủ trương 

"Hãy để một bộ phận người giàu có lên trước" làm khẩu hiệu 
động viên chiến lược. đồng thời xóa bỏ chủ nghĩa bình quân bao 
cấp và "ăn nội cơm to", Đặng không ngừng nhấn mạnh ' 'Nghèêo 


327 


đói không phải là chủ nghĩa xã hội, nghèo đói cũng không phải 
là chủ nghĩa cộng sản”. 

Với tư tưởng chỉ đạo này, Trung Quốc đã lần lượt tiễn hành 
các đợt cải cách kinh tế, nhưng do bị ràng buộc bởi "4 nguyên 
tắc cơ bản", bởi vậy cải cách kinh tế của Trung Quốc vẫn chỉ 
xoay quanh mục tiêu chủ yếu là làm thế nào phát huy và nâng 
cao tính tích cực sản xuất của nhân dân. Bước cải cắch kinh tế 
của Đặng đại thê là đi từ nông thôn vào thành thị, từ vùng vcn 
biển vào nội địa, từ biện pháp hành chính sang biện pháp kinh tế, 
từ nới rộng, giao quyền tới chuyển biến chức năng của chính 
phủ. Có thê nói _phân lớn những cải cách đơn giản, không. đụng 
chạm tới thể chế và cải cách những vấn đề tồn tại bên ngoài đều 
được hoàn thành trong thời kỳ Đặng còn sống. Nhưng cải cách 
của Đặng không đồng đều, nên làm cho mâu thuẫn nội bộ của 
Trung Quốc ngày càng tăng lên, chủ yếu là quan hệ giữa vùng 
ven biên phía Đông với khu vực miền núi phía Tây, giữa quan hệ 
kinh tế sở hữu nhà nước với các thành phần kinh tê khác, quan 
hệ giữa trung ương với địa phương. Những mâu thuẫn này chủ 
yếu bắt nguồn từ cải cách không triệt để, như sở hữu tư nhân 
không được bảo: vệ có hiệu qủa, khung hình phân chia đẳng cấp 
quyền sở hữu vẫn tồn tại. Điều nghiêm trọng hơn là sự kết hợp 
giữa chế độ đẳng cấp quyền sở hữu với quyền quản lý sở hữu đã 
trở thành cái cớ hợp pháp hóa cho Trung Cộng ngang nhiên dùng 
vào phát triển kinh tế và sửa đổi hiến pháp. Chăng hạn để tranh 
thủ được sự đồng tình, ủng hộ của các quan chức và quân đội đối 
với cải cách ở thành thị, Đặng Tiểu Bình đã cho phép các cơ 
quan nhà nước và quân đội tự tim cách tăng thêm thu nhập hoặc 
tự lập xí nghiệp kinh doanh, nhất là những xí nghiệp, công ty do 
vợ con lãnh đạo cấp cao lợi dụng chức quyền mọc lên như nấm 
với nhiều đặc quyền đặc lợi, nó chẳng những làm cho sản xuất 
kinh doanh không bình đẳng mà còn tranh cướp lợi. ích của dân 
chúng. Nói một cách khác, ĐCS vẫn nắm toàn quyền hợp pháp 
chì phối các nguồn tài nguyên của đất nước. Chuyên chính dân 


228 


chủ nhân dân vẫn là công chủ nhân dân vẫn là công cụ sắc bén 
của ĐCS, ĐCS vẫn là "nhà tư bản kếch sù” và "nhà chính trị" lớn 
nhất ở Trung Quốc. Với sự kết hợp giữa "quyền và tiền" như trên 
làm cho tỉnh trạng tham những ngày càng trở nên nghiêm trọng. 
Nó chẳng những làm sói mòn lợi ích của nhà nước và nhân dân 
mà cũng tạo ra sự thất thoát và lãng phí ghê gớm đối với tài sản 
của đất nước, gây ra sự “bất công mới và căng thăng quan hệ 
trong xã hội. "Dùng quyền đổi lấy tiền" đã trở thành đặc điểm 
chính trị chủ yếu của "Chủ nghĩa xã hội kiểu Đăng”. Trong thời 
đại của Đặng, hiện tượng quyền lực tuyệt đối dẫn tới tham nhũng 
tuyệt đối đã bộc lộ rất rõ rệt. Một số đặc trưng vốn có trong thời 
đại của Mao như kiên trì sự lãnh đạo của ĐCS. lợi đụng phong 
trào chính trị đề thanh trừng những người bất đồng chính kiến 
vẫn được duy trì rong thời đại của Đặng, nhưng Đặng có điểm 
khác với Mao là không chỉ đơn thuần dựa vào ý thức hệ mà sử 
dụng cả chính sách cải cách mở cửa kính tế để duy trì địa vị 
thống trị của ĐCS. 
IV-Sự kế thừa và cải cách của Giang Trạch Đần 
Kế từ thập kỷ 90, Đăng tuy từng bước rút khỏi vũ đài chính 
trị, nhưng vận có quyền lực rất lớn trong việc đưa ra quyết định 
cuối cùng đối với cải cách của Trung Quốc. cải cách mở cửa của 
Trung Quốc vẫn tiến hành theo tư tưởng của Đặng. Năm 1997 
khi Đặng qua đời thì toàn bộ quyền cải cách mới trao lại cho 
Giang Trạch Dân. Cải cách do Giang lãnh đạo cơ bản vẫn tuân 
thủ theo lý luân "Giai đoạn đầu chủ nghĩa xã hội ” của Đặng, tức 
là toàn bộ công cuộc cải cách vẫn phải tiễn hành trong khuôn 
khổ chuyên chế của ĐCS. Tuy nhiên cải cách dưới thời Giang có 
hy by điểm khác với Đặng như sau: 

- Sau khi Đặng lên nắm quyền, nhiệm vụ lớn nhất là thoát 
khỏi khó khăn kinh tế. nâng cao sức sẵn xuất và thúc đầy sự phát 
triển của kinh tẾ. Tình hình kinh tế đưới thời Giang sung túc hơn. 
nhưng nhiều vấn đề mới nảy sinh như phân hóa hai cực giàu 
ngheo do cải cách kinh tế tạo ra, tranh chấp quyền lực giữa trung 


229 


ương và địa phương càng guy gã ặt, hố ngăn cách giữa thành thị và 
nồng thôn ngày càng tăng, tỉ lệ thất nghiệp không ngừng tăng 
lên, phúc lợi xã hội không đảm bảo và tình trạng tham nhũng 
ngày càng nghiêm trọng... trở nên nghiêm trọng hơn nhiều so 
làn thời cải cách của Đăng. 

- Cải cách kinh tế Trung Quốc đang từng bước tiến vào vấn 
P: cốt löi. Cải cách thời Đặng cơ bản vẫn chỉ tiến hành ở vòng 
ngoài, đơn giản. Còn cải cách thời Giang bắt đầu đi sâu vào giai 
đoạn cải cách xí nghiệp quốc doanh, thay đổi quyền sở hữu. Vì 
vậy những vấn đề đất Ta trong giai đạon này như liệu có thể làm 
cho cải cách kinh tế ngày càng có hiệu qủa, liệu có giải quyết 
được mâu thuẫn ngày càng gay gắt về phân định quyên sở hữu 
cũng như vấn đề làm thế nào xây dựng được đạo đức và tỉnh thần 
của một xí nghiệp hiện đại hóa... đã bộc lộ một cách toàn diện. 

3- Cải cách trong thời kỳ Đặng nặng về “mở cửa" và "giải 
phóng", như giải phóng tư tưởng, mở đặc khu kinh tế. Sau khi 
sức sản xuất được mở  Tộng thì cải cách của Giang đặt trọng tâm 
vào xây dựng một thể chế kinh tế thị trường hoàn chỉnh và hệ 
thống pháp luật hoàn thiện. 

4- Thời kỳ cải cách do Đặng lãnh đạo thì kinh tế của Trung 
Quốc chưa hòa nhập với hệ thống kinh tế thế giới, chịu tác động 
và ảnh hưởng của kinh tế thế giới chưa lớn. Những năm gần đây, 
Trung quốc đã từng bước trở thành một khẩu của hệ thông kinh 
tế thế gIỚI, ngoài việc phải tiếp nhận những qui phạm, quy tắc 
của kinh tế chính trị thế giới thì kinh tê Trung Quốc còn bị tác 
động tốt xấu do sự biến động của kinh tế thế giới và khu vực gây 
ra. 

S- Do không có những công trạng trong lịch SỬ, nên Giang 
phải á áp dụng mô thức quyết sách tập thể. Nhiều quyết sách trọng 
đại đều phải thông qua thỏa hiệp mới định ra được. Bởi vậy 
trong qúa trình cải cách, những thách thức trong và ngoài Đảng 
mà Giang gặp phải đều nhiều hơn và lớn hơn rất nhiều so với 
thời kỳ Đặng. 


230 


Những nhân tố trên cho thấy cải cách do Giang lãnh đạo khó 
khăn, gian khổ hơn nhiều so với thời kỳ Đặng, Đi sâu cải cách 
chăng những sẽ phá vỡ khung hình của chủ nghĩa xã hội mà còn 
không ngừng làm suy yếu địa vị thống trị một đẳng của ĐCS. 
Đặc điểm lớn nhất trong việc từng bước thực hiện chế độ cổ 
phần và hợp tác cô phần. là dân chủ hóa kinh tế, Chỉ cần những 
nhân tố tư bản chủ nghĩa tăng lên thì nhân tố tư bản chủ nghĩa 
tăng lên thì nhân tố xã hội chủ nghĩa sẽ bị piäm đi. Chỉ cần con 
đường kiếm sống của dân chúng ngày. càng đa nguyên hóa thì 
dân chúng sẽ không còn mê tín vào quyền uy thống trị của ĐCS, 

V- Những thách thức mà Trung cộng đang gặp phải 

Cơ sở tổn tại của chế độ chuyên chế một đẳng là dựa vào sự 
lũng đoạn nguồn tài nguyên kinh tế và quyền lực chính trị. 
Nhưng cùng với cải cách tiên hành sâu rộng thì cơ sở này sẽ bị 
tục nát và biến chất như Sau: 

I- Chế độ phân chia đẳng cấp quyền sở hữu từng bước bị tan 
rã. Cùng với cải cách sâu rộng, hình thức chế độ sở hữu tư liệu 
sản xuất cũng sẽ thay đổi rất lớn, địa vị tuyệt đối hóa chế độ sở 
hữu toàn dân và sở hữu tập thể bị suy yếu đi, thành phần kinh tế 
phi công hữu như kinh tế tư nhân. kinh tế cá thể, xÍ nghiệp liên 
doanh sẽ tăng lên. Kinh tế tư nhân, kinh tế cá thể đã được hợp 
pháp hóa là một bộ phận chủ yếu của kinh tế Trung Quốc. Xu 
thế đa nguyên hóa về hình thức SỞ hữu ngày càng tăng đã làm 
thay đôi kết cấu kinh tế và kết cấu xã hội của Trung Quốc. Nói 
một cách khác, mức độ tự do sở hữu tài sẵn của nhân dân sẽ tăng 
lên, chế độ phân chia dắẳng cấp tài sẵn sẽ bị giáng đòn mạnh mẽ 
nhất và sẽ từng bước bị tan rã, thay vào đó là chế độ quyền sở 
hữu hỗn hợp. Nó vừa mang dáng dấp quyền sở hữu phân chia 
đẳng cấp, đồng thời cũng mang những nội dụng quyên sở hữu 
chế độ pháp trị và quyền sở hữu tư sản. Nếu thành phần quyền 
sở hữu chế độ pháp trị tăng lên tương đối lớn thì khi đó buộc 
ĐCS phải đưa ra những luật pháp; quy định nà không được dân 
chúng ủng hộ để duy trì sự lũng đoạn nguồn tà! nguyên và sự 


231 


thống trị chuyên chế một đẳng nhằm phục vụ cho lợi ích riêng 
của mình, như vậy sẽ làm cho tình trạng tham những của cán bộ 
đảng, chính quyền các cấp tăng lên mạnh mẽ. 

2- Cơ sở giai cấp của "chuyên chính dân chủ nhân dân” từng 
bước bị tan rã. Dưới thời đại thống trị của Mao, Trung Cộng luôn 
luôn lấy tiều chuẩn về yếu tố chính trị và xem mức đọ kiểm soát 
tư liệu sản xuất để phân chia giai cấp. Cùng với việc từng bước 
tách xa khỏi ràng buộc chính trị, kinh tế của đơn vị, cơ quan: 
cùng VỚI sự thay đổi kết cấu chế độ sở hữu, cùng với sự tác động 
lần nhau giữa thành thị và nông thôn không ngừng tăng lên, cơ 
cấu giai cấp trong xã hội Trung Quốc có thay đôi to lớn, tiêu 
chuẩn phân chia giai cấp sẽ không còn là nhân tố chính trị đơn 
thuần mà những nhân tô kinh tế, nhân tố xã hội cũng sẽ làm thay 
đổi tính chất của giai cấp: cái gọi là giai cấp công nhân, nông 
dân thần túy đang ngày càng ra đi. Những lực lượng xã hội mới 
trôi dậy như hộ kinh tế tư nhân, hộ kinh tế cá thể xí nghiệp liên 
doanh, xí nghiệp nông thôn và những "nhà tư bản đỏ” sẽ lần lượi 
xa đời và lớn mạnh. Một khi dân chúng có khả năng kinh tế độc 
lập họ sẽ không thể mù quáng tiếp nhận sự lãnh đạo của ĐCS. 
Một kbi cơ sở chuyên chính của Trung Cộng ngày câng suy yếu, 
những tiếng nói đòi dân chủ, pháp trị sẽ ngày càng tăng lên. 

3- Sự khống chế về ý thức hệ sẽ không có hiệu nghiệm. Thời 
đại Đặng là thời đại thức hệ bị thay đổi lớn nhất. Sự thay dồi này 
dựa trên hai nguyên tắc cơ bản: Một là, từ bỏ những khuôn khổ 
lý luận không hợp thời để thích ứng với yêu câu của cải cách. 
Hai )à, đi tìm căn cứ lý luận từ chủ nghĩa Mắc - l.ê-nin để hợp lý 
hóa các chính sách cải cách. Nội dung thay chủ yếu như trước 
đây hoàn toàn khẳng định Mao Trạch Đông và tư tưởng của Mao 
nay chuyển sang phủ định một phần Mao Trạch Đông và tư 
tưởng Mao: từ phủ định toàn điện chú nghĩa tư bản sang khẳng 
định vốn. kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý của nước tư bản chủ 
nghĩa. Sự khẳng định và phủ định về ý thức hệ này đã dẫn tới 
những hậu qủa như: 1- Mâu thuẫn giữa rả khuynh về chính trị 


232 


với hữu khuynh về kinh tế. 2- Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa tư bản. 3- Mâu thuần giữa chủ nghĩa giáo điều và 
chủ nghĩa xét lại. 4- Mãu thuãn giữa khống chế và tự do. Với 
đòn tần công tư tưởng của chủ nghĩa tư bản, nhân dân cảm thấy 
bị mất phương hướng: phần tử trí thức đòi tự do dân chủ: người 
làm công tác báo chi đòi tự do báo chí; những người làm công 
tác lý luận yêu cầu phải xem xét lại những yếu điểm của chủ 
nghĩa xã hội và điểm mạnh của chủ nghĩa tư bản: công nhân đòi 
tăng lương: nông dân yêu cầu được phần nhiều ruộng hơn nữa; 
các đẳng phái đân chủ yêu cầu có nhiều quyền lực chính trị hơn: 
cần bộ đảng viên tham những, thoái hóa làm dân chúng oán 
ghét: nhân dân yêu cầu xây dựng chế độ giám sát và ràng buộc 
hoàn thiện. Những yêu cầu và nguyện vọng này ngày càng gây 
sức Ép mạnh mẽ đối với Trung Cộng. 

4- Tranh giành quyền lực giữa trung ương và địa phương. Kế 
từ khi trung ương thực hiện giao cho câp dưới nhãm phát triển 
kinh tế vào năm 1978, như quyên phẻ duyệt cấp đấu, quyên giữ 
lại ngoại tệ. quyền để lại một phần tiền thuế thu được, quyền lập 
pháp đặc khu kinh tế.. . Việc giao thêm quyền cho địa phương đã 
làm kinh tế địa phương phòn vinh hơn trước. Nhưng rột cuộc lại 
xuất hiện mâu thuẫn giữa tr ung ương và địa phương kiểu " trên có 
chính sách, dưới có đối sách". Qua nghiên cứu sự phát triển lịch 
sử của Trung Quốc cho thấy việc trung ương g giao quyền càng 
nhiều cho địa phương, kinh tế địa phương càng phát triển, đời 
sống nhân dân được nâng cao cải thiện, nhưng mâu thuần giữa 
trung ương và địa phương lại tăng lên. Chính vì vậy việc xử lý 
quan hệ giữa trung ương và địa phương như thế nào vẫn là vấn 
đề nan giải của Trung Quốc. Hiện nay, vấn đề đi sâu cải cách 
quyền sỞ hữu là không. thê tránh khỏi, nếu như Trung C 'ộng giao 
bớt quyền sở hữu, quyền chính trị và buông lông quản lý ý thức 
hệ thị Trung Cộng không thể nào tiếp tục thực hiện được ”4 
nguyên tắc cơ bản". Chính vì vậy ngay trong thời Đặng Tiểu 
Bình. Trung Cộng một mặt quyết định đi sâu cải cách, nhưng 


233 


mặt khác lại ấp dụng một loạt phong trào chính trị như "chống ô 
nhiềm chính trị", "chính đẳng" „ "chống tự do hóa tư bản", "chống 
diễn biến hòa bình" để giáo dục cán bộ và nhân dân. Giang 
Trạch Dân đưa ra "chú trọng chính trị" cũng nhằm nâng cao trình 
độ chính trị của cần bộ. Tuy nhiên hai phong trào dân chủ nỗ ra 
năm 1986 và I989 trên thực tế thể biện sự bất bình đối với sự 
thống trị của Trung Cộng. 

VỊ-T riên vọng tới của Trung Cộng 

Đề tiến hành công cuộc cải cách, Trung Cộng ba lần đưa ra 
khâu hiệu “Giải phóng tư tưởng", lần thứ nhất vào năm 1978, khi 

Đặng Tiểu Bình đưa rà chủ trương "Thực tiễn là tiêu chuẩn duy 
nhất kiểm nghiệm chân lý". Lần thứ hai vào năm 1992 khi Đặng 
đi thị sát các tính phía nam và chủ trương bãi bỏ cuộc tranh cãi 
cải cách "theo tư bản hay xã hội chủ nghĩa" và lần thứ ba vào 
năm 1997 khí Giang Trạch Đân gạt bỏ cuộc tranh luận về "công 
hữu hay tư hữu". Với những cuộc giải phóng tư tưởng này, sự 
thông trị chuyên chế một đảng của Trung Cộng sẽ dần đần bị 
biến chất và thay đồi. 

Theo lý luận của Chủ nghĩa Mác, kinh tế là hạ tầng cơ SỞ, 
chính trị là thượng tầng kiến trúc. khi hạ tảng cơ sở thay đổi thì 
thượng tầng kiến trúc sẽ thay đôi theo. 

Trước cuộc tấn công của tư tưởng kinh tế thị trường, ĐCS 
Trung Quốc đang bị biến chất. Trước những thách thức hiện nay, 
ĐCS Trung Quốc buộc phải đặt ra hai vấn đề để nghiên cứu là 
ĐCS đi theo đường nào? Một là làm thế nào biến ĐCS thành 

Đăng xã hội kiểu châu Âu. Bởi vì hiện nay ĐCS Trung Quốc chỉ 
nói chủ nghĩa xã hội chứ không nói tới chủ nghĩa Cộng sản. Hai 
là. làm thế nào biến ' 'chuyên chế một đảng" thành "sự độc tôn 
của một đảng", tức là ĐCS hay Đảng xã hội trong tương lai có 
thê tiếp tục lũng đoạn được tất cả nguồn tài nguyên kinh tế và 
chính trị trong xã hội, tức đà cần bộ đẳng viên của đảng tiếp tục 
khống chế hoặc năm quyền giám đốc các xí nghiệp. Hiện nay 
trường đẳng cao cấp đã lập khóa quản lý kinh doanh xí nghiệp, 


234 


chính là nhằm mục đích này, nhưng sự chuyên biến này là lâu 
đài, không thê trong thời gian ngấn. 

Trong tương lai chỉ khi nào bị sức ép quốc tế và sức ép VWðnE 
nước thì nhà cầm quyền Trung Quốc mới có thể thay đổi tên của 
Đảng Cộng Sản, hiện nay những biện pháp mà Trung Cộng áp 
dụng chỉ là biện pháp tiêu cực, chủ yếu như: 

1- Trong quy định của "Luật đoàn thể xã hội" chỉ cho phép 
các hiệp hội ngành nghề tôn tại và trong hiệp hội này phải có tô 
chức đảng chỉ đạo. 

2- Thực hiện cải cách bộ máy, cơ cấu của đảng, tách xí 
nghiệp khối đẳng và hành chính. 

3- Từng bước mở rộng không gian hoạt động của đẳng phái 
dân chủ. 

Về sự lãnh đạo của Trung Cộng liệu có biến chất triệt để hay 
không? Chúng ta cần quan sát một số hiện tượng chủ yếu để 
nghiên cứu và đánh giá chiều hướng phát triển của ĐCS Trung 
Quốc như sau: 

I- Chủ trương của một số học giả và nhà nghiên cứu Trung 
Quốc cho răng các chính đẳng cần thay nhau năm quyền ở Trung 
Quốc liệu có được tuyên truyền phố biến và đa số người chấp 
nhận hay không? 

2- Khi thách thức trong và ngoài ngày càng tăng lên, các 
chính đẳng mang tính chuyên chính cách mạng khác ở Trung 
Quốc liệu có vì thề mà có lý tưởng chung và tăng cường đoàn 
kết, phối hợp với nhau hay không? 

3- Khi kinh tế. phát triên tốt lên. đời sống nhân dân được nâng 
cao, tính hợp pháp về quyền thống trị của ĐCS tăng lên hay bị 
suy yếu đi? 

4- Tình trạng tham nhũng của cần bộ đảng viên liệu có dẫn, 
tới các phong trào quần chúng rầm rỘ quy mô lớn như ' Sự kiện 
Thiên An Môn 4/6/1989" hay kiểu " quan bức dân phải nổi dậy” 
hay không? 


235 


5- Tình trạng cán bộ lãnh đạo ở nồng thôn ,P chế và bòn rút 
tiền bạc của nông dân liệu có dẫn tới cuộc nỗi dậy quy mô lớn 
của nông dân hay "phong trào cách mạng nông dân” như Mao 
Trạch Đông thường đề cập tới hay không? 

6- Các lực lượng chính trị trong xã hội đang bị cầm hoạt động 
như "Đảng Dân chủ Trung Quốc" hay "Pháp luân công" liệu có 
liên kết với nhau thành một lực lượng chính trị lớn thách thức lại 
quyền lãnh đạo của ĐCS Trung Quốc hay không? 

7- Khi giai cấp thương nhân lớn mạnh hơn giai cấp công nhân 
hoặc chủ nghĩa coi trọng thương nhân thịnh hành trong xã hội thì 
ĐCS liệu có trở thành một lực lượng chính trị xã hội bị yếu thế 
hơn hay không? 

§- Khi giai cấp trung sản xuất hiện thành lực lượng quy mô 
lớn trong xã hội thì liệu giải cấp này có trở thành một lực lượng 
xã hội đủ mạnh để đối đầu thách thức với ĐCS nhằm bảo vệ 
quyền lợi riêng của họ hay không? 

,IrÔng bài nghiên cứu này, tác giả không thể đưa ra đáp án cụ 
thể mà chỉ có thể đưa ra được những thách thức lớn đối với chính 
quyền của Trung Cộng hiện nay. Đề thực hiện phương châm ˆ ồn 
định áp đảo hết thầy”, lãnh đạo Trung Quốc SẼ tiệp tục ấp dụng 
những biện phập đàn ấp không thương tiếc đối với bất kỳ lực 
lượng xã hội chính trị nào đủ mạnh để thách thức quyền lãnh đạo 
của ĐCS. như vậy ĐCS Trung Quốc sẽ lâm vào vòng tuần hoàn 
ác tính: "Thách thức -- Xung đột -- Trấn áp". Ba thách thức lớn 
đối với ĐCS Trung Quốc hiện nay là: 

]- THINE Cộng không thể làm dịu nỗi yêu cầu "nổi lên làm 
cách mạng" của quần chúng nhân dân. Hiện này tỉnh trạng tham 
nhũng của cân bộ đảng viên vân là hiện tượng bát bình lớn nhất 
của nhân dân ở Đại lục Trung Quốc. Theo các tài liệu thăm dò 
dư luận của chính Trung Quốc cho biết vấn đề mà quần chúng 
nhân dân các thành phố lớn ở Trung Quốc như Bắc Kinh, 
Thượng !iải, Vũ Hán, Quảng Châu, Thiên Tân, Nan: Kinh quan 
tâm hàng đầu hiện nay vẫn là vấn đề tham nhũng của cắn bộ 


336 


lãnh đạo đẳng viên. Trong tương lai, nếu ĐCS Trung Quốc 
không thể giải quyết một cách có hiệu qủa vấn đề tham những 
thì sẽ xuất hiện phong trào chính trị quy mô lớn "quan bức dân 
nồi dậy". 

- Thế giới quan của lãnh đạo ĐCS Trung Quốc vẫn không 
thẻ đáp ứng được yêu cầu cải cách mở cửa. Tới nay lãnh đạo 
ĐCS Trung Quốc, vẫn coi "chống diễn biến hòa bình" là biện 
pháp quan trọng đề củng cố địa vị thống trị của mình. Trên thực 
tế, nhân tố chủ yếu tác động tới xu thê liệu Trung Cộng có đi 
vào con đường "diễn biến hòa bình" hay không do "nguyên nhân 
bên trong lớn hơn nguyên nhân bên ngoài”. Nếu như dân chúng 
Trung Quốc không muôn thay đổi thì cho đủ nhân tố bên ngoài 
có mạnh tới chừng nào cũng không thể thay đổi được chế độ ở 
Trung Quốc. Hiện nay, lãnh đạo Trung Quốc lo ngại đưa qúa 
nhiều nhân tố tư bản chủ nghĩa vào sẽ làm nguy hại tới địa vị 
thống trị của ĐCS Trung Quốc, bởi vậy trong tất cả các loại văn 
kiện đều nhấn mạnh lý tưởng và mục tiêu xã hội chủ nghĩa. 
Nhưng cùng với cải cách đi sâu thì nhân tế tư bản chủ nghĩa tất 
sẽ ngày càng xâm nhập nhiều vào Trung Quốc. Biện pháp dùng 
chiêu bài xã hội chủ nghĩa để thúc đây cải cách tư bản chủ nghĩa 
như hiện nay tất sẽ ngày càng bộc lộ rõ rệt. Lãnh đạo Trung 
Quốc cũng phải hiểu răng chính chủ nghĩa tư bản là " viên linh 
đan cứu tình màu nhiệm” mà nhờ nó Trung Cộng dựa vào để cứu 
văn sự tôn tại của mình chứ không phải nhân tố nào khác. Tư 
tưởng cho rằng dùng sợi dây thừng tư bản chủ nghĩa để treo cổ 
chủ nghĩa tư bản hoặc dùng cái xẻng tư bản chủ nghĩa để đào mỗ 
chôn chủ nghĩa tư bản từ lâu nay đã bị những thành tựu cải cách 
mở cửa ở Trung Quốc phủ định và vứt vào sọt rác lịch sử. Lãnh 
đạo. Trung Quốc đã nhìn thấy sức hấp dẫn của chủ nghĩa tư bản 
như thế nào. 

3- "Quân chủ lực của cách mạng" trước đây của Trung Cộng 
đã dân dần trở thành lực lượng đối lập với Trung Cộng. Trung 
Cộng dựa vào nông dân để tiến hành cách mạng, qua 50 năm 


237 


thống trị. địa vị của nông dân không được cải thiện đáng kể. Qua 
hơn 20 năm cải cách mở cửa, mặc dù nông dân có nhiều thực lợi 
qua chế độ khoán sản tới hộ, nhưng tới nay trền 60 triệu nồng 
đân vẫn không thoát khỏi nghèo đói, nhiều nơi nồng dân vân bị 

cần bộ lãnh đạo đẳng chèn ép, áp bức, hòn rút tiền của, làm cho 
hơn 100 triệu nông dân phải bỏ quê hương đi lang thang kiếm 
việc làm. Các cuộc bạo động của nông đân nổi dậy biểu tình đấu 
tranh, hành hung cán bộ lãnh đạo, đánh lại công an liên tiếp xây 
ra. Nếu cộng thêm đội quân thất nghiệp của công nhân ở thành 
thị bị loại ra qua cuộc cải cách xí nghiệp thì cơ sở thông trị của 
ĐCS Trung Quốc sẽ bị lụng lay, cái gọi là "liên minh công 
nồng” mà Trung Cộng tuyên truyền trước đây nay chỉ còn là 
khẩu hiệu lịch sử "hữu danh vô thực". Dưới tác động của kinh tế 
thị trường và chủ nghĩa coi trọng thương nhân, giai cấp trung sản 
như ' 'nhà tư bản đỏ" và các giám đốc xí nghiệp sẽ ngày càng 
xuất hiện lớn mạnh, gia cấp công nhân và nông dân ngày càng 
trở thành giai cấp bị suy yếu và mất địa vị trong xã hội./. 


10 THÄNH TỰU HÚ YÊU 

- Phát triển kinh tế: 

GDP của Trung Quốc tăng mạnh từ 67,9 tỉ nhân dân tệ năm 
1952 lên 8940 tỉ nhân dân tệ năm ngoái. Đất nước này hiện đứng 
hàng thứ 7 trên thế giới về khả năng kinh tế. 

- Cải cách kinh tế: 

Các nhà cải cách từ Triệu Tử Dương đến Chu Dung Cơ đã 
củng cố các cơ chế thị trường trong đó có việc gần như là tư 
nhân hóa các xí nghiệp đo nhà nước sở hữu và đưa các công ty ru 
niềm yết tại các thị trường chứng khoán. Trung Quốc đã chuẩn 


bị sẵn sàng gia nhập Tổ chức thương mại thế giới. 
- Nâng cao chất lượng đảng viên và cán bộ: 


238 


20,5% trong 64,5% triệu đẳng viên Đảng cộng sản Trung 
Quốc, nhiều nBƯỜời trong họ là các quan chức chính phủ, có trình 
độ học vấn đại học. Có số lớn hơn thanh niên, phụ nữ và người 
các dân tộc thiểu số đã được đưa lên những vị trí cao trong Đảng 
và chính phủ. 

- Tái thống nhất đất nước: 

Bắc Kinh đã thu hồi lại tương đối êm thấm chủ quyền đối với 
Hồng Công năm 1997 và Macao năm 1999 theo mô hình “một 
nước, hai chế độ” mang tính chất dịch sử của Đăng Tiểu Bình. 
Tuy nhiên Đài Loan vẫn chưa trở về với tổ quốc. 

- Sức mạnh quân sự: 

Với việc sản xuất ở trong nước và nhập khẩu vũ khí như tên 
lửa xuyên lục địa và tàu ngầm tàng hình, giải phóng quân nhần 
dân 2,5 triệu người đang nhanh chóng thành một lực lượng tầm 
cổ thế giới. 

- Ảnh hưởng quốc tế: 

Kê từ cuôi những năm 1990, Bắc Kinh đã có khả năng tham 
gia các vấn đề thế giới với địa vị tương đối ngang hàng với các 
nước và khối nước lớn như Mỹ, Nhật Bản, Liên minh châu Âu, 
và Nga. Các quan hệ với các lắng giềng trong đó có Nhật Bản, 
Ấn Độ và Việt Nam đã được cải thiện. 

- Phúc lợi xã hội và lợi ích về Y tế: 

Ngoài số khoảng 60 triệu người còn sống dưới mức nghèo 
khổ, Đẳng cộng sản Trung Quốc đã đạt được mục tiêu của mình 
là cung câp cái ăn cái mặc cho 1,3 tỉ người Trung Quốc. Trừ căn 
bệnh AIDS, những bệnh như lao và phong trên thực tế đã được 
thanh toán. 

- Giáo dục: 

Tiêu chuẩn là giáo dục không mất tiền trong 9 năm, trừ ở 
những vùng đồi núi nghèo. Số sinh viên đại học trong mỗi 
10.000 dân tấng từ 8,9 người năm 1978 lên 328 người năm 
1999. 
- Khoa học và công nghệ: 


239 


Trong khi chưa có người Trung Quốc nào đoạt giải Nôben, các 
nhà khoa học Trung Quốc đã đạt những tiêu chuẩn thế giới trong 


những lĩnh vực mũi nhọn từ lập bản đồ gen người đến công nghệ 
Vũ trụ. 


- Thê thao: 


Trung Quốc đã trở thành một cường quốc thê thao, giành được 
28 huy chương vàng tại thế vận hội Olympic Sydney. Bắc Kinh 
đã chiến thắng trong việc đăng cai Olympic mùa hè 2008. 


10 VÊT NHŨ TR0NG BẢNG THẢNH TÍCH 


- Làm tê liệt cải cách chính trị: 

Cải cách chính trị đã bị tê liệt từ sau vụ thắm sắt Quảng trường 
Thiên An Môn. Đẳng cộng sản Trung Quốc không chịu xem XÉt 
những cải cách "kiêu phương Tây” như các cuộc bầu cử phô 
thông đầu phiếu hay thể chế hóa việc kiểm soát và quyết toán 
trong chế độ này. 

- Nhân quyên và quyền tôn giáo: 

Chính quyên đẳng cộng sản Trung Quốc vẫn còn bị quốc tế xa 
lãnh vì ví phạm nhân quyền. Những hành động vi phạm tỖi tệ 
nhất gồm gây phiền nhiễu và bỏ tủ những người chống đối và các 
tù lương tâm khác; các thành viên của các giáo phái bí mật; và 
những nhóm gần như mang tính tôn giáo như Pháp luân công. 

- Kiêm soát phương tiện truyên thông: 

Không có báo chí hay đài truyền hình phí đẳng phái hay phi 
chính phủ nào được phép hoạt động. Nhà nước sử dụng hơn 

100.000 cảnh sát trên mạng để duy trì một sự kiểm soát chặt chẽ 
đối với Internet. 
- Quyền của công nhân và nông dân: 

Trong khi trên lý thuyết công nhân được gọi là "những chủ 
nhân của nhà nước và đất nước ”, tỉ lệ thất nghiệp vẫn còn cao và 
họ bị tước đoạt những quyền lợi như thành lập các công đoàn phi 
chính thức. Thuế quá mức đánh vào nông dân, cùng với giá cả 


240 


sản phẩm thấp, đã gây ra hàng nghìn cuộc nồi loạn của nông dân 
trong năm qua. 

- Các dân tộc thiêu số: 

Bất chấp việc Bắc Kinh tuyên bố vần duy trì bình đẳng và hòa 
thuận giữa 56 nhóm sắc tộc của nước này, họ đã không thúc đây 
sự hòa giải với các phần tử ly khai ở Tây Tạng và Tân Cương. 

- Sự sa sút về đạo đức: 

Tiếp sau cái chết của chủ nghĩa cộng sản - và nỗ lực của đảng 
cộng sản nhằm hóp nghẹt" những giá trị phương Tây suy đôi" 
nhiều người Trung Quốc đã bắt đầu nhiễm thói sùng bái đồng 
tiền. Những sản phẩm giả mạo - từ gạo và rượu đến bằng cấp địi 
học - đều trở thành mục tiêu phân đâu hiện nay. 

- Tham những: 

Hầu hết các giám đốc điều hành nước ngoài đều xếp tham 
nhũng là trở ngại nghiêm trọng nhất đối với việc làm ăn ở Trung 
Quốc. Dẳng cộng sản đã không chịu thành I lập một cơ quan độc 
lập để chống tham nhũng. 

- Sự cai trị của luật pháp: 

Bất chấp một chương trình xây đựng luật đầy tham vọng từ 
cuối tấm 1980. các tòa án và việc thực thi pháp luật đều chịu SỰ 
kiểm soát nghiềm ngặt của các ủy ban mật của Đảng công sản 
Trung Quốc. 

Tàn phá môi trường: 

Ít nhất 11 tỉnh ở miền Bắc Trung Quốc, trong đó Bắc Kinh đã 
phải gánh chịu nạn hạn hân kinh niên. Hầu hết các khu vực miền 
tây và tây bắc đều bị tác động bởi tình trạng phá rừng và bầu 
không khí khó chịu cùng tình trạng ô nhiễm nước. 

- Thui chột về văn hóa và nghệ thuật: 

Có lẽ trừ phim ảnh ra, nước Trung Quốc Mới đã không tạo ra 
được những tác phầm văn học hay nghệ thuật tầm cỡ thế SIỚI. 
Người được giải NGhen 2000 về văn “học, Cao Hành Kiện. là một 


nhân vật chồng đối đã xin nhập quốc tịch Pháp vào những năm 
1980./. 


241 


¬ 


v 


